GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập 
Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh 


KINH MA-HA 
BÁT-NHÃ 
BA-LA-MẬT 


TRỌN BỘ 3 0UYỂN - QUYỂN 3 


Ñ 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


BAN CHỨNG MINH 


Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

Hòa thượng Thích Thanh Từ 

Hòa thượng Thích Tắc An 

Hòa thượng Thích Hiển Tu 

Hòa thượng Thích Viên Giác 

Hòa thượng Thích Trí Quảng 

Hòa thượng Thích Như Niệm 

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh 

Hòa thượng Thích Giác Toàn 

Hòa thượng Thích Nhật Quang (Chùa Ấn Quang - Ó. 10). 


BAN CŨ VẤN 


Hòa thượng Thích Chơn Lạc 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
Hòa thượng Thích Nhật Quang (7T. Thường Chiếu) 
Hòa thượng Thích Minh Cảnh 
Hòa thượng Thích Minh Thông 
Hòa thượng Thích Thiện Pháp 
Hòa thượng Thích Hoằng Đức 
Hòa thượng Thích Tắc Lãnh 
Hòa thượng Thích Hoằng Thông 
Hòa thượng Thích Minh Tùy 
Thượng tọa Thích Chân Tính 
Thượng tọa Thích Đồng Bồn 
Thượng tọa Thích Minh Duyên 
Thượng tọa Thích Hoằng Kiên. 


BAN BIÊN TẬP 


Trưởng ban: Thượng tọa Thích Hoằng Tri 
Phó ban: Thượng tọa Thích Hoằng Chí 
Phó ban: Đại đức Thích Hoằng Thạnh. 


BAN THỰC HIỆN 


Đại đức Thích Pháp Đăng (Trưởng ban) 
Thượng tọa Thích Thiện Xuân 
Thượng tọa Thích Hoằng Vị 
Đại đức Thích Hoằng Tín 

Đại đức Thích Hoằng Đạt 
Đại đức Thích Hoăng Xưng 
Đại đức Thích Hoằng Thường 
Đại đức Thích Minh Thành 
Đại đức Thích Hoằng Hiển 
Đại đức Thích Hoằng Nhiệm 
Đại đức Thích Hoăng Phước 
Đại đức Thích Hoằng Lập 
Sa-di Thích Tâm Chánh 

Phật tử Hoăng Ân 

Phật tử Hoằng Tôn 

Phật tử Thanh Tiền 

Phật tử Thanh Tựu 

Phật tử Diệu Tình. 


lãi 


'KINH MA-HA_ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM MA SÂU 
THỨ SÁU MƯƠI HAI 


" Khi đó Thích Đề Hoàn thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật nây rất 
sâu khó thấy, không có nhớ tưởng, phân biệt, vì là 
rột ráo ly vậy. Bạch đức Thế Tôn! Chúng sanh 
nào nghe Bát nhã ba la mật nầy mà có thê thọ trì, 
đọc tụng, giảng thuyết, chánh ức niệm, gần gũi, 
thực hành đúng như lời, nhẫn đến lúc được Vô 
thượng Bồ đề chăng xen tạp tâm và tâm sở khác, 
phải biết là chăng từ nơi công đức nhỏ. 


* Hán bộ quyền thứ 21. 


12 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Nây Kiểu Thi Ca! Người nghe 
Bát nhã ba la mật này nhẫn đến chăng xen tạp các 
tâm, tâm sở khác, chắng phải từ nơi công đức nhỏ 
mà được như vậy. 

Nây Kiểu Thi Ca! Theo ý ngươi thê nào? Nếu 
chúng sanh trong Diêm Phù Đề thành tựu thập 
thiện đạo, thành tựu tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ 
vô sắc định. Lại có thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát 
nhã ba la mật đọc tụng, gân gũi, chánh ức niệm, 
thực hành đúng như lời. Thiện nam, thiện nữ nây 
hơn hắn chúng sanh kia trăm ngàn muôn ức lần, 
nhẫn đến toán số ví dụ đều chẳng băng được. 

Bây giờ có một Tỳ kheo nói với Thích Đề 
Hoàn Nhơn: “Thiện nam, thiện nữ hành Bát nhã 
ba la mật đó, công đức hơn Ngài”. 

Thích Đề Hoàn Nhơn nói: 

Thiện nam, thiện nữ đó chỉ một phen phát tâm 
còn hơn tôi, huông là nghe Bát nhã ba la mật nây 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, thực hành đúng 
như lời. Thiện nam, thiện nữ đó chăng phải chỉ 
hơn tôi mà cũng hơn tất cả chư Thiên, Nhơn, A tu 
la ở thể gian. Chăng phải chỉ hơn tất cả chư 
Thiên, Nhơn, A tu la ở thế gian mà cũng hơn các 
bực Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán 


PHẨM MA SÀU - THỨ SÁU MƯƠI HAI 13 


và Bích chi Phật. Chăng phải chỉ hơn các bực Tu 
đà hoàn đến Bích chi Phật mà cũng hơn chư Bồ 
tát hành năm ba la mật xa lia Bát nhã ba la mật, 
cũng hơn Bồ tát hành Bát nhã ba la mật mà không 
có sức phương tiện. Thiện nam, thiện nữ đó hành 
Bát nhã ba la mật đúng như lời, thì chẳng dứt 
giông Phật, thường thấy Phật, sớm gân đạo tràng. 
Đại Bồ tát thực hành như vậy là vì muốn cứu vớt 
chúng sanh khỏi bị chìm đắm trong biến lớn. Đại 
Bỏ tát học như vậy là vì chắng học những môn 
học của Thanh văn, của Bích chi Phật. 

Đại Bồ tát học như vậy, bốn Thiên Vương đến 
chỗ Bỏ tát thưa răng: “Ngài nên siêng học gấp. 
Lúc Ngài ngôi đạo tràng thành Vô thượng Bồ đè, 
như chư Phật quá khứ thọ bốn cái bát, chúng tôi 
sẽ mang đến dâng lên Ngài. Và chư Thiên khác 
nhần đến Đại Tự Tại Thiên cũng sẽ cúng dường. 
Chư Phật mười phương cũng thường hộ niệm đại 
Bồ tát nây. Tất cả sự nạn ách khốn khô thế Ø1an, 
Bỏ tát nầy đều khỏi cả, cũng không có bỗn trăm 
lẽ bốn thứ bịnh thế gian. Vì hành Bát nhã ba la 
mật mà đại Bồ tát nây được công đức trong đời 
hiện tại như vậy”. 

Ngài A Nan nghĩ rằng: Thiên Đề Thích tự lực 
mình nói như vậy, hay là do thần lực của Phật? 


14 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Biết tâm niệm của ngài A Nan, Thích Đề 
Hoàn Nhơn nói: “Lời nói của tôi vừa rôi đêu là 
thân lực của đức Phật cả”. 

Đức Phật bảo ngài A Nan: 

Đúng như lời Thích Đề Hoàn Nhơn nói, đều là 
oa1 thân của Phật. Nây A Nan! Lúc đại Bô tát học 
Bát nhã ba la mật sâu xa nây, các ác ma trong cõi 
Đại thiên đêu hô nghi Bô tát nây sẽ được Vô 
thượng Bô đê, hay sẽ giữa đường chứng thật tê, sa 
vào bực Thanh văn, Bích chị Phật. 

Lại nây A Nan! Lúc Đại Bồ tát nếu chăng TỜI 
lia Bát nhã ba la mật thì ác ma rât sâu khô như tên 
nhọn xoI tim. Ác ma lại phóng gió lửa lớn nôi lên 
bôn phía, muôn làm cho Bô tát khiêp sợ biêng trê, 
nhân đên sanh một niệm loạn tâm ở trong Nhứt 
thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thế tôn! Chư Bồ tát đều bị ác ma 
làm nhiêu loạn, hay chăng bị làm nhiêu loạn? 

- Nây A Nan! Có người bị nhiễu loạn, có 
người chăng bị nhiêu loạn. 

- Bạch đức Thê Tôn! Những Bỏ tát nào bị ác 
ma làm nhiêu loạn? 

- Nây A Nan! Có Bỏ tát ở đời trước nghe Bát 
nhã ba la mật mà lòng không tin, không hiệu. Bô 
tát nây bị ma nhiêu loạn. 


PHẨM MA SÀU - THỨ SÁU MƯƠI HAI 15 


Lại nầy A Nan! Lúc nghe Bát nhã ba la mật, 
Bồ tát có ý nghi ngờ: Bát nhã ba la mật là thật có 
hay là thật không? Bồ tát nầy bị ma nhiễu loạn. 

Lại nây A Nan! Có Bồ tát xa lìa thiện tri thức, 
theo ác tri thức, chăng nghe Bát nhã ba la mật. Vì 
chăng nghe nên chắng thây, chăng hỏi nên hành 
Bát nhã ba la mật thế nào (?), nên tu Bát nhã ba la 
mật thế nảo (2), Bồ tát nầy ác ma nhiễu loạn được. 

Lại nầy A Nan! Nếu Bồ tát xa lìa Bát nhã ba 
la mật để thọ những pháp khác. Bồ tát nầy bị ác 
ma nhiễu loạn. Ác ma nghĩ răng: “Bọn nây sẽ có 
bạn có đảng, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta”. 
Bồ tát nây tự mình sa vào hai bực, cũng làm cho 
người khác sa vào hai bực. 

Lại nây A Nan! Lúc nghe nói Bát nhã ba la 
mật, nếu đại Bồ tát bảo người khác rằng: “Bát nhã 
ba la mật sâu xa nây, chính tôi còn chăng thấu 
đáo được, các người nghe học làm gì”. Bô tát nây, 
ác ma nhiễu loạn được. 

Lại nầy A Nan! Nếu Bỏ tát khinh khi Bồ tát 
khác răng: “Tôi hành Bát nhã ba la mật, hành 
viên ly Không, Ngài không có công đức đó”. Bây 
giờ ác ma rất vui mừng hớn hở: nếu có Bồ tát tự 
thị danh tánh bè đảng đông mà khinh khi chư Bồ 
tát tốt khác, Bồ tát nầy không thật có công đức 


16 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


bất thối chuyển. Vì không có thật công đức nên 
sanh các phiên não, chỉ ham hư danh mà khinh 
tiện người khác không ở trong pháp của mình 
được. Ác ma nghĩ rằng: “Nay cảnh giới cung điện 
của ta sẽ không trông, sẽ thêm đông ba ác đạo”. 

Bấy giờ, ác ma giúp oai lực cho Bồ tát đó làm 
cho người khác tin lời nói của Bồ tát đó. Vì tin lời 
nói nên thọ lãnh tu học theo kinh của Bồ tát đó. 
Lúc tu học theo kinh đó thêm nhiều các kiết sử. 
Vì tâm của các người nây điên đảo nên thân khẩu 
ý ba nghiệp gây tội mà đều thọ ác báo, do đó 
thêm nhiều ba ác đạo mả cung điện quyến thuộc 
ma càng đông. Vì thấy lợi như vậy nên ác ma vui 
mừng hớn hở. 

Nây A Nan! Nếu người hành Bồ tát đạo tranh 
đâu với người câu Thanh văn, ác ma thây vậy 
nghĩ răng: Đó là xa rời Nhứt thiết chủng trí. Nếu 
Bồ tát tranh đâu giận dữ mắng nhiếc, ác ma tất 
mừng răng cả hai đều xa rời Nhút thiết chủng trí. 


Nây A Nan! Nếu Bỏ tát chưa được thọ ký có 
ác tâm tranh đâu mắng nhiếc đôi với Bồ tát đã 
được thọ ký, tùy khởi niệm nhiều ít, sẽ phải trải 
qua số kiếp bao nhiêu đó, nêu chắng bỏ Nhứt thiết 
chủng trí, rôi sau mới được bố nhậm bao nhiêu số 
kiếp đại trang nghiêm. 


PHẨM MA SÀU - THỨ SÁU MƯƠI HAI 17 


- Bạch đức Thế Tôn! Ác tâm đó trải qua bao 
nhiêu kiếp số như vậy, giữa chừng có được xuất 
trừ chăng? 

- Nây A Nan! Dâu Ta có nói người câu Bồ tát 
đạo và người cầu Thanh văn được xuất tội, nhưng 
với người câu Bồ tát đạo mà giận dữ tranh đâu 
măng nhiếc ôm hờn chăng ăn năn, chắng bỏ lỗi, 
Ta chắng nói có xuất tội. Quyết sẽ lại thọ bao 
nhiêu kiếp số đó. Nếu chẳng bỏ Nhứt thiết chủng 
trí, vậy sau mới đại trang nghiêm. 

Nếu Bồ tát đó tự cải hối răng: “Tôi có lỗi lớn, 
tôi sẽ chịu khuất dưới tất cả chúng sanh, đời nay 
và đời sau tôi đều làm cho họ được hòa giải. Tôi 
sẽ nhận chịu sự đạp đi của tất cả chúng sanh như 
cầu, như đò, như kẻ điếc, kẻ câm. Sao tôi lại 
măng nhiếc người, tôi chăng nên phá hoại tâm Vô 
thượng Bồ đề. Lúc tôi được Vô thượng Bồ đề, tôi 
phải độ tất cả chúng sanh khổ não nây, sao tôi lại 
giận dữ đối với họ”. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát cùng ở chung với 
Bồ tát thì phải thê nào? 

- Nây A Nan! Cùng ở chung, Bồ tát phải xem 
nhau như Phật. Tại sao vậy? Vì Bỏ tát phải quan 
niệm răng: Bỏ tát nầy là bạn cùng ngôi 
một thuyên với tôi, cùng tôi đồng học sáu ba la 


18 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


mật đến Nhứt thiết chủng trí. Nếu Bồ tát đó tạp 
hạnh rời tâm Nhứt thiết chủng trí thì tôi không 
nên học theo như vậy. Nếu Bồ tát đó chăng tạp 
hạnh, chắng rời tâm Nhứt thiết chủng trí thì tôi 
cũng học như vậy. Bồ tát học như vậy thì gọi là 
bạn đồng học. 


22 


TMc G)/)A 
KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ĐĂNG HỌC 
THỨ SÁU MƯƠI BA 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Những øì là đăng pháp 
của đại Bô tát mà Bô tát phải học? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nội Không đến vô pháp hữu 
pháp Không là đăng pháp của Bồ tát. Sắc và sắc 
tướng Không, thọ tưởng hành thức và thọ tưởng 
hành thức tướng Không, nhân đên Vô thượng Bô 
đê và Vô thượng Bồ đê tướng Không là đăng 
pháp của Bô tát. Đây gọi là đăng pháp của Đại Bô 


20 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tát. An trụ trong đăng pháp nây mà Đại Bồ tát 
được Vô thượng Bô đê. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát vì sắc tận, vì 
sắc ly, vì sắc diệt, vì sắc bât sanh nên học, đó là 
học Nhứt thiệt chủng trí? Nhân đên vì tứ niệm xứ 
đên pháp bât cộng: tận, ly, diệt và bât sanh nên 
học Nhứt thiệt chủng trí? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Vì sắc đến pháp bất cộng: tận, 
ly, diệt và bât sanh nên học, đó là học Nhứt thiệt 
chủng trí. Nây Tu Bô Đê! Theo ý ngươi thê nào? 
Sắc Như, nhân đên Vô thượng Bô đê Như, Phật 
Như. Các Như đó có tận, có diệt, có đoạn chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát học Như đó là 
học Nhứt thiệt chủng trí, chăng tác chứng, chăng 
diệt, chăng đoạn như vậy, học như thê ây là Đại 
Bô tát học Nhứt thiệt chủng trí. 

Nây Tu Bồ Đè! Đại Bồ tát học như vậy là học 
sáu ba la mật, là học tứ niệm xứ đên học pháp bât 
cộng. Nêu học tứ niệm xứ đên pháp bât cộng, đó 
là học Nhúứt thiệt chủng trí. 

Này Tu Bỏ Đề! Học như vậy là cùng tận mé 
bờ của các môn học. Ma và Thiên ma chăng phá 
hoại được. Học như vậy thì thăng đên bực Bât 
thôi chuyên. Học như vậy là học đạo sở hành của 


PHẨM ĐẢNG HỌC - THỨ SÁU MƯƠI BA 21 


Phật. Học như vậy là được pháp ủng hộ, là học 
đại từ đại bi, là học tịnh Phật quốc độ, thành tựu 
chúng sanh. 

Này Tu Bồ Đê! Học như vậy là học ba lần 
chuyền mười hai hành pháp luân. Học như vậy là 
học độ chúng sanh. Học như vậy là học chẳng dứt 
giống Phật. Học như vậy là học mở cửa cam lô. 
Học như vậy là học muốn hiền thị tánh vô vi. 

Này Tu Bồ Để! Người hạ liệt chăng thể học 
được như vậy. Người học như vậy là vì muỗn 
cứu vớt chúng sanh chìm đắm trong sanh tử. 
Người học như vậy trọn chắng sa vào địa ngục, 
ngøạ quỷ, súc sanh, trọn chắng sanh ở biên địa, 
trọn chắng sanh vào nhà Chiên đà la, trọn chắng 
mang tật điếc đui, câm ngọng, què thọt, các căn 
đây đủ, quyên thuộc thành tựu, trọn chắng cô độc 
nghèo cùng. 

Người học như vậy trọn chắng sát sanh, nhẫn 
đến trọn chăng tà kiến. Người học như vậy chăng 
sanh sông tà mạng, chăng gần người ác, người 
phá giới. Người học như vậy, do sức phương tiện 
nên chăng sanh cõi trời Trường Thọ. Những gì là 
sức phương tiện? Như trong Bát nhã ba la mật đã 
nói: Đại Bồ tát do sức phương tiện mà nhập tứ 
thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định mà chẳng 


22 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


theo thiền tâm định để thọ sanh. Nây Tu Bồ Đề! 
Bỏ tát học như vậy, ở trong tất cả pháp được 
thanh tịnh, đó là thanh tịnh tâm Thanh văn, tâm 
Bích chi Phật vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tất cả pháp bổn tánh 
thanh tịnh, sao đức Phật dạy răng Bồ tát ở trong 
tt cả pháp được thanh tịnh? 


- Nây Tu Bồ Đê! Đúng như vậy. Tất cả pháp 
bồn tánh thanh tịnh. Ở trong các pháp đó, nêu 
đại Bồ tát tâm thông đạt, chắng mê mờ, đó chính 
là Bát nhã ba la mật. Các pháp như vậy, tất cả 
phàm phu chắng biết chăng thấy. Vì những 
chúng sanh đó mà đại Bồ tát hành Đàn ba la mật 
đến Bát nhã ba la mật, hành tứ niệm xứ đến 
Nhứt thiết chủng trí. 

Này Tu Bồ Đê! Học như vậy, Bồ tát ở trong 
tật cả pháp được mười trí lực, bốn vô sở úy. Học 
như vậy để biết tâm xu hướng của tất cả chúng 
sanh. Ví như ở quả đất, một ít chỗ sản xuất vàng 
bạc châu báu. Cũng vậy, trong chúng sanh có sô Ít 
người học được Bát nhã ba la mật, còn phân 
nhiều sa vào Thanh văn, Bích chi Phật. Ví như 
trong loài người, ít người tạo nghiệp Chuyến 
Luân Thánh Vương, còn người tạo nghiệp Tiểu 
Vương thì đông. Cũng vậy, một số ít chúng sanh 


PHẨM ĐẢNG HỌC - THỨ SÁU MƯƠI BA 23 


hành Bát nhã ba la mật cầu Nhứt thiết chủng trí, 
phần đông học đạo Thanh văn, đạo Bích chi Phật. 

Này Tu Bồ Đề! Trong hàng chư Bồ tát phát 
tâm câu Vô thượng Bồ đè, ít có người hành đúng 
như lời, mà phân nhiều sa vào bực Thanh văn, 
bực Bích chi Phật. Nhiều Bỏ tát hành Bát nhã ba 
la mật không có sức phương tiện, số ít người trụ 
bực Bắt thối chuyên. Nây Tu Bồ Đê! Vì thế nên 
đại Bồ tát muốn trụ bực Bất thối chuyền, muỗn 
trụ trong số Bất thối chuyền, phải học Bát nhã ba 
la mật sâu xa nây. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Lúc học Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát chăng sanh lòng tham lam, căm giận, 
ngu SI, giải đãi, tán loạn, phá giới, chắng sanh tâm 
lâm lỗi khác, chắng sanh tâm năm lây sắc tướng, 
năm lây thọ tưởng hành thức tướng, chăng sanh 
tâm năm lây tướng tứ niệm xứ đến Vô thượng Bồ 
đề. Tại sao vậy? Vì đại Bỏ tát hành Bát nhã ba la 
mật nây thì không có pháp để được. Vì không có 
pháp đề được nên chẳng sanh tâm nắm lây tướng. 


Nây Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát học Bát nhã ba la 
mật sâu xa như vậy thì tổng nhiếp tất cả ba la mật, 
làm cho các ba la mật được tăng trưởng, các ba la 
mật đều tùy tùng. Vì Bát nhã ba la mật sâu xa nây 
là chỗ vào của tất cả ba la mật. Ví như trong ngã 


24 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


kiến nhiếp hết sáu mươi hai kiến. Cũng vậy, Bát 
nhã ba la mật nây nhiêp hêt các ba la mật. Ví như 
người chêt, vì mạng căn diệt nên các căn khác 
cũng đêu diệt theo. Cũng vậy, lúc đại Bô tát hành 
Bát nhã ba la mật sâu xa nây thì các ba la mật đêu 
tùy tùng! 

Nây Tu Bồ Đề! Muốn cho các ba la mật được 
thành tựu rôt ráo, đại Bô tát phải học Bát nhã ba 
la mật sâu xa nây. Đại Bô tát học Bát nhã ba la 
mật sâu xa nây thì lên trên tât cả chúng sanh. 

Nây Tu Bồ Để! Trong cõi Đại thiên, chúng 
sanh có nhiêu chăng? 

- Bạch đức Thế tôn! Chúng sanh trong Diêm 
Phù Đê còn rât nhiêu huông là trong cõi Đại thiên. 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu tất cả chúng sanh trong 
cõi Đại thiên đông thời được thân người đêu 
chứng Vô thượng Bồ đê, có vị Bồ tát đem y phục, 
đô uông ăn, đô năm, thuôc men cúng dường bao 
nhiêu Phật như vậy, do nhơn duyên cúng dường 
đó được phước nhiêu chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Rất nhiều, rất nhiều. 

- Này Tu Bồ Đê! Phước ấy không nhiều băng 
thiện nam, thiện nữ học Bát nhã ba la mật, chánh 
ức niệm, thực hành đúng như lời. Tại sao vậy? Vì 


PHẨM ĐẢNG HỌC - THỨ SÁU MƯƠI BA 25 


Bát nhã ba la mật có thế lực làm cho đại Bồ tát 
được Vô thượng Bồ đề. 

Thế nên, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát muốn lên 
trên tât cả chúng sanh thì phải học Bát nhã ba la 
mật. Muôn làm chỗ cứu hộ cho chúng sanh không 
được cứu hộ, muốn làm chỗ về nương cho chúng 
sanh không chỗ về nương, muốn làm con đường 
rốt ráo cho chúng sanh không có đường tốt ráo, 
muốn làm mắt sáng cho chúng sanh mù, muốn 
được công đức Phật, muốn làm Phật tự tại du hý, 
muốn làm Phật sư tử hông, muôn đóng chuông 
Phật, đánh trông Phật, thôi ốc Phật, lên tòa Phật 
cao thuyết Pháp, muốn dứt nghi cho tất cả chúng 
sanh thì phải học Bát nhã ba la mật sâu xa. Nây Tu 
Bỏ Đề! Nếu Đại Bồ tát học Bát nhã ba la mật sâu 
xa thì không công đức lành nào mà chắng được. 

- Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát đó chừng có 
được công đức Thanh văn, Bích chị Phật chăng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Đều có thể được cả, nhưng 
chăng an trụ trong đó, dùng trí quán xong liên 
thăng qua nhập vào trong ngôi vị Bồ tát. Đại Bồ 
tát học như vậy thì gần Nhứt thiết chủng trí, mau 
được Vô thượng Bỏ đề. Đại Bồ tát học như vậy 
thì làm phước điền cho tất cả Thiên, Nhơn, A tu 
la ở thê gian. Học như vậy, đại Bồ tát lên trên bực 


26 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Thanh văn, Bích chi Phật, mau gần Nhứt thiết 
chủng trí. Nâầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát học như vậy 
thì gọi là chẳng bỏ, chắng rời Bát nhã ba la mật, 
thường hành Bát nhã ba la mật. Nây Tu Bồ Đê! 
Đại Bồ tát học Bát nhã ba la mật sâu xa như vậy, 
phải biết là bực Bắt thôi chuyển Bồ tát, mau gần 
Nhứt thiết chủng trí, xa rời Thanh văn, Bích chỉ 
Phật, gần Vô thượng Bồ đề. 

Nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
nếu đại Bỏ tát nây nghĩ rằng: Đây là Bát nhã ba la 
mật, tôi do Bát nhã ba la mật nây mà được Nhứt 
thiết chủng trí. Nếu Bồ tát có ý nghĩ như trên thì 
chăng gọi là hành Bát nhã ba la mật. Nêu Bồ tát 
lúc hành Bát nhã ba la mật mà không có ý nghĩ: 
Đây là Bát nhã ba la mật, đây là người có Bát nhã 
ba la mật, đây là pháp Bát nhã ba la mật, đây là 
người hành Bát nhã ba la mật được Vô thượng Bồ 
đề. Nêu Bồ tát chăng có ý nghĩ như trên thì gọi là 
hành Bát nhã ba la mật. 

Nây Tu Bỏ Đề! Nếu Bỏ tát nghĩ rằng không 
có Bát nhã ba la mật ấy, không có người có Bát 
nhã ba la mật ấy, không có hành Bát nhã ba la 
mật được Vô thượng Bồ đề. Tại sao? Vì tất cả 
pháp như, pháp tánh, thật tế thường trụ vậy. Hành 
như vậy, đó là đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TÙY HỶ 
THỨ SÁU MƯƠI BÓN 


Khi đó, Thích Đề Hoàn Nhơn nghĩ răng: Lúc 
đại Bộ tát hành Bát nhã ba la mật, Thiên ba la 
mật, Tinh tân ba la mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba 
la mật, Thí ba la mật, nhẫn đến mười tám pháp 
bất cộng, thì lên trên tất cả chúng sanh, huông là 
lúc được Vô thượng Bồ đề. Các chúng sanh nghe 
Nhứt thiết chủng trí nầy, nếu người nào tin hiểu 
thì được lợi lành trong hàng người, được hơn hết 
trong hàng có thọ mạng, huống là phát tâm Vô 
thượng Bỏ đề. Chúng sanh nây hay phát được tâm 


28 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vô thượng Bỏ đề, các chúng sanh khác đều phải 
mong muốn. 

Thích Đề Hoàn Nhơn đem bông Mạn đà la cõi 
trời rải trên đức Phật mà tuyên lời rằng: 

Do phước đức nây, nếu có ai phát tâm Vô 
thượng Bô đê thì làm cho người ây đây đủ Phật 
pháp, đây đủ Nhứt thiết trí, đây đủ pháp tự nhiên, 
nếu ai cầu Thanh văn thì làm cho họ đầy đủ pháp 
Thanh văn. 

Bạch đức Thê Tôn! Nếu có Bỏ tát phát tâm 
Vô thượng Bồ đề, tôi trọn chẳng sanh một niệm 
muốn họ thối chuyên, tôi cũng chăng sanh một 
niệm khiến họ thôi chuyên sa vào bực Thanh văn, 
Bích chi Phật. Bạch đức Thế Tôn! Tôi nguyện 
cho chư Bỏ tát thêm tinh tấn nơi Vô thượng Bồ đề 
hơn, thây chúng sanh ở trong sanh tử bị nhiều khô 
não nên muốn lợi ích an vui cho tất cả thế gian 
Thiên, Nhơn, A tu la. Do tâm đó mà nguyện răng: 
'“Fôi đã tự độ cũng sẽ độ người chưa được độ: tôi 
đã tự giải thoát cũng sẽ giải thoát người chưa giải 
thoát; tôi đã an ôn cũng sẽ an người chưa được 
an; tôi đã diệt độ cũng sẽ khiến người chưa được 
diệt độ được diệt độ”. 

Bạch đức Thế Tôn! Đối với Bồ tát mới phát 
tâm, thiện nam thiện nữ có tâm tùy hỷ công đức 


PHẨM TÙY HỶ - THỨ SÁU MƯƠI BÓN 20 


thì được bao nhiêu phước? Với Bồ tát phát tâm 
lâu có tâm tùy hỷ công đức thì được bao nhiêu 
phước? Với Bồ tát Bất thối chuyển có tâm tùy hỷ 
công đức thì được bao nhiêu phước? Với Bồ tát 
Nhứt sanh bỗ xứ có tâm tùy hỷ công đức thì được 
bao nhiêu phước? 

Đức Phật phán dạy: 

Nây Kiểu Thi Ca! Cõi nước trong Tứ Thiên hạ 
có thê cân biết được cân lượng, không thể cân 
lường được phước đức tùy hý nầy. Cõi nước Đại 
thiên có thể cân biết được cân lượng, không thể 
cân lường được phước đức tùy hý nây. 

Lại nầy Kiểu Thi Cal Cõi nước Đại thiên, 
nước biến đây trong đó, lấy một sợi tóc chẻ ra 
làm trăm phần, đem một phân tóc đó chấm lây 
nước biên có thể biết được số giọt, không thế đêm 
biết được phước đức tùy hỷ nây. 


Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: 


Bạch đức Thê Tôn! Nêu chúng sanh nào tâm 
chắng tùy hỷ Vô thượng Bỏ đề thì đều là quyến 
thuộc của ma. Các người tâm chăng tùy hý là từ 
trong ma sanh ra. Tại sao? Vì những người phát 
tâm tùy hỷ đều vì phá cảnh giới ma mà thọ sanh. 
Thế nên muốn ái kính Tam Bảo thì phải có tâm 


30 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tùy hý, rôi hôi hướng Vô thượng Bồ đẻ, do vì 
chắng một tướng, chắng hai tướng. 

Đức Phật phản dạy: 

Đúng như vậy. Nây Kiểu Thi Ca! Với chư Bồ 
tát, nễu người có tâm tùy hỷ hôi hướng như vậy 
thi thường gặp chư Phật. Người đó trọn chăng 
thấy sắc ác, trọn chăng nøhe tiếng ác, trọn chăng 
ngửi mùi ác, trọn chăng ăn vị ác, trọn chăng 
chạm vật ác, trọn chắng theo niệm ác, trọn chẳng 
xa rời chư Phật. Người đó sẽ sanh từ một cõi 
Phật đến một cõi Phật, luôn gân bên Phật và gieo 
trồng căn lành. 

Tại sao vậy? Vì người đó ở nơi vô lượng vô 
số thiện căn của chư Bồ tát mới phát tâm, của chư 
Bỏ tát đệ Nhị địa đến cửa đệ Thập địa Nhứt sanh 
bố xứ chư đại Bồ tát mà tùy hỷ hồi hướng Vô 
thượng Bồ đề, do nhơn duyên căn lành nầy mà 
người đó mau gần Vô thượng Bồ đề. Chư Bồ tát 
nây được Võ thượng Bồ đề rồi độ thoát vô lượng 
vô biên vô số chúng sanh. 

Nây Kiều Thi Ca! Vì thế nên thiện nam, thiện 
nữ ở nơi thiện căn của Bồ tát mới phát tâm phải 
tùy hý hôi hướng Vô thượng Bỏ đẻ, chắng phải 
tâm cũng chắng phải rời tâm. Ở nơi thiện căn của 
Bồ tát phát tâm lâu, của Bồ tát Bất thối chuyên, 


PHẨM TÙY HỶ - THỨ SÁU MƯƠI BÓN 31 


của Bồ tát Nhứt sanh bố xứ phải tùy hỷ hôi hướng 
Vô thượng Bồ đề, chăng phải tâm cũng chăng 
phải rời tâm. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thể Tôn! 
Tâm ây như huyện, làm sao có thê được Vô 
thượng Bồ đê?”. 

- Nây Tu Bộ Đê! Ngươi có thấy tâm như 
huyện đó chăng? 

- Bạch đức Thể Tôn! Không. Tôi chắng thấy 
huyện, cũng chăng thây tâm như huyền. 

- Này Tu Bồ Đê! Nếu không huyền, cũng không 
tâm như huyên, ngươi có thây tâm đó chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bồ Đê! Rời huyễn và rời tâm như 
huyện, ngươi thây có pháp nào được Vô thượng 
Bô đê chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Tôi chăng thấy 
rời huyện và rời tâm như huyện lại có pháp được 
Vô thượng Bô đê. 

Bạch đức Thế Tôn! Tôi chắng thấy lại có 
những pháp nào có thê nói được là CO là 
KHONG, vì pháp tướng đó rôt ráo ly, nên chăng 
sa vào CO, chăng sa vào KHONG. Nêu pháp rôt 
ráo ly thì chăng thê được Vô thượng Bồ đê. Pháp 


32 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


vô sở hữu cũng chắng thể được Vô thượng Bồ đề. 
Tại sao? Vì tất cả pháp vô sở hữu, trong đó không 
có ai cầu, không có ai tịnh vậy. Thê nên Bát nhã 
ba la mật rốt ráo ly, Thiền ba la mật, Tân ba la 
mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba la mật và Thí ba la 
mật đêu rốt ráo ly, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề 
cũng rốt ráo ly. Nêu pháp đã rốt ráo ly thì chăng 
nên tu, chăng nên hoại. Hành Bát nhã ba la mật 
cũng không có pháp có thê được, vì rốt ráo ly vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bát nhã ba la mật rốt 
ráo ly, sao lại nhơn nơi Bát nhã ba la mật đề được 
Vô thượng Bỏ đề. Vô thượng Bỏ đề cũng rốt ráo 
ly. Trong hai thứ rốt ráo ly đó làm sao có thể có 
cái bị được. 

Đức Phật phản dạy: 

Lành thay! Lành thay! Bát nhã ba la mật rốt 
ráo ly, Thiên, Tấn, Nhẫn, Giới và Thí ba la mật 
đều rốt ráo ly, nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí rốt 
ráo ly. Nây Tu Bồ Đê! Nêu Bát nhã ba la mật rốt 
ráo ly, nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí rốt ráo ly. Vì 
thế nên có thể được Vô thượng Bồ đề. 

Nây Tu Bồ Đê! Nếu chẳng phải rốt ráo ly thì 
chăng gọi là Bát nhã ba la mật, chăng gọi là 
Thiên, Tân, Nhẫn, Giới và Thí ba la mật, nhẫn 
đến chắng gọi là Nhứt thiết chủng trí. 


PHẨM TÙY HỶ - THỨ SÁU MƯƠI BÓN 33 


Này Tu Bỏ Đề! Nếu là Bát nhã ba la mật thì 
rột ráo ly, nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí rốt ráo ly. 
Vì thê nên chắng phải chăng nhơn nơi Bát nhã ba 
la mật mà được Vô thượng Bồ đề. Cũng chăng do 
ly mà được ly. Nhưng được Vô thượng Bồ đề 
chăng phải chăng nhơn nơi Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nghĩa sở hành của đại 
Bồ tát thật là rất sâu. 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Nghĩa sở 
hành của đại Bồ tát rất sâu. Nây Tu Bỏ Đề! Chư 
đại Bồ tát có thể làm những sự khó làm: đó là 
hành nghĩa sâu mà chăng chứng bực Thanh văn, 
bực Bích chi Phật. 

- Bạch đức Thê Tôn! Như tôi nghe nghĩa của 
đức Phật dạy thì sở hành của đại Bồ tát chắng lây 
làm khó. Tại sao? Vì đại Bồ tát chăng được nghĩa 
sâu đó để tác chứng, cũng chăng được Bát nhã ba 
la mật để tác chứng, cũng không người tác chứng. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp chắng thể 
được, những nghĩa gì có thể tác chứng? Những gì 
là Bát nhã ba la mật tác chứng? Những gì là 
người tác chứng, tác chứng rồi được Vô thượng 
Bồ đề? 

Bạch đức Thế Tôn! Đây gọi là hạnh vô sở 
đắc của đại Bồ tát. Bồ tát hành như vậy thì đều 


34 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


được sáng tỏ nơi tất cả pháp. Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu đại Bồ tát nghe pháp đó mà tâm chắng kinh 
sợ mê mờ thì gọi là hành Bát nhã ba la mật. Đại 
Bỏ tát lúc hành Bát nhã ba la mật chắng thây 
mình hành Bát nhã ba la mật, chắng thấy là Bát 
nhã ba la mật, cũng chăng thấy mình sẽ được Vô 
thượng Bồ đề. Tại sao vậy? Vì lúc hành Bát nhã 
ba la mật, đại Bồ tát chắng nghĩ rằng: Thanh 
văn, Bích chi Phật cách xa tôi, Nhứt thiết chủng 
trí cách tôi gần. 

Bạch đức Thế Tôn! Như hư không kia chăng 
nghĩ rằng có pháp cách xa nó hay gân nó, vì hư 
không vô phân biệt. Cũng vậy, đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật chăng nghĩ răng: Bực Thanh 
văn, Bích chi Phật cách tôi xa, Nhứt thiết chủng 
trí cách tôi gần. Vì trong Bát nhã ba la mật vô 
phân biệt vậy. 

Bạch đức Thê Tôn! Như người huyền chăng 
nghĩ rằng huyễn sư cách tôi gần, khán giả cách tôi 
xa. Vì người huyễn vô phân biệt. Cũng vậy, đại 
Bồ tát hành Bát nhã ba la mật chăng nghĩ là gân 
là xa, vì vô phân biệt vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Như tượng trong gương 
chăng nghĩ rằng hình vật sở nhơn gân tôi, thứ 
khác thì xa tôi. Vì tượng vô phân biệt. Cũng vậy, 


PHẨM TÙY HỶ - THỨ SÁU MƯƠI BÓN 35 


đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật chăng nghĩ là 
gân là xa, vì vô phân biệt vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát hành Bát nhã 
ba la mật không thương không ghét. Vì tự tánh 
của Bát nhã ba la mật bât khả đặc vậy. 


Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật không 
thương, không ghét. Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la 
mật cũng không thương, không ghét. Vì trong Bát 
nhã ba la mật không thương, không ghét. 

Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật, tất cả phân 
biệt, tưởng niệm đã dứt mật. Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật tất cả phân biệt, tưởng niệm cũng 
dứt mất. Vì rốt ráo không vậy. 

Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật hiện ra hóa 
nhơn. Hóa nhơn đó chăng nghĩ răng: “Bực Thanh 
văn, Bích chi Phật cách tôi xa, Vô thượng Bồ đề 
cách tôi gần”, vì hóa nhơn đó vô phân biệt vậy. 
Cũng vậy, đại Bỏ tát hành Bát nhã ba la mật 
chăng nghĩ rằng: Thanh văn, Bích chi Phật cách 
tôi xa, Vô thượng Bồ đề cách tôi gân. 

Bạch đức Thế Tôn! Như người vì có chỗ làm 
nên biến hóa, sự việc biến hóa đó vô phân biệt. 
Bát nhã ba la mật cũng vậy, vì có việc phải làm 
mà tu. Việc ây thành tựu mà Bát nhã ba la mật 
cũng không phân biệt. 


36 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bạch đức Thế Tôn! Như người thợ, VÌ CÓ SỰ 
việc phải làm nên thây trò tạO ra người gõ hoặc 
vol, ngựa, trâu, dê gô. Các hinh gô đó cũng làm 
được việc mà vô phân biệt. Bát nhã ba la mật cũng 
vậy, vì có sự việc phải làm nên nói sự việc ây 
thành tựu, nhưng Bát nhã ba la mật vô phân biệt. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: 

Chỉ có Bát nhã ba la mật vô phân biệt thôi, 
còn năm ba la mật kia có vô phân biệt chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: “Năm ba la mật kia cũng 
đều vô phân biệt”. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: 

Sắc vô phân biệt, thọ tưởng hành thức vô phân 
biệt; thập nhị nhập, thập bát giới vô phân biệt; tứ 
thiên, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ 
đến bát Thánh đạo, Không, vô tướng, vô tác, 
mười trí lực, bốn vô úy, bốn vô ngại, đại từ đại bị, 
mười tám pháp bất cộng, Vô thượng Bồ đê, vô vi 
tánh cũng đều vô phân biệt... Thưa Ngài Tu Bồ 
Để! Nếu tất cả pháp, từ sắc đến vô vi tánh đều vô 
phân biệt thì làm sao phân biệt có sáu đạo sanh 
tử: đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là 
Thiên, là Nhơn, là A tu la? Làm sao phân biệt là 
Tu đà hoàn, là Tư đà hàm, là A na hàm, là A la 
hán, là Bích chi Phật, là chư Phật? 


PHẨM TÙY HỶ - THỨ SÁU MƯƠI BÓN 37 


Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Vì nhơn duyên chúng sanh điên đảo tạo 
nghiệp nơi thân khẩu ý, rồi theo nghiệp trước mà 
thọ thân trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, A tu la, Thiên, Nhơn... Như lời Ngài nói: 
“Làm sao phân biệt có Tu đà hoàn nhẫn đến chư 
Phật?”. Thưa ngài Xá Lợi Phất! Tu Đà Hoàn tức 
là vô phân biệt mà có. Quả Tu đà hoàn cũng là vô 
phân biệt mà có. Nhẫn đến Phật và quả Phật cũng 
là vô phân biệt mà có. Thưa ngài Xá Lợi Phất! 
Chư Phật quá khứ cũng là vô phần biệt, do dứt 
phân biệt mà có. 

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Vì thê nên phải biết 
tật cả pháp không có phân biệt, vì tướng bất hoại, 
các pháp như, pháp tánh, thật tế vậy. Thưa ngài 
Xá Lợi Phất! Thế nên đại Bồ tát phải hành Bát 
nhã ba la mật vô phân biệt. Hành Bát nhã ba la 
mật vô phân biệt rồi thì được Vô thượng Bồ đề vô 
phân biệt. 


38 


KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


KINHMA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM HƯ KHÔNG 
THỨ SÁU MƯƠI LẮM 


Ngài Xá Lợi Phất hỏi: 

Thưa ngài Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát hành Bát nhã 
ba la mật là hành pháp chơn thật hay là hành pháp 
không chơn thật? 

Ngài Tu Bồ Đề nói: 

Thưa ngài Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật là hành pháp không chơn thật. Tại 
sao? Vì Bát nhã ba la mật nây không chơn thật, 
nhân đên Nhứt thiệt chủng trí không chơn thật vậy. 
Đại Bô tát hành Bát nhã ba la mật không chơn thật 


40 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


chăng thể được, huông là chơn thật. Nhẫn đến 
hành Nhứt thiết chủng trí pháp không chơn thật 
chăng thể được, huồng là pháp chơn thật. 

Lúc đó chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc nghĩ răng: 
Có thiện nam, thiện nữ phát tâm Vô thượng Bồ đề 
hành đúng như nghĩa Bát nhã ba la mật đã nói, 
nơi đăng pháp chắng chứng thật tế, chăng sa vào 
bực Thanh văn, Bích chi Phật, người như vậy 
đáng được đảnh lễ. 

Ngài Tu Bồ Đề nói với chư Thiên tử: 

Chư đại Bồ tát ở nơi đắng pháp chăng chứng 
bực Thanh văn, Bích chi Phật chăng lẫy làm khó. 
Chư đại Bồ tát đại trang nghiêm: “Tôi sẽ độ vô 
lượng vô biên vô sô chúng sanh”. Biết chúng sanh 
rốt ráo chăng thê được mà độ chúng sanh, đây 
mới là khó. 

Chư Thiên Tử! Đại Bồ tát phát tâm Vô thượng 
Bồ đề nguyện răng: “Tôi sẽ độ tất cả chúng sanh”. 
Chúng sanh thật chăng thê được, người nầy muôn 
độ chúng sanh như muốn độ hư không. Tại sao? 
Vì hư không là Ly, phải biết chúng sanh cũng là 
Ly. Vì hư không là Không, phải biết chúng sanh 
cũng là Không. Vì hư không chắng kiên cô, phải 
biết chúng sanh cũng không kiên cố. Vì hư không 
hư dối, phải biết chúng sanh cũng hư dối. 


PHẨM HƯ KHÔNG - THỨ SÁU MƯƠI LĂM 41 


Chư Thiên Tử! Thế nên biết chỗ làm của đại 
Bỏ tát là khó. Vì lợi ích chúng sanh không có 
được mà đại trang nghiêm. Bộ. tát nây vì chúng 
sanh mà kiết thệ nguyên, là muốn cùng tranh đâu 
với hư không. Bồ tát nầy kiết thệ nguyện rồi cũng 
chăng thấy có chúng sanh mà vì chúng sanh kiết 
thệ nguyện. Tại sao? Vì chúng sanh là Ly, phải 
biết thệ nguyện cũng Ly. Vì chúng sanh hư dối, 
phải biết thệ nguyện cũng hư dối. 

Nếu đại Bồ tát nghe pháp như vậy mà lòng 
chắng SỢ, chắng mê, phải biết đó là đại Bồ tát 
hành Bát nhã ba la mật. Tại sao? Vì sắc Ly tức là 
chúng sanh Ly, thọ tưởng hành thức Ly tức là 
chúng sanh Ly. Sắc Ly tức là sáu ba la mật Ly, 
thọ tưởng hành thức Ly tức là sáu ba la mật Ly. 
Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí Ly tức là sáu ba la 
mật Ly. Nếu nghe tất cả pháp ly tướng như vậy 
mà lòng chắng kinh sợ, mê mờ, phải biết đó là đại 
Bồ tát hành Bát nhã ba la mật. 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Duyên cớ gì mà đại Bồ tát ở trong Bát nhã ba 
la mật lòng không mê mờ? 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát nhã ba la mật vô 
sở hữu nên không mê mờ, vì Bát nhã ba la mật Ly 
nên không mê mờ, vì Bát nhã ba la mật tịch diệt 


42 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


nên không mê mờ. Bạch đức Thế Tôn! Do nhơn 
duyên như vậy nên đại Bồ tát ở trong Bát nhã ba 
la mật lòng chăng mê mờ. Nơi Bồ tát nây chăng 
có người mê mờ, chăng có sự mê mờ, chắng có 
chỗ mê mờ, vì tất cả pháp nầy đều chăng có thể 
được vậy. 

Bạch đức Thê Tôn! Nếu đại Bồ tát nghe pháp 
như vậy mà lòng chắng SỢ SỆt, chắng mê mờ, phải 
biết là Bồ tát hành Bát nhã ba la mật. Tại sao? Vì 
người, sự và chỗ đều chắng thể có được vậy. Đại 
Bỏ tát hành Bát nhã ba la mật như vậy, Chư 
Thiên, Thích Đề Hoàn Nhơn, Phạm Vương, 
Thiên và chư Thiên Chủ thế giới đều nên đảnh lễ. 

Đức Phật phản dạy: 

Chăng những chư Thiên tử ấy nên đảnh lễ, mà 
chư Thiên cõi trên nữa như: Quang Âm Thiên, 
Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên, Tịnh Cư 
Thiên, đều nên đảnh lễ Bỏ tát đó. 

Này Tu Bồ Đề! Hiện tại chư Phật ở mười 
phương cũng hộ niệm đại Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật đó. Phải biết Bồ tát đó như là Phật. Nây Tu 
Bỏ Đê! Nếu chúng sanh trong hằng sa thế giới 
đêu làm ma. Mỗi một ma nây lại biến hóa làm 
hăng sa ma. Tất cả số ma đó chắng lưu nạn được 
đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật. 


PHẨM HƯ KHÔNG - THỨ SÁU MƯƠI LĂM 43 


Này Tu Bỏ Đế! Đại Bồ tát thành tựu hai pháp 
sau đây thì ma chăng phá hoại được: một là quán 
tất cả pháp Không, hai là chăng rời bỏ tất cả 
chúng sanh. Bồ tát thành tựu hai pháp nây thì ma 
chăng phá hoại được. Lại có hai pháp mà đại Bồ 
tát thành tựu thì ma chắng phá hoại được: một là 
việc làm đúng như lời nói, hai là được chư Phật 
hộ niệm. 

Nây Tu Bồ Đè! Đại Bồ tát hành như vậy, chư 
Thiên đêu đến chỗ Bồ tát đề thân cận, thăm hỏi, 
khuyến dụ, an ủi răng: “Không lâu Ngài sẽ được 
Vô thượng Bỏ đề, Ngài thường phải hành những 
hạnh Không, vô tướng, vô tác. Tại sao? Vì Ngài 
hành những hạnh đó thì Ngài hộ cho chúng sanh 
không được hộ, Ngài y chỉ cho chúng sanh không 
chỗ y chỉ, Ngài cứu chúng sanh không được cứu, 
Ngài làm con đường rốt ráo cho chúng sanh 
không đường rốt ráo, Ngài làm chỗ về cho chúng 
sanh không nơi về, làm cồn đảo cho chúng sanh 
không côn đảo, làm ánh sáng cho kẻ tôi, làm mắt 
sáng cho kẻ mù”. Tại sao vậy? Vì đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật thì hiện tại vô lượng vô số chư 
Phật mười phương lúc ở trong đại chúng thuyết 
pháp, đều khen ngợi tuyên dương danh tánh của 
đại Bỏ tát răng: Đại Bồ tát tên hiệu đó thành tựu 
công đức Bát nhã ba la mật. 


44 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nây Tu Bộ Để! Như lúc Ta thuyết pháp, Ta 
khen ngợi Bửu Tướng Bỏ tát, Thi Khí Bồ tát. Lại 
có chư đại Bồ tát ở tại nước của đức Phật A Súc 
hành Bát nhã ba la mật, tịnh tu Phạm hạnh, Ta 
cũng khen ngợi danh tánh của Bồ tát đó. Nầy Tu 
Bỏ Đề! Cũng như phương đông hiện tại chư Phật 
thuyết pháp. Trong đó có đại Bồ tát hành Bát nhã 
ba la mật, tịnh tu Phạm hạnh, ta cũng hoan hỷ ngợi 
khen Bồ tát đó. Chín phương kia cũng như vậy. Lại 
có Bồ tát từ khi mới phát tâm muốn đây đủ Phật 
đạo nhẫn đến được Nhứt thiết chủng trí, lúc chư 
Phật thuyết pháp cũng hoan hỷ khen ngợi Bồ tát 
đó. Tại sao? Vì chỗ làm của chư đại Bồ tát rất khó, 
là những công hạnh chăng dứt mất giống Phật. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Những Bồ tát nào, lúc chư 
Phật thuyết pháp tự khen ngợi tuyên dương? 

- Nây Tu Bồ Đê! Bồ tát Bắt thôi chuyền, lúc 
chư Phật thuyết pháp tự khen ngợi tuyên dương. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bỏ tát Bất thối chuyên 
nào được Phật ngợi khen? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Như đức Phật A Súc lúc làm 
Bồ tát thực hành học tập, chư Bồ tát cũng học như 
vậy. Chư Bỏ tát Bất thôi chuyển nây được chư 
Phật lúc thuyết pháp hoan hÿ ngợi khen. 


PHẨM HƯ KHÔNG - THỨ SÁU MƯƠI LĂM 45 


Lại nây Tu Bồ Đề! Có Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật tin hiểu tất cả pháp vô sanh mà chưa được 
Vô sanh pháp nhãn, tin hiểu tật cả pháp Không mà 
chưa được Vô sanh pháp nhẫn, tin hiểu tất cả pháp 
hư dối chẳng thật, không chỗ có, chăng bên chắc 
mà chưa được Vô sanh pháp nhẫn... Nây Tu Bồ 
Để! Chư đại Bồ tát như vậy, lúc chư Phật thuyết 
pháp hoan hỷ khen ngợi, tuyên dương danh tánh. 

Này Tu Bồ Đê! Nếu chư đại Bồ tát nào được 
chư Phật lúc thuyết pháp hoan hý tự ngợi khen thì 
diệt dứt được bực Thanh văn, Bích chi Phật, sẽ 
được thọ ký Vô thượng Bồ đề. Nây Tu Bồ Đề! 
Nếu đại Bồ tát nào được chư Phật thuyết pháp 
hoan hỷ tự ngợi khen thì sẽ được an trụ bực Bất 
thối chuyên. An trụ bực đó rôi sẽ được Nhứt thiết 
chủng trí. 

Lại này Tu Bồ Đề! Lúc nghe Bát nhã ba la 
mật sâu xa nây, đại Bồ tát tâm sáng lẹ chăng nghi 
ngờ mà nghĩ rằng: Sự đó đúng như Đức Phật đã 
nói. Đại Bồ tát đó cũng ở nơi đức Phật A Súc và 
chư Bồ tát được nghe rộng Bát nhã ba la mật nây, 
cũng tin hiểu. Tin hiểu rồi hành đúng như Phật đã 
nói sẽ được trụ bực Bất thối chuyền. Nây Tu Bồ 
Đè! Chỉ nghe Bát nhã ba la mật được lợi ích lớn, 
huống là tin hiểu; tin hiểu rồi trụ đúng lời, hành 


46 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


đúng như lời. Trụ và hành đúng như lời rôi an trụ 
trong Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu như đức Phật nói 
chư đại Bồ tát trụ đúng như lời, hành đúng như 
lời, an trụ trong Nhứt thiết chủng trí. Đại Bồ tát 
không pháp để được thế nào an trụ trong Nhứt 
thiết chủng trí. 

- Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát trụ trong pháp 
Như đó là an trụ Nhút thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Trừ như ra, không còn 
pháp nào để được thì ai trụ trong như? Trụ trong 
như rồi sẽ được Vô thượng Bồ đề thì ai trụ trong 
như đề thuyết pháp? Như ấy còn chăng thê được, 
huống là trụ trong như được Vô thượng Bồ đề. 
Không bao giờ có ai trụ trong như đề thuyết pháp. 

- Nây Tu Bồ Để! Đúng như vậy, trừ Như ra 
không còn pháp nào để được, thì ai trụ trong 
như?; trụ trong Như tôi, ai sẽ được Vô thượng Bồ 
để? Và ai trụ trong Như để thuyết pháp? Như ây 
còn chăng thể được, huống là “người” trụ trong 
Như được Vô thượng Bỏ đề và “người” trụ trong 
như để thuyết pháp? Tại sao vậy? Vì như ây 
không có sanh, không có diệt, không có trụ, 
không có dị. Nếu pháp không có sanh diệt, trụ dị 
thì trong đó ai sẽ trụ như! AI sẽ trụ Như rôi được 


PHẨM HƯ KHÔNG - THỨ SÁU MƯƠI LĂM 47 


Vô thượng Bồ đề! Ai sẽ trụ Như mà thuyết 
pháp!... không bao giờ có việc đó. 

Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Chỗ làm của chư đại Bỗ 
tát rât là khó bởi vi ở trong Bát nhã ba la mật sâu 
xa muôn được Vô thượng Bô đê. Tại sao vậy? Vì 
không có ai trụ trong như, cũng không aI sẽ được 
Vô thượng Bô đê, cũng không ai thuyêt pháp. Đại 
Bồ tát ở nơi đây lòng chăng kinh sợ, nghi ngờ. 

Ngài Tu Bồ Đề nói với Thiên Đề Thích: 

Ngài nói chỗ làm của đại Bô tát rất là khó bởi 
vì ở trong pháp rât khó đó mà tâm chăng kinh sợ, 
nghi ngờ. Thưa Ngài Kiêu Thị Cal Trong các 
pháp Không, aI kinh sợ? A1 nghi ngờ? 

Thiên Đề Thích nói: 

Thưa ngài Tu Bồ Đề! Chỗ Ngài nói chỉ là 
pháp Không, chăng có chướng ngại. Như ngước 
băn giữa hư không, mũi tên bay đi không chướng 
ngại. Ngài Tu Bồ Đê thuyêt pháp vô ngại cũng 
như vậy. 


KINE MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM CHÚC LỤY 
THỨ SÁU MƯƠI SÁU 


” Khi đó Thiên Đề Thích Đề Hoàn Nhơn thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Tôi nói như vậy, đáp như 
vậy, có phải là thuận theo pháp mà chăng phải là 
chánh đáp chăng? 

Đức Phật phán dạy: 

Này Kiều Thi Ca! Lời đáp của ông thật đều 
thuận theo pháp cả. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thật là hy hữu! Chỗ nói 


* Hán bộ quyền thứ 22. 


50 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


của ngài Tu Bồ Đề đêu là Không, là vô tướng, là 
vô tác, là tứ niệm xứ nhẫn đến là Vô thượng Bồ đẻ. 

- Nầy Kiều Thi Ca! Tỳ kheo Tu Bồ Đề lúc 
hành Không, Đàn ba la mật còn là bất khả đắc 
huống là người hành Đàn ba la mật. Nhẫn đến Bát 
nhã ba la mật còn bất khả đắc, huống là người 
hành Bát nhã ba la mật. Tứ niệm xứ còn bất khả 
đặc, huông là người tu tứ niệm xứ. Nhẫn đến bát 
Thánh đạo còn bất khả đặc, huông là người hành 
bát Thánh đạo. Thiên, giải thoát, tam muội định 
còn bất khả đắc, huông là người tu thiên, giải 
thoát, tam muội định. Mười trí lực còn bất khả 
đặc, huống là người tu mười trí lực. Tứ vô úy còn 
bất khả đắc, huống là người phát sanh tứ vô úy. 
Tứ vô ngại trí còn bất khả đắc, huống là người 
phát sanh tứ vô ngại trí. Đại từ đại bi còn bất khả 
đặc, huông là người hành đại từ đại bi. Mười tám 
pháp bất cộng còn bất khả đắc, huỗng là người 
hay sanh mười tám pháp bất cộng. Vô thượng Bồ 
để còn bất khả đắc, huỗng là người được Vô 
thượng Bỏ đề. Nhứt thiết trí còn bất khả đắc, 
huống là người được Nhứt thiết trí. Như Lai còn 
bất khả đặc, huống là người sẽ làm Như Lai. Pháp 
vô sanh còn bất khả đắc, huống là người chứng 
được pháp vô sanh. Ba mươi hai tướng còn bất 
khả đắc, huỗng là người được ba mươi hai tướng. 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU 5 


Tám mươi tùy hình hảo còn bất khả đắc, huông là 
người được tám mươi tùy hình hảo. Tại sao vậy? 
Nây Kiều Thi Ca! Vì Tỳ kheo Tu Bồ Đề ở nơi tất 
cả pháp: hành ly, hành vô sở đắc, hành Không, 
hành vô tướng, hành vô tác. 

Nây Kiều Thi Ca! Đem chỗ sở hành của Tỳ 
kheo Tu Bỏ Đề đây muốn so sánh với hạnh Bát 
nhã ba la mật của đại Bồ tát thì không bằng một 
phân trăm, không bằng một phân ngàn, không 
bằng một phân ngàn muôn ức, nhẫn đến toán số 
thí dụ cũng không băng được. Tại sao vậy? Vì trừ 
công hạnh của Phật, đôi với công hạnh của Thanh 
văn và Bích chi Phật, thì công hạnh Bát nhã ba la 
mật của đại Bồ tát là tối tôn, tối thượng, tôi diệu. 
Thế nên đại Bồ tát muốn được tối thượng ở trong 
tt cả chúng sanh thì phải hành Bát nhã ba la mật. 
Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát vượt trên 
bực Thanh văn và Bích chi Phật mà vào bực Bồ 
tát, hay đây đủ Phật pháp, được Nhứt thiết chủng 
trí, dứt tất cả tập khí phiên não mà làm Phật. 

Bấy giờ trong đại hội, chư Thiên Đao Lợi đem 
hoa Mạn đà la cõi trời rải trên đức Phật và chư 
Tăng. Khi đó, tắm trăm vị Tỳ kheo đứng dậy rải 
hoa cúng Phật, trịch y quỳ gôi chắp tay bạch rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi sẽ thực hành 


52 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


công hạnh vô thượng mà hàng Thanh văn và Bích 
chi Phật không thê thực hành nây. 

Đức Phật biết tâm niệm của các vị Tỳ kheo 
nên mỉm cười. Như pháp của chư Phật, những 
ánh sáng nhiều màu: xanh, vàng, đỏ, trăng, hồng, 
tía từ miệng Đức Phật phóng ra chiêu khắp cõi 
Đại thiên, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rôi rót 
vào đảnh Đức Phật. Ngài A Nan liền đứng dậy 
trịch y quỳ gối chắp tay bạch răng: 

Bạch đức Thế Tôn! Duyên cớ gì mà đức Phật 
mỉm cười? Chư Phật không bao giờ không nhơn 
duyên mà Cười. 

Đức Phật phản dạy: 

Nây A Nan! Tám trăm vị Tỳ kheo đây, trong 
kiếp Tinh Tú sẽ thành Phật đồng hiệu là Tán Hoa, 
đại chúng, quốc độ và thọ mạng cũng đêu đồng. 
Mỗi vị đều qua tám muôn tuôi đi xuất gia làm 
Phật. Thời kỳ đó, các quốc độ của chư Phật ây 
thường mưa hoa trời năm màu. Thế nên, nây A 
Nan! Đại Bồ tát muốn thực hành công hạnh tối 
thượng thì phải hành Bát nhã ba la mật. 

Nẵy A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ nảo 
có thê thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa nây thì 
phải biết đó là Bồ tát bỏ thân trong loài người mà 
sanh đến trong đây, hoặc từ trên cung trời Đâu 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU 53 


Suất chết mà đến sanh nơi đây, đã từ trong loài 
người hoặc trên cung trời Đâu Suất rộng nghe Bát 
nhã ba la mật sâu xa nây. Nây A Nan! Ta thây 
chư đại Bồ tát đó hay thực hành Bát nhã ba la mật 
sâu xa nây. 

Nầy A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
nghe Bát nhã ba la mật sâu xa nây rôi thọ trì, đọc 
tụng, thần cận, chánh ức niệm lại đem dạy cho 
người hành đạo Bồ tát. Phải biết thiện nam, thiện 
nữ đó hiện diện từ chư Phật, nghe Bát nhã ba la 
mật sâu xa rồi thọ trì, đọc tụng, thân cận, cũng đã 
trồng căn lành từ chỗ chư Phật. Thiện nam, thiện 
nữ đó nên nghĩ răng: Tôi trồng căn lành chắng 
phải từ chỗ Thanh văn, cũng chắng phải từ chỗ 
Thanh văn nghe Bát nhã ba la mật sâu xa. 

Nây A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
thọ trì, đọc tụng, thân cận; tùy nghĩa, tùy pháp mà 
thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa nây, phải biết 
đó là người hiện diện thây Phật. Nầy A Nan! Nếu 
có thiện nam, thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật sâu 
xa nây mà lòng tin thanh tịnh không bị ngăn phá, 
phải biết đó là người đã từng cúng dường Phật 
trông căn lành cùng thiện tri thức tương đắc. 

Này A Nan! Người ở chỗ phước điền chư Phật 
trông căn lành dầu răng chăng dôi hư nhưng cân 


54 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


được Thanh văn, Bích chi Phật và Phật mà được 
giải thoát. Phải rành rẽ thâu đáo thực hành sáu ba 
la mật nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí. Không bao 
giờ có sự người nây chăng được Vô thượng Bồ đề 
mà trụ bực Thanh văn, Bích chi Phật. 

Nây A Nan! Thế nên Ta đem Bát nhã ba la 
mật chúc lụy cho ngươi. Nây A Nan! Nếu ngươi 
thọ trì tất cả pháp, trừ Bát nhã ba la mật, nếu quên 
mất thì lỗi còn ít chẳng thành đại tội. Người thọ 
trì Bát nhã ba la mật sâu xa nếu quên mất thì tội 
rất nhiêu. Thế nên Ta đem Bát nhã ba la mật sâu 
xa nây chúc lụy cho ngươi. Ngươi phải khéo thọ 
trì, đọc tụng thông thuộc. 

Nây A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
thọ trì Bát nhã ba la mật, đó là thọ trì Vô thượng 
Bỏ đề của tam thế chư Phật: quá khứ, vị lai và 
hiện tại. Nây A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào hiện tại cúng dường Ta với những hoa hương, 
chuỗi ngọc, y phục, phan lọng và cung kính, tôn 
trọng, ca ngợi, thì phải thọ trì Bát nhã ba la mật 
và đọc tụng, giảng thuyết, thân cận, cung kính, 
tôn trọng, ca ngợi, cúng dường hoa hương, chuỗi 
ngọc, phan lọng. Nây A Nan! Cúng dường Bát 
nhã ba la mật là cúng dường Ta, cũng là đã cúng 
dường tam thế chư Phật rôi. Nếu thiện nam, thiện 
nữ nào nghe nói Bát nhã ba la mật mà lòng tin 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU 55 


thanh tịnh cung kính, mến thích đó là đã có lòng 
tin thanh tịnh, cung kính mến thích tam thế chư 
Phật. Nây A Nan! Người mến thích chăng lìa Phật 
thì phải mến thích chăng lia Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến một câu chớ để quên mất. 

Nây A Nan! Ta nói nhơn duyên chúc lụy rất 
nhiêu. Nay Ta chỉ nói tóm lược: Như Ta là Thế 
Tôn, thì Bát nhã ba la mật cũng là Thê Tôn. Thế 
nên vì nhiều nhơn duyên, Ta đem Bát nhã ba la 
mật chúc lụy cho ngươi. 

Nẵy A Nan! Nay Ta ở giữa tất cả thế gian, 
Trời, Người, AÁ tu la chúc lụy ngươi: những aI 
chắng muôn bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, chăng bỏ 
Vô thượng Bồ để của chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại thì cần thận chớ bỏ Bát nhã ba la mật. 
Nây A Nan! Đây chánh là pháp mà Ta dạy bảo 
hàng đệ tử. 

Nây A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ thọ trì 
Bát nhã ba la mật sâu xa, đọc tụng, giảng thuyết, 
chánh ức niệm, rồi lại vì người khác nói rộng 
những ý nghĩa của Bát nhã ba la mật đó, chỉ dạy 
tuyên nói rành rẽ làm cho dễ hiểu. Người nây 
mau được Vô thượng Bồ đề, mau gân Nhứt thiết 
chủng trí. Vì trong Bát nhã ba la mật hay sanh Vô 
thượng Bỏ đề của chư Phật. 


56 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Này A Nan! Vô thượng Bồ để của chư Phật 
quá khứ và vị lai đều xuất sanh từ Bát nhã ba la 
mật. Vô thượng Bỏ đề của mười phương chư Phật 
hiện nay cũng xuất sanh từ Bát nhã ba la mật. Thế 
nên đại Bồ tát muốn được Vô thượng Bồ đề phải 
nên học sáu ba la mật. Vì sáu ba la mật là mẹ của 
Bồ tát, hay sanh ra chư Bồ tát. Nêu có đại Bồ tát 
học sáu ba la mật nây thì đều sẽ được Vô thượng 
Bỏ đề. Vì thê mà Ta đem sáu ba la mật chúc lụy 
cho ngươi lần nữa. 

Nẵy A Nan! Sáu ba-la-mật đây là tạng pháp 
vô tận của chư Phật: Chư Phật hiện tại thuyết 
pháp ở mười phương đều ra từ trong tạng pháp 
sáu ba la mật. Chư Phật quá khứ cũng từ trong 
sáu ba la mật mà học được Vô thượng Bồ đề. Chư 
Phật vị lai sẽ từ trong sáu ba la mật mà học được 
Vô thượng Bồ đề. Hàng đệ tử của tam thể chư 
Phật đều từ trong sáu ba la mật mà học được diệt 
độ: hoặc đã diệt độ, hoặc đang diệt độ, hoặc sẽ 
được diệt độ. 

Nây A Nan! Người vì hàng Thanh văn mà 
thuyết pháp làm cho chúng sanh trong cõi Đại 
thiên đều chứng được quả A la hán, vẫn chưa phải 
là sự việc của đệ tử Phật. Nếu ngươi đem một câu 
đúng với Bát nhã ba la mật dạy cho đại Bồ tát 
mới phải là sự việc của đệ tử Phật. Ta cũng rât 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU 57 


vui mừng hơn là người dạy cho chúng sanh trong 
cõi Đại thiên đều chứng được quả A la hán. 

Lại này A Nan! Chúng sanh trong cõi Đại 
thiên đây, không trước không sau, đông thời đều 
chứng được quả A la hán. Chư A la hán nây thực 
hành công đức bố thí, trì giới, thiền định. Công 
đức đó có nhiều chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Công đức đó rất nhiêu. 

- Vẫn chắng băng đệ tử của Ta đem pháp đúng 
với Bát nhã ba la mật nói cho đại Bồ tát nhẫn đến 
chừng một ngày, phước đức người nây rất nhiều. 
Chắng những một ngày, chỉ chừng nửa ngày, chỉ 
chừng khoảng bữa ăn, hoặc chỉ nói pháp đó trong 
giây phút, phước đức cũng rất nhiều. Vì căn lành 
của đại Bồ tát hơn hăn tất cả Thanh văn và Bích 
chi Phật. Đại Bồ tát tự mình muốn được Vô thượng 
Bỏ đề cũng dạy bảo người khác cho họ được Vô 
thượng Bồ đề. Nầy A Nan! Bồ tát như vậy hành 
sáu ba la mật, hành tứ niệm xứ nhẫn đến hành 
Nhứt thiết chủng trí, thêm lớn căn lành mà chăng 
được Vô thượng Bồ đề thì không bao giờ có. 

Lúc nói Bát nhã ba la mật như vậy, đức Phật ở 
giữa tứ chúng trời, người, quý thần, bát bộ mà 
hiện thân thông biến hóa. Tất cả đại chúng đều 
thây đức Phật A Súc đương thuyết pháp cho chư 


58 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tỳ kheo Tăng. Chư Tăng nây đông nhiều như 
nước biến cả, đều là bực A la hán sạch hết phiền 
não, đều được tự tại giải thoát: tâm giải thoát và 
huệ giải thoát, tâm điều hòa nhu thuận như đại 
tượng, chỗ làm đã xong, đã được tự lợi, hết kiết 
sử, được chánh trí giải thoát, trong tất cả tâm và 
tâm sở đều được tự tại. Cũng thây chư đại Bồ tát 
thành tựu vô lượng công đức. 

Bây giờ đức Phật nhiếp thần túc, đại chúng 
không còn thấy đức Phật A Súc và đại hội Thanh 
văn Bồ tát cùng nước Diệu Hỷ đối trước mắt nữa. 
Đức Phật bảo ngài A Nan: 

Nây A Nan! Tất cả pháp chăng đối lập với 
mắt: các pháp chăng thây nhau, các pháp chắng 
biết nhau. Như cõi nước Phật A Súc và Thanh 
văn Bỏ tát chắng đôi lập trước mắt, các pháp cũng 
chắng đối lập trước mắt: các pháp chắng thấy 
nhau, các pháp chắng biết nhau. Vì các pháp 
không thấy, không biết, không tác, không động, 
chẳng năm lấy được, chăng nghĩ bàn được. Như 
huyễn nhơn không lãnh thọ, không cảm giác, 
không chơn thật. Đại Bồ tát hành như vậy là hành 
Bát nhã ba la mật, chăng nắm lây các pháp. 

Nây A Nan! Đại Bồ tát học như vậy gọi là học 
Bát nhã ba la mật. Người muỗn được các ba la 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU 59 


mật phải học Bát nhã ba la mật. Học như vậy gọi 
là đệ nhứt học, là tối thượng học, là vi diệu học. 
Học như vậy là an lạc lợi ích tật cả thế gian, kẻ 
không được cứu hộ thì làm người cứu hộ họ. Học 
như vậy là chỗ học của chư Phật. Chư Phật an trụ 
trong sự học đó mà có thể dùng tay hữu cất cõi 
Đại thiên lên rồi đặt lại chỗ cũ mà chúng sanh 
trong đó vẫn không hay biết. Tại sao vậy? Nầy A 
Nan! Chư Phật học Bát nhã ba la mật nây, được tri 
kiến vô ngại đối với tất cả pháp quá khứ, vị lai và 
hiện tại. Nây A Nan! Trong các sự học, Bát nhã ba 
la mật là tối tôn đệ nhứt, vi diệu vô thượng. 

Nây A Nan! Có người nào muốn được ngăn 
mé của Bát nhã ba la mật, đó là muôn được bờ mé 
của hư không. Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật 
là vô lượng. Ta chăng bao giờ nói lượng của Bát 
nhã ba la mật. Những danh từ, những câu, những 
chữ là hữu lượng. Bát nhã ba la mật là vô lượng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại sao Bát nhã ba la 
mật là vô lượng? 

- Nâày A Nan! Vì Bát nhã ba la mật vô tận nên 
vô lượng. Vì Bát nhã ba la mật Ly nên vô lượng. 
Nây A Nan! Chư Phật quá khứ học Bát nhã ba la 
mật nây mà đắc độ nên là vô tận. Chư Phật vị lai 
học Bát nhã ba la mật nây mà đắc độ nên là vô 


60 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tận. Chư Phật hiện tại mười phương học Bát nhã 
ba la mật nây mà đắc độ nên là vô tận, đã, đang 
và sẽ vô tận. Người nào muốn cùng tận Bát nhã 
ba la mật nây, đó là kẻ muốn cùng tận hư không. 
Bát nhã ba la mật chăng cùng tận: đã, đang và sẽ 
chắng cùng tận. Năm ba la mật: Thiền đến Thí ba 
la mật cũng chắng cùng tận: đã, đang và sẽ chẳng 
cùng tận. Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí cũng như 
vậy. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp đó đều vô sanh. 
Nếu các pháp đó đã vô sanh thì làm sao có tận! 

Khi đó đức Phật hiện tướng lưỡi che trùm cả 
mặt mà bảo ngài A Nan răng: 

Từ ngày nay ở giữa bốn bộ chúng giảng dạy 
rộng rãi rành rẽ Bát nhã ba la mật, phải cho rõ 
ràng dễ hiểu. Tại sao vậy? Vì trong Bát nhã ba la 
mật sâu xa nây nói rộng các pháp tướng. Trong 
đại chúng đây, người câu Thanh văn, cầu Bích ch 
Phật, cầu Phật đạo đều phải học trong nây. Học 
xong thì đều được thành tựu cả. 


Nây A Nan! Bát nhã ba la mật sâu xa nây là 
tật cả Tự môn. Hành nơi đây có thể vào môn Đà 
la ni. Bồ tát học môn Đà la ni nây thì được tất cả 
biện tài vô ngại. 

Nây A Nan! Bát nhã ba la mật là diệu pháp 
của tất cả tam thê chư Phật. Vì thê nên Ta vì ông 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU 61 


mả giảng dạy rành rẽ. Nếu có người nào thọ trì 
đọc tụng, thần cận Bát nhã sâu xa thì có thể thọ trì 
Vô thượng Bồ đề của tam thê chư Phật. 

Nây A Nan! Ta nói Bát nhã ba la mật là đôi 
chân của hành giả. Ông thọ trì Bát nhã ba la mật 
nây thì có thê thọ trì tất cả pháp, vì ông được Đà 
la mi vậy. 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM BÁT KHẢ TẬN 
THỨ SÁU MƯƠI BẢY 


- Khi đó ngài Tu Bộ Đề nghĩ răng: “Vô thượng 
Bô đề của chư Phật rât sâu xa, tôi phải hỏi đức 
Phật”. Suy nghĩ xong, ngài Tu Bô Đê bạch Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật nây bất 
khả tận. Như đức Phật dạy vì hư không bât khả tận 
nên Bát nhã ba la mật bât khả tận. Bạch đức Thê 
Tôn! Tại sao phải sanh khởi Bát nhã ba la mật? 

Đức Phật phán dạy: 

Nây Tu Bồ Đê! Vì sắc bắt khả tận nên Bát nhã 
ba la mật phải sanh. Vì thọ, tưởng, hành, thức bât 


64 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


khả tận nên Bát nhã ba la mật phải sanh. Vì Đàn 
na ba la mật bất khả tận nên Bát nhã ba la mật 
phải sanh. Vì Thi la ba la mật, Nhẫn ba la mật, 
Tần ba la mật, Thiên ba la mật, Bát nhã ba la mật 
bất khả tận nên Bát nhã ba la mật phải sanh. Nhẫn 
đến vì Nhứt thiết chủng trí bất khả tận nên Bát 
nhã ba la mật phải sanh. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Vì vô minh Không bắt khả 
tận nên Bát nhã ba la mật của Bồ Tát phải sanh. 
Vì hành Không bất khả tận nên Bát nhã ba la mật 
phải sanh. Vì thức Thông bất khả tận nên Bát nhã 
ba la mật phải sanh. Vì danh săc Không bất khả 
tận nên Bát nhã ba la mật phải sanh. Vì lục nhập 
Không bất khả tận nên Bát nhã ba la mật phải 
sanh. Vì lục xúc Không bất khả tận nên Bát nhã 
ba la mật phải sanh. Vì thọ Không bất khả tận nên 
Bát nhã ba la mật phải sanh. Vì ái Không bất khả 
tận nên Bát nhã ba la mật phải sanh. Vì thủ 
Không bất khả tận nên Bát nhã ba la mật phải 
sanh. Vì hữu Không bất khả tận nên Bát nhã ba la 
mật phải sanh. Vì sanh Không bất khả tận nên Bát 
nhã ba la mật của Bồ Tát phải sanh. Vì lão tử ưu 
bi khô não Không bất khả tận nên Bát nhã ba la 
mật của Bồ Tát phải sanh. Như vậy, Bát nhã ba la 
mật của Bồ tát phải sanh. Mười hai nhơn duyên 
như vậy là pháp riêng của Bồ tát hay trừ được các 


PHẨM BÁT KHẢ TẬN - THỨ SÁU MƯƠI BẢY 65 


biên chấp điên đảo. Lúc ngôi đạo tràng nên quán 
như vậy sẽ được Nhứt thiết chủng trí. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu có đại Bồ tát nào đem 
pháp hư không bất khả tận mà hành Bát nhã ba la 
mật, quán mười hai nhơn duyên, thì chẵng sa vào 
bực Thanh văn, Bích chi Phật, được an trụ Vô 
thượng Bồ đề. Này Tu Bồ Đề! Người cầu đạo Bồ 
tát mà thối chuyên, đó là vì xa rời tâm niệm Bát 
nhã ba la mật vậy. Người đó chăng biết hành Bát 
nhã ba la mật, dùng pháp hư không bất khả tận 
như thế nào để quán mười hai nhơn duyên. Nây 
Tu Bỏ Đê! Vì người cầu đạo Bồ tát mà chăng 
được sức phương tiện như vậy nên thối chuyển 
nơi Vô thượng Bô đề. Nếu đại Bồ tát được không 
thối chuyên nơi Vô thượng Bồ đẻ, đều do được 
sức phương tiện như vậy cả. Nầy Tu Bồ Đề! Đại 
Bỏ tát phải dùng pháp hư không bất khả tận để 
quán Bát nhã ba la mật. Phải dùng pháp hư không 
bất khả tận đề sanh khởi Bát nhã ba la mật. 

Như vậy, nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát lúc quán 
mười hai nhơn duyên, chắng thấy có pháp nào 
không do nhơn duyên mà sanh, chắng thấy có 
pháp nào thường còn chăng diệt, chăng thây có 
pháp nào có ngã, có nhơn, có thọ giả, mạng giả, 
chúng sanh nhẫn đến tri giả, kiến giả; chắng thấy 
có pháp vô thường, chăng thấy pháp khổ, vô ngã, 


66 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


chăng thây pháp tịch diệt và phi tịch diệt. Đại Bồ 
tát hành Bát nhã ba la mật phải quản mười hai 
nhơn duyên như vậy. 

Này Tu Bồ Để! Nếu đại Bồ tát có thể hành 
Bát nhã ba la mật như vậy, thì lúc đó chăng thây 
sắc là thường hay vô thường, là khổ hay lạc, là 
ngã hay vô ngã, là tịch diệt hay phi tịch diệt. Như 
với sắc, với thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Lúc 
đó đại Bồ tát cũng chắng thấy Bát nhã ba la mật, 
cũng chắng thấy dùng pháp ấy đề thây Bát nhã ba 
la mật. Nhẫn đến chẳng thấy Vô thượng Bỏ đề, 
cũng chăng thấy dùng pháp ây để thấy Vô thượng 
Bỏ đẻ. Vì tất cả pháp đều bất khả đắc vậy. Đó là 
đúng với hạnh Bát nhã ba la mật. 

Này Tu Bồ Đê! Nếu lúc đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật vô sở đặc, thì ác ma sầu khổ như bị 
tên xoI tim, như người có cha mẹ mới chết mất. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Chỉ 
một ác ma sâu khổ, hay là ác ma trong cõi Đại 
thiên cũng đều sầu khô? 

- Nây Tu Bồ Đề! Các ác ma trong cõi Đại 
thiên đều sâu khổ như tên xoi tim, không thể tự 
an. Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát có thể hành Bát 
nhã ba la mật như vậy, lúc đó tất cả thế Ø1an, trời, 
người, A tu la chăng thể nào hại được. Thế nên 


PHẨM BÁT KHẢ TẬN - THỨ SÁU MƯƠI BẢY 67 


đại Bồ tát muốn được Vô thượng Bồ đề phải hành 
Bát nhã ba la mật nây. Đại Bô tát lúc hành Bát 
nhã ba la mật thì trọn vẹn tu Thí, Giới, Nhân, 
Tân, Thiên và Bát nhã ba la mật. Đại Bô tát lúc 
hành Bát nhã ba la mật thì đây đủ các ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát lúc hành Bát 
nhã ba la mật, thê nào đây đủ các ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát có bố thí bao 
nhiêu đêu hôi hướng Nhứt thiệt trí, thê nên lúc 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bô tát đây đủ Bô thí 
ba la mật. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát có trì giới đều hồi 
hướng Nhứt thiết trí, thê nên lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bô tát đây đủ Trì giới ba la mật. 

Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát có nhẫn nhục bao 
nhiêu đêu hôi hướng Nhứt thiệt trí, thê nên lúc 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bô tát đây đủ Nhân 
nhục ba la mật. 

Này Tu Bồ Đêt! Đại Bồ tát có tính tấn bao 
nhiêu đêu hôi hướng Nhứt thiệt trí, thê nên lúc 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bô tát đây đủ Tĩnh 
tân ba la mật. 

Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát có thiền định bao 
nhiêu đêu hôi hướng Nhứt thiệt trí, thê nên lúc 


68 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát đầy đủ Thiên 
ba la mật. 

Nây Tu Bồ Để! Đại Bồ tát có trí huệ bao 
nhiêu đêu hôi hướng Nhứt thiệt trí, thê nên lúc 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bô tát đây đủ Bát nhã 
ba la mật. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật thì đây đủ sáu ba la mật. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP 
THỨ SÁU MƯƠI TÁM 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát an 
trụ Bô thí ba la mật mà năm lây Trì giới ba la mật? 

Đức Phật phán dạy: 

Này Tu Bồ Đê! Lúc bố thí, đại Bồ tát đem sự 
bô thí đó hôi hướng Nhứt thiết trí, ở trong tât cả 
chúng sanh, thân khâu ý an trụ nơi đức từ. Đây là 
đại Bô tát an trụ Bô thí ba la mật mà năm lây Trì 
giới ba la mật. 


70 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
an trụ Bồ thí ba la mật mà năm lây Nhẫn nhục 
ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Lúc đại Bỏ tát bố thí, kẻ lãnh 
thọ giận măng Bồ tát, Bồ tát nhịn nhục chắng 
sanh lòng phiên giận. Đây là đại Bồ tát an trụ Bồ 
thí ba la mật mà năm lây Nhẫn nhục ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
an trụ Bồ thí ba la mật mà nắm lây Tinh tân ba 
la mật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Lúc đại Bỏ tát bố thí, kẻ lãnh 
thọ giận mắng, Bồ tát bố thí thêm và nghĩ răng: 
“Tôi phải bố thí chăng nên có lòng hỗi tiếc”. Liên 
lúc đó phát sanh hai tinh tấn: thân tinh tân và tâm 
tỉnh tấn. Đây là đại Bồ tát an trụ Bồ thí ba la mật 
mà nắm lây Tinh tân ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
an trụ Bồ thí ba la mật mà nắm lây Thiên na ba 
la mật? 

- Nây Tu Bồ Đề! Lúc bố thí, Bồ tát hồi hướng 
Nhứt thiết trí, chẳng mong bực Thanh văn, Bích 
chi Phật, chỉ nhứt tâm nghĩ đến Nhứt thiết trí. 
Đây là đại Bồ tát an trụ Bồ thí ba la mật mà năm 
lây Thiên na ba la mật. 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 7I 


- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát an 
trụ Bồ thí ba la mật mà nắm lấy Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đề! Lúc bố thí, đại Bồ tát biết 
bố thí là Không, như huyễn ảo, chăng thây vì 
chúng sanh bô thí có ích hay vô ích. Đây là đại 
Bồ tát an trụ Bồ thí ba la mật mà năm lấy Bát nhã 
ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
an trụ Trì giới ba la mật mà nắm lây năm ba la 
mật kia? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ trong Trì 
giới ba la mật, thân khẩu ý ba nghiệp phát sanh 
phước đức bố thí giúp nên Vô thượng Bồ đề. Giữ 
lây công đức nây, chắng lấy bực Thanh văn, Bích 
chi Phật, an trụ trong Trì giới ba la mật, chắng 
giết đoạt mạng sống kẻ khác, chẳng trộm cướp 
của cải tài vật của người, chắng làm tà dâm, 
chắng vọng ngôn, chăng lưỡng thiệt, chắng ác 
khẩu, chăng ý ngữ, chăng tham lam bỏn sẻn, 
chăng giận dữ, ganh ghét, chăng tà kiến. Thực 
hành bồ thí: kẻ đói cho ăn, kẻ khát cho uống, cân 
xe cho xe, cần áo cho áo, cần chuỗi ngọc cho 
chuỗi ngọc, cần hương hoa cho hương hoa, cân 
giường nệm, phòng nhà, đèn đuốc, tất cả đô cần 
thiết đều cung cấp cho cả, đem sự bồ thí đó cùng 


ấ02 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


chung với chúng sanh hồi hướng Vô thượng Bồ 
để, hồi hướng như vậy thì chăng sa vào bực 
Thanh văn, Bích chi Phật. Đây là đại Bồ tát an trụ 
Trì giới ba la mật mà năm lây Bồ thí ba la mật. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Trì 
giới ba la mật, nếu có ai đến làm rã rời thân thể, 
lúc đó Bồ tát chắng sanh một niệm giận thủ mà 
nghĩ rằng: “Tôi được sự lợi ích rất lớn, họ đến 
làm thân thể tôi rời rã, tôi không có một niệm 
giận thù”. Đây là đại Bỏ tát an trụ Trì giới ba la 
mật mà năm lây Nhẫn nhục ba la mật. 

Này Tu Bỏ Đè! Đại Bồ tát thân tính tân và tâm 
tinh tân thường chăng lìa bỏ, nghĩ răng: “Tất cả 
chúng sanh ở trong biến sanh tử, tôi phải cứu vớt 
đặt họ trên bờ cam lô”. Đây là đại Bồ tát an trụ Trì 
giới ba la mật mà nắm lấy Tinh tân ba la mật. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát nhập Sơ thiền, Nhị 
thiền, Tam thiền, Tứ thiên, chẳng tham bực 
Thanh văn, Bích chi Phật, nghĩ rằng: “Tôi phải an 
trụ trong Thiền na ba la mật đề độ tất cả chúng 
sanh trong sanh tử”. Đây là đại Bồ tát an trụ Trì 
giới ba la mật mà nắm lây Thiên na ba la mật. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ Trì giới ba la 
mật không có pháp nào thấy được: hoặc pháp tác, 
pháp vô tác, pháp số, pháp tướng, hoặc hữu hoặc 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 73 


vô, chỉ thấy tất cả đều chăng ngoài tướng như, do 
sức phương tiện Bát nhã ba la mật nên chẳng sa 
vào bực Thanh văn, Bích chi Phật. Đây là đại Bồ 
tát an trụ Trì giới ba la mật mà năm lấy Bát nhã 
ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát an 
trụ Nhẫn nhục ba la mật mà nắm lây năm ba la 
mật kia? 

- Nây Tu Bồ Đê! Bồ tát từ lúc mới phát tâm 
đến lúc ngôi đạo tràng, trong khoảng thời gian đó, 
nếu có chúng sanh nào đến giận máng, hoặc chặt 
đứt thân thể, Bỏ tát an trụ nhẫn nhục nghĩ răng: 
“Tôi phải bố thí tất cả chúng sanh, chăng nên 
chăng cho, chúng sanh cần ăn uống cho ăn uống, 
nhần đến tất cả những thứ cân thiết, nếu cần tôi 
đều cho họ tất cả, đem công đức đó cùng chung 
với tât cả chúng sanh hôi hướng Vô thượng Bồ 
đề”. Lúc Bồ tát hồi hướng chăng sanh hai tâm 
niệm: “Ai hồi hướng? Và hồi hướng chỗ nào?”. 
Đây là đại Bồ tát an trụ Nhẫn nhục ba la mật mà 
năm lấy Bồ thí ba la mật. 

Này Tu Bồ Đê! Bỏ tát từ lúc mới phát tâm đến 
lúc ngôi đạo tràng, trong khoảng thời gian đó trọn 
chắng giết hại, trộm cướp, tà dâm nhãn đến chắng 
tả kiên, cũng chăng tham bực Thanh văn, Bích chỉ 


14 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Phật. Đem công đức đó cùng chung với tất cả 
chúng sanh hồi hướng Vô thượng Bồ đề. Lúc hồi 
hướng, Bỏ tát chắng sanh ba tâm niệm: “Ai hôi 
hướng? Dùng pháp gì để hồi hướng? Và hỏi 
hướng chỗ nào?”. Đây là đại Bồ tát an trụ Nhẫn 
nhục ba la mật mà năm lấy Trì giới ba la mật. 

Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát an trụ Nhẫn nhục 
ba la mật, phát sanh tinh tấn nghĩ răng: “Tôi sẽ 
qua một do tuân, hoặc mười trăm ngàn muôn ức 
do tuần... Tôi sẽ qua một thế giới nhẫn đến qua 
trăm ngàn muôn ức thế giới hoặc chỉ để khuyên 
dạy một người trì ngũ giới thôi, huống là làm cho 
họ được quả Tu đà hoàn nhãn đến quả A la hán, 
Bích chi Phật hay quả Phật. Đem công đức đó 
cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng Vô 
thượng Bỏ để”. Đây là đại Bồ tát an trụ Nhẫn 
nhục ba la mật mà nắm lây Tinh tân ba la mật. 

Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát an trụ Nhẫn nhục 
ba la mật, lìa dục, lìa ác, những pháp bất thiện, có 
giác, có quán, ly sanh hỷ lạc nhập Sơ thiền.. 
nhẫn đến xả niệm thanh tịnh nhập Tứ Biến: 
Trong các thiền ấy, tâm và tâm sở thanh tịnh đều 
hồi hướng Nhứt thiết trí. Lúc hồi hướng, Bồ tát 
nây ở nơi thiên và thiên chi đều bất khả đắc. Đây 
là đại Bồ tát an trụ Nhẫn nhục ba la mật mà năm 
lây Thiên na ba la mật. 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIÉP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 75 


Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ Nhẫn nhục 
ba la mật, quán các pháp: hoặc tướng ly, tướng 
tịch diệt, tướng vô tận, chắng chứng lây tướng 
tịch diệt... nhẫn đến ngôi đạo tràng được Nhứt 
thiết chủng trí, rời đạo tràng để chuyên pháp luân. 
Đây là đại Bồ tát an trụ Nhẫn nhục ba la mật mà 
năm lây Bát nhã ba la mật, vì là chăng lây bỏ vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
an trụ Tỉnh tân ba la mật mà năm lây năm ba la 
mật kia? 

- Nây Tu Bồ Đê! Bỏ tát an trụ Tĩnh tấn ba la 
mật, thân tâm tinh tấn chắng lười chắng nghỉ, tự 
nghĩ răng: “Tôi quyết chắc sẽ được Vô thượng Bồ 
đê, chắng phải không được”. Vì lợi ích cho chúng 
sanh mà Bồ tát nây đến một do tuần hoặc đến 
trăm ngàn muôn ức do tuần; hoặc qua một thế 
giới hoặc qua trăm ngàn muôn ức thê giới; hoặc 
chắng dạy được một người vào trong Phật đạo 
hay vào trong Bích chi Phật đạo, Thanh văn đạo; 
hoặc chỉ dạy được một người hành mười nghiệp 
đạo lành, tinh tấn chẳng biếng trễ, làm pháp thí và 
tài thí cho họ được đây đủ. Đem công đức nây 
cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng Vô 
thượng Bồ đề, chăng hồi hướng bực Thanh văn, 
Bích chi Phật. Đây là Bồ tát an trụ Tĩnh tân ba la 
mật mà nắm lây Bồ thí ba la mật. 


76 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Này Tu Bồ Đè! Bỏ tát an trụ Tỉnh tấn ba la 
mật từ lúc mới phát tâm đến lúc ngôi đạo tràng, tự 
mình chăng sát sanh, chăng bảo người sát sanh, 
ca ngợi pháp chắng sát sanh, hoan hỷ khen ngợi 
người chắng sát sanh... nhẫn đến tự mình xa rời 
tà kiến, bảo người xa rời tà kiến, ca ngợi. pháp 
chăng tà kiến, hoan hỷ khen ngợi người chăng tà 
kiến. Bồ tát nây an trụ Trì giới ba la mật, chắng 
cầu phước cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc, chắng 
cầu bực Thanh văn, Bích chi Phật. Đem công đức 
nây cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng 
Vô thượng Bỏ đề, Bồ tát chăng sanh ba tâm niệm: 
“Chăng thấy người hồi hướng. Chăng thây pháp 
hồi hướng. Và chăng thây chỗ hồi hướng”. Đây là 
Bồ tát an trụ Tinh tân ba la mật mà nắm lấy Trì 
giới ba la mật. 

Nâày Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ Tĩnh tấn ba 
la mật từ lúc mới phát tâm đến lúc ngôi đạo tràng, 
trong khoảng thời gian đó, hoặc có nhơn hay phi 
nhơn đến chặt đứt rã rời thân thê, Bồ tát suy nghĩ: 
“Ai chém tôi? Ai chặt tôi? Ai cướp hại tôi?”?. Bồ 
tát lại nghĩ răng: “Tôi được lợi ích lành rất lớn, tôi 
vì chúng sanh mà thọ lấy thân này, hôm nay 
chúng sanh đến lấy lại”. Khi đó Bồ tát chánh ức 
niệm thật tướng các pháp. Đem công đức nây 
cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng Vô 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 77 


thượng Bỏ đề, chắng cầu bực Thanh văn, Bích chỉ 
Phật. Đây là Bồ tát an trụ Tỉnh tân ba la mật mà 
nắm lây Nhẫn nhục ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Bỏ tát an trụ Tinh tấn ba la 
mật lìa dục, lìa ác bất thiện, có giác, có quán, ly 
sanh hỷ lạc nhập Sơ thiên, nhập Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiền; nhập từ, bi, hý, xả... nhẫn đến 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định; thọ trì bốn 
thiên, bỗn vô lượng tâm và bốn vô sắc định nây, 
chắng thọ quả báo mà thọ sanh nơi lợi ích chúng 
sanh đề đem sáu ba la mật thành tựu chúng sanh, 
đó là Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật, từ 
một Phật độ nây đến một Phật độ khác, cúng 
dường thân cận chư Phật để trồng căn lành. Đây 
là Bồ tát an trụ Tinh tân ba la mật mà nắm lây 
Thiền na ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Bỏ tát an trụ Tinh tấn ba la 
mật, chắng thây pháp Đàn na ba la mật, chăng 
thây tướng Đàn na ba la mật... nhẫn đến chăng 
thấy pháp Thiên na ba la mật; chắng thây tướng 
Thiên na ba la mật, chăng thây pháp tử niệm xứ, 
chăng thây tướng tứ niệm xứ... nhần đến chắng 
thây pháp Nhứt thiết chủng trí, chắng thây tướng 
Nhứt thiết chủng trí. Thây tật cả pháp: phi pháp, 
phi phi pháp. Đối VỚI tất cả pháp, Bồ tát không 
chấp trước. Bỏ tát này chỗ làm đúng như chỗ nói. 


T8 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Đây là Bỏ tát an trụ Tinh tân ba la mật mà nắm 
lây Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
an trụ Thiên na ba la mật mà năm lây năm ba la 
mật kia? 

- Nây Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Thiên na ba la 
mật lìa dục, lìa ác bất thiện, có giác, có quán, ly 
sanh hỷ lạc nhập Sơ thiên, nhập Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiền; nhập từ, bi, hý, xả... nhẫn đến 
nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, an trụ 
trong Thiền na ba la mật, tâm chắng loạn động, 
thực hành tài pháp hai sự bố thí lợi ích chúng 
sanh. Bỏ tát nầy tự mình hành hai sự bồ thí, dạy 
người hành bồ thí, ca ngợi pháp bố thí và hoan hỷ 
khen ngợi người hành bố thí. Đem công đức nây 
cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng Vô 
thượng Bỏ đề, chẳng cầu bực Thanh văn, Bích chỉ 
Phật. Đây là Bồ tát an trụ Thiên na ba la mật mà 
năm lấy Đàn na ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Thiền na ba la 
mật chắng sanh tâm dâm dục, sân khuê, ngu SI, 
chăng não hại người, chỉ tu hành, tâm tương ưng 
Nhứt thiết trí. Đem công đức nây cùng chung với 
tật cả chúng sanh hồi hướng Vô thượng Bồ đè, 
chắng cầu bực Thanh văn, Bích chi Phật. Đây là 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 79 


Bồ tát an trụ Thiên na ba la mật mà nắm lây Trì 
giới ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Thiền na ba la 
mật quán sắc như đồng bọt, quán thọ như bong 
bóng nước, quán tưởng như ánh năng chói, quán 
hành như cây chuối, quán thức như huyễn ảo. Lúc 
quán như vậy, thấy năm ấm là tướng không bên 
chắc, nghĩ rằng: “Chém tôi là ai? Chặt tôi là ai? 
AI là thọ, là tưởng? AI là hành, là thức? Ai là 
người mắng? Ai là người bị mắng? Ai sanh lòng 
giận?”. Đây là Bồ tát an trụ Thiền na ba la mật 
mà năm lây Nhẫn nhục ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Thiền na ba la 
mật nhập các thiền định. Các thiền, các định và 
những tướng thiền chi đó sanh khởi những thứ 
thân thông: đi trên nước như đất, vào trong đất 
như nước, có Thiên nhĩ, biết tâm niệm người khác 
là loạn hay định, biết những đời trước, có Thiên 
nhãn. Nương năm thần thông đó, Bồ tát từ một 
Phật độ đến một Phật độ, thân cận cúng dường 
chư Phật để trồng căn lành thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh. Đem công đức nây cùng 
chung với tật cả chúng sanh hôi hướng Vô thượng 
Bỏ đề. Đây là Bồ tát an trụ Thiền na ba la mật mà 
năm lấy Tinh tấn ba la mật. 


80 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Thiền na ba la 
mật chắng thấy có sắc, chăng thấy có thọ tưởng 
hành thức, chăng thấy có sáu ba la mật, chắng 
thây có tứ niệm xứ đến Nhứt thiết chủng trí, 
chắng thấy có tánh hữu vi, tánh vô vi. Vì chăng 
thây có nên chăng tác, vì chắng tác nên chắng 
sanh, vì chắng sanh nên chắng diệt. Tại sao vậy? 
Vì có Phật hay không Phật vẫn là: Như, pháp 
tướng, pháp tánh, thường trụ, chắng sanh chăng 
diệt. Bồ tát nầy thường nhứt tâm đúng Nhứt thiết 
chủng trí. Đây là Bỏ tát an trụ Thiền na ba la mật 
mà năm lây Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát an trụ 
Bát nhã ba la mật mà nắm lây năm ba la mật kia? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Bồ tát an trụ Bát nhã ba la 
mật: nội Không, nội Không bất khả đắc; ngoại 
Không, ngoại Không bất khả đắc; nội ngoại 
Không, nội ngoại Không bất khả đặc; Không 
Không, Không Không bât khả đắc... nhẫn đến 
nhứt thiết pháp Không, nhứt thiết pháp Không 
bất khả đắc. Bô tát an trụ trong mười bốn không 
đó, chắng thấy có tướng sắc hoặc Không hay 
chắng Không, chăng thây có tướng thọ tưởng 
hành thức hoặc Không hay chắng Không, chăng 
thây có tứ niệm xứ hoặc Không hay chắng 
Không... nhẫn đến chăng thấy có Vô thượng Bồ 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIÉP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 81 


đề hoặc Không hay chăng Không, chắng thây có 
tánh hữu vi, tánh vô vi hoặc Không hay chắng 
Không. Bồ tát nây an trụ trong Bát nhã ba la mật 
như vậy có bồ thí đều quán bô thí Không. Những 
øì là Không? Người thí, kẻ thọ và tài vật đều 
Không, chắng cho tâm niệm bỏn sẻn, tham trước 
sanh khởi. Tại sao vậy? Đại Bỏ tát hành Bát nhã 
ba la mật từ lúc mới phát tâm đến lúc ngôi đạo 
tràng không có vọng tưởng phân biệt, như chư 
Phật lúc được Vô thượng Bồ đề, không có tâm 
tham trước, đại Bồ tát lúc hành Bát nhã ba la mật 
cũng không có tâm tham trước. Chỗ đáng tôn 
trọng nhứt của Bồ tát này chánh là Bát nhã ba la 
mật vậy. Đây là Bồ tát an trụ Bát nhã ba la mật 
mà năm lây đàn na ba la mật. 


Nầy Tu Bỏ Đề! Bồ tát an trụ Bát nhã ba la mật 
chắng sanh tâm Thanh văn, Bích chi Phật. Với Bỗ 
tát nầy, bực Thanh văn, Bích chi Phật bất khả đắc, 
tâm xu hướng Thanh văn, Bích chi Phật cũng bất 
khả đặc. Bồ tát nầy từ lúc mới phát tâm đến lúc 
ngôi đạo tràng, trong khoảng thời gian đó tự mình 
chắng sát sanh, chắng bảo người sát sanh, ca ngợi 
pháp chắng sát sanh, hoan hỷ khen ngợi người 
chăng sát sanh... nhẫn đến tự mình không tà kiến, 
chắng bảo người tà kiến, ca ngợi pháp chăng tà 
kiến, hoan hỷ khen ngợi người chắng tà kiến. Do 


82 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


vì nhơn duyên trì giới nầy không có pháp nắm lây 
được, hoặc bực Thanh văn, Bích chi Phật huỗng 
là những pháp khác. Đây là Bồ tát an trụ Bát nhã 
ba la mật nắm lây Trì giới ba la mật. 


Nây Tu Bỏ Đề! Bồ tát an trụ Bát nhã ba la mật 
phát sanh tùy thuận pháp nhẫn, nghĩ răng: “Trong 
pháp nây không có pháp gì hoặc sanh hoặc diệt, 
hoặc sanh hoặc tử; không có pháp gì hoặc chửi 
hoặc măng, hoặc chém hoặc chặt, hoặc trói hoặc 
đánh hoặc giết”. Bỏ tát nây từ lúc mới phát tâm 
đến lúc ngồi đạo tràng, nêu hoặc có tất cả chúng 
sanh đến măng chửi, dùng dao gậy ngói đá chém 
chặt tốn hại, Bồ tát chắng động tâm, Bồ tát nghĩ 
răng: “Rất lạ thay! Trong pháp nây chắng có ai bị 
măng giết tôn hại cả mà chúng sanh lại nhận sự 
khổ não này”. Đây là Bỏ tát an trụ Bát nhã ba la 
mật năm lây Nhẫn nhục ba la mật. 

Nây Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Bát nhã ba la mật 
vì chúng sanh mà thuyết pháp khiến họ hành sáu 
ba la mật, dạy họ tu tứ niệm xứ đến bát Thánh 
đạo; cho họ được quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A 
na hàm, A la hán, Bích Chí Phật; cho họ được quả 
Vô thượng Bỏ đề, chẳng an trụ trong tánh hữu vị, 
chăng an trụ trong tánh vô vi. Đây là Bồ tát an trụ 
Bát nhã ba la mật mà nắm lây Tinh tân ba la mật. 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 83 


Nầy Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ Bát nhã ba la mật 
nhập tất cả các tam muội, ngoại trừ tam muội của 
chư Phật, hoặc tam muội của Thanh văn, của Bích 
chi Phật, của Bỏ tát đều hành, đều nhập cả. Nơi 
các tam muội đó, Bồ tát nghịch thuận xuất nhập 
tám bội xả: Bội xả thứ nhất là trong có sắc tướng, 
ngoải quán sắc. Bội xả thứ hai là trong không sắc 
tướng, ngoài quán sắc. Bội xả thứ ba là tịnh bội 
xả thân tác chứng. Bội xả thứ tư là vượt qua tất cả 
sắc tướng, dứt diệt tướng có đôi đãi vì chăng nghĩ 
nhớ các thứ sắc tướng nên nhập Hư không vô 
biên xứ. Bội xả thứ năm là vượt qua tất cả Hư 
không xứ, nhập Thức vô biên xứ. Bội xả thứ sáu 
là vượt qua tất cả thức xứ, nhập Vô sở hữu xứ. 
Bội xả thứ bảy là vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, 
nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Bội xả thứ 
tám là vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nhập Diệt thọ tưởng định. Nơi chánh định tám thứ 
bội xả, Bồ tát nây nghịch thuận, xuất nhập chín 
thứ đệ định: bốn thiền, bốn định thuộc về Vô sắc 
và Diệt thọ tưởng định. Bồ tát nầy y nơi tám bội 
xả và chín thứ đệ định mà nhập Sư tử phấn tân 
tam muội: nhập Sơ thiền, xuất Sơ thiền nhập Nhị 
thiên... nhẵn đến xuất Phi phi tưởng xứ định nhập 
Diệt tận định, xuất Diệt tận định nhập Phi phi 
tưởng xứ định... nhẫn đến xuất Nhị thiền nhập Sơ 


84 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thiên. Bồ tát nầy y nơi Sư tử phấn tấn tam muội 
mà nhập Siêu việt tam muội: nhập Sơ thiền, xuất 
Sơ thiên nhập Nhị thiền... nhẫn đến xuất Phi phi 
tưởng xứ nhập Diệt thọ tưởng định; xuất Diệt tận 
định nhập Sơ thiên; xuất Sơ thiền nhập Diệt tận 
định; xuất Diệt tận định nhập Nhị thiên; xuất Nhị 
thiên nhập Diệt tận định; xuất Diệt tận định nhập 
Tam thiên; xuất Tam thiên nhập Diệt tận định; 
xuất Diệt tận định nhập Tứ thiên; xuất Tứ thiên 
nhập Diệt tận định; xuất Diệt tận định nhập Hư 
không xứ; xuất Hư không xứ nhập Diệt tận định; 
xuất Diệt tận định nhập Thức xứ; xuất Thức xứ 
nhập Diệt tận định; xuất Diệt tận định nhập Vô 
sở hữu xứ; xuất Vô sở hữu xứ nhập Diệt tận 
định; xuất Diệt tận định nhập Phi phi tưởng xứ; 
xuất Phi phi tưởng xứ nhập Diệt tận định; nhập 
tán tâm; ra tán tâm nhập Diệt tận định; xuất Diệt 
tận định lại nhập tán tâm; ra tán tâm nhập Phi phi 
tưởng xứ; xuất Phi phi tưởng xứ lại vào tán tâm; 
ra tán tâm nhập Vô sở hữu xứ; xuất Vô sở hữu 
xứ vào tán tâm; ra tán tâm nhập Thức xứ; xuất 
Thức xứ vào tán tâm; ra tán tâm nhập Không xứ; 
xuất Không xứ vào tán tâm; ra tán tâm nhập Tứ 
thiền; xuất Tứ thiên vào tán tâm; ra tán tâm nhập 
Tam thiền; xuất Tam thiền vảo tán tâm; ra tán 
tâm nhập Nhị thiền; xuất Nhị thiền vào tán tâm; 


PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIÉP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM 85 


ra tán tâm nhập Sơ thiên; xuất Sơ thiền vào tán 
tâm. Bồ tát nầy ở nơi Siêu việt tam muội chứng 
được tướng bình đăng của tất cả pháp. Đây là Bồ 
tát an trụ Bát nhã ba la mật mà nắm lấy Thiền na 
ba la mật. 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN 
THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 


" Khi đó ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bô tát đó thành tựu 
sức phương tiện như vậy, từ lúc phát tâm đên nay 
được bao lâu? 

Đức Phật phán dạy: 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát đó thành tựu được 
sức phương tiện, từ lúc phát tâm đến nay đã vô 
lượng vô số kiếp. 


* Hán bộ quyền thứ 23. 


88 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát đó thành tựu 
sức phương tiện như vậy là cúng dường bao nhiêu 
đức Phật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát đó thành tựu sức 
phương tiện như vậy cúng dường chư Phật như sô 
cát sông Hãng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát được sức phương 
tiện như vậy là trông loại căn lành nào? 

- Nây Tu Bồ Đê! Bồ tát thành tựu sức phương 
tiện như vậy, từ lúc mới phát tâm đên nay đây đủ 
cả Đàn na ba la mật, Thị la ba la mật, Săn đê ba la 
mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiên na ba la mật và 
Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát thành tựu sức 
phương tiện như vậy thật là rât ít có. 

- Nây Tu Bồ Đê! Như mặt trời, mặt trăng đi 
quanh soI sáng bôn thiên hạ đem lại nhiêu sự lợi 
ích. Cũng vậy, Bát nhã ba la mật chiêu năm ba la 
mật kia đem nhiêu sự lợi ích. 

Nây Tu Bồ Đề! Như Chuyển Luân Thánh 
Vương, do thành tựu luân bửu nên được gọi là 
Chuyên Luân Thánh Vương. Cũng vậy, năm ba la 
mật kia nêu rời Bát nhã ba la mật thì chăng được 
tên ba la mật. Nêu chăng rời Bát nhã ba la mật thì 
năm ba la mật kia được tên ba la mật. 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 89 


Này Tu Bồ Đề! Như phụ nữ không chồng dễ 
bị xâm phạm. Cũng vậy, nếu năm ba la mật kia xa 
lia Bát nhã ba la mật thì ác ma, hoặc Thiên ma 
phá hoại rt dễ đàng. Nếu năm ba la mật kia được 
Bát nhã ba la mật thì ma không ngăn phá được. 
Như phụ nữ có chồng thì khó bị xâm phạm. 

Này Tu Bồ Đề! Như binh tướng trang bị giáp 
trượng đây đủ thì lân quốc cường địch không xâm 
lăng được. Cũng vậy, năm ba la mật kia chẳng xa 
lia Bát nhã ba la mật thì ác ma hoặc Thiên ma, 
hoặc kẻ tăng thượng mạn, hoặc Bỏ tát, Chiên đà 
la không phá hoại được. 

Này Tu Bồ Đê! Như các Tiểu vương tùy thời 
về châu Chuyên Luân Thánh Vương. Cũng vậy, 
năm ba la mật tùy thuận Bát nhã ba la mật. 

Này Tu Bồ Đề! Như các dòng nước chảy vào 
sông Hằng đồ vào biển cả. Cũng vậy, năm ba la 
mật nhờ Bát nhã ba la mật thủ hộ theo đến Nhứt 
thiết chủng trí. 

Này Tu Bỏ Đê! Như tay mặt của người làm 
việc tiện lợi, Bát nhã ba la mật cũng vậy. Như tay 
trái của người làm việc chắng tiện, năm ba la mật 
cũng vậy. 

Này Tu Bồ Để! Như các dòng nước hoặc lớn 
hoặc nhỏ đều chảy vào biến lớn. Cũng vậy, năm 


90 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ba la mật được Bát nhã ba la mật thủ hộ, theo Bát 
nhã ba la mật nhập Nhúứt thiết chủng trí được tên 
ba la mật. 

Này Tu Bỏ Đề! Như bốn binh chủng của 
Chuyển Luân Thánh Vương, luân bửu dẫn đạo ở 
trước. Ý vua muốn dừng lại thì luân bửu liên 
dừng lại khiến bốn binh chủng đều được mãn 
nguyện mà luân bửu cũng chắng rời khỏi vị trí 
của nó. Cũng vậy, Bát nhã ba la mật dẫn đạo năm 
ba la mật đến Nhứt thiết chủng trí, luôn ở trong 
đó chăng rời khỏi chỗ. 

Này Tu Bồ Để! Như luân bửu dẫn đạo bốn 
binh chủng của Luân Vương. Cũng vậy, Bát nhã 
ba la mật dẫn đạo năm ba la mật đến Nhứt thiết 
chủng trí. An trụ Bát nhã ba la mật cũng chăng 
phân biệt răng Bồ thí ba la mật tùy tùng tôi, còn 
bốn ba la mật kia thì không tùy tùng. Bồ thí ba la 
mật cũng chăng phân biệt răng tôi tùy tùng Bát 
nhã ba la mật, còn bốn ba la mật kia thì không tùy 
tùng. Các ba la mật kia cũng đều chắng phân biệt 
như vậy. Tại sao vậy? Vì tánh của các ba la mật 
không chỗ năng vi tạo tác, tự tánh nó là Không, là 
hư dối như huyễn ảo. 

Khi đó ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp tự tánh 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 9 


Không, thế nào đại Bồ tát hành sáu ba la mật lại 
sẽ được Vô thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bồ Đè! Đại Bồ tát lúc hành sáu ba la 
mật nghĩ răng: “Tâm thê gian nây đều điên đảo, 
nếu tôi không dùng sức phương tiện thì không thể 
độ chúng sanh thoát sanh tử. Vì chúng sanh mà 
tôi hành Bồ thí ba la mật, Trì giới ba la mật, Nhẫn 
nhục ba la mật, Tinh tân ba la mật, Thiền na ba la 
mật và Bát nhã ba la mật”. 

Vì chúng sanh mà Bồ tát xả thí vật sở hữu 
trong thân, ngoài thân. Lúc xả nghĩ rằng: “Tôi 
không xả chi cả”. Tại sao vậy? Vì những vật đó 
sẽ bại hoại. Suy nghĩ như vậy, Bồ tát có thể trọn 
vẹn được Bồ thí ba la mật. 

Vì chúng sanh mà Bồ tát trọn không phá giới, 
nghĩ rằng: “Tôi vì chúng sanh mà phát tâm Vô 
thượng Bồ đề, nếu giết hại chúng sanh thì không 
phải”. Nhẫn đến nghĩ rằng: “Tôi vì chúng sanh 
mà phát tâm Vô thượng Bồ đề, nếu tà kiên hay 
ham bực Thanh văn, bực Bích chi Phật thì không 
phải”. Suy nghĩ như vậy, Bồ tát có thê trọn vẹn 
được Trì giới ba la mật. 

Vì chúng sanh mà Bồ tát chắng sanh lòng sân 
hận dâu chỉ một niệm, nghĩ răng: “Tôi phải làm 
lợi ích cho chúng sanh, sao tôi lại sanh khởi sân 


92 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hận (!?). Suy nghĩ như vậy, Bồ tát có thể trọn vẹn 
được Nhân nhục ba la mật. 

Vì chúng sanh nên từ lúc phát tâm đến lúc 
được Vô thượng Bô đê, Bô tát không hê sanh 
lòng lười biêng. Siêng cân như vậy, Bô tát có thê 
trọn vẹn được Tĩnh tân ba la mật. 

Vì chúng sanh nên từ lúc phát tâm đến lúc 
được Vô thượng Bồ đê, Bồ Tát không hê đê tâm 
tán loạn. Nhiêp tâm như vậy, Bô tát có thê trọn 
vẹn được Thiên na ba la mật. 

Vì chúng sanh nên từ lúc phát tâm đến lúc 
được Vô thượng Bô đê, Bô tát trọn chăng rời trí 
huệ. Vì ngoài trí huệ, không còn pháp nào đê có 
thê độ thoát chúng sanh. Tu trí huệ như vậy, Bô 
tát có thê trọn vẹn được Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các ba la mật không 
tướng sai biệt, tại sao ở trong năm ba la mật, Bát 
nhã ba la mật lại là v1 diệu tôi thượng đệ nhứt? 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bộ Đề! Các ba la mật 
vân không sai biệt, nhưng nêu không Bát nhã ba 
la mật thì năm ba la mật kia không được tên ba la 
mật. Do Bát nhã ba la mật mà năm ba la mật kia 
được tên ba la mật. 

Nây Tu Bồ Để! Như những loài chim nhiêu 
màu sắc, đên kê bên núi Tu Di thì đêu đông một 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 93 


màu. Năm ba la mật cũng vậy, do Bát nhã ba la 
mật đến trong Nhứt thiết chủng trí chuyên thành 
một thứ không sai khác. Chắng còn phân biệt là 
Bồ thí ba la mật, Trì giới ba la mật, Nhẫn nhục 
ba la mật, Tinh tấn ba la mật, Thiền na ba la 
mật, Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì các ba la 
mật không tự tánh, do đó mà các ba la mật 
không sai khác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu theo thật nghĩa 
không phân biệt, thì tại sao Bát nhã ba la mật ở 
trong năm ba la mật lại là vi diệu tôi thượng? 

- Đúng như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Dâu trong 
thật nghĩa không phân biệt, nhưng vì thế tục mà 
nói là Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật. Vì 
muốn độ chúng sanh thoát ly sanh tử, nhưng thật 
thì chúng sanh chắng sanh chắng tử, chăng khởi 
chắng thối. 

Này Tu Bồ Để! Vì chúng sanh vô sở hữu nên 
phải biết tất cả pháp vô sở hữu. Do cớ đó mà Bát 
nhã ba la mật ở trong năm ba la mật là vi diệu tối 
tôn tối thượng. 

Này Tu Bồ Đề! Như ở Diêm Phù Đề trong 
hàng phụ nữ, thì ngọc nữ là đệ nhất tôi thượng tối 
điệu. Cũng vậy, ở trong năm ba la mật thì Bát nhã 
ba la mật là đệ nhất tôi thượng vi diệu. 


94 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Do ý gì mà đức Phật nói 
Bát nhã ba la mật là tôi thượng tôi diệu? 

- Nây Tu Bô Đê! Vì Bát nhã ba la mật nây giữ 
lây tât cả pháp lành đem đên trong Nhút thiết 
chủng trí, trụ mà chăng trụ vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật có 
pháp lây được, bỏ được chăng? 

- Này Tu Bồ Đê! Không. Bát nhã ba la mật 
không pháp lây được, không pháp bỏ được. Tại 
sao? Vì tât cả pháp chăng lây, chăng bỏ vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nơi những pháp nào mà 
Bát nhã ba la mật chăng lây, chăng bỏ? 

sẽ Nây Tu Bồ Đê! Bát nhã ba la mật: nơi sắc 
chăng lây chăng bỏ, nơi thọ tưởng hành thức 
chăng lây chăng bỏ. Nhân đên Vô thượng Bô đê 
chăng lầy, chăng bỏ. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại sao chắng lây sắc 
nhân đên chăng lây Vô thượng Bô đê? 

- Nây Tu Bồ Đêi Nếu Bỏ tát chăng nhớ nghĩ 
sác, nhân đên chăng nhớ nghĩ Vô thượng Bồ đê, 
đó gọi là chăng lây sắc, nhân đên chăng lây Vô 
thượng Bô đê. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu chắng nghĩ nhớ sắc, 
nhân đên chăng nghĩ nhớ Vô thượng Bồ đê, thì 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 95 


làm thế nào tăng ích được căn lành? Căn lành 
chắng tăng ích thì làm thế nào trọn vẹn được các 
ba la mật? Các ba la mật nêu chẳng trọn vẹn thì 
làm sao được Vô thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu Bồ tát chắng nghĩ nhớ 
sắc, nhẫn đến chăng nghĩ nhớ Vô thượng Bồ đề, 
chính lúc đó căn lành được tăng ích. Do căn lành 
tăng ích nên trọn vẹn các ba la mật. Do trọn vẹn 
các ba la mật nên được Vô thượng Bồ đề. Tại 
sao? Vì lúc chăng nghĩ nhớ sắc, nhẫn đến chẳng 
nghĩ nhớ Vô thượng Bồ đề thì chính là lúc được 
Vô thượng Bồ đề vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại sao lúc chăng nghĩ 
nhớ sắc, nhẫn đến chắng nghĩ nhớ Vô thượng Bồ 
đề bèn được Vô thượng Bồ đề? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Vì nhớ nghĩ mà tham trước 
ba cõi: Dục, Sắc và Vô sắc. Vì chăng nhớ nghĩ 
nên không tham trước. Thế nên đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật chăng nên có chỗ tham trước. 

- Bạch đức Thế Tôn! Hành Bát nhã ba la mật 
như vậy, đại Bồ tát an trụ chỗ nào? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Hành như vậy, đại Bồ tát 
chắng trụ nơi sắc, nhẫn đến chắng trụ Nhứt thiết 
chủng trí. 


96 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Do vì cớ gì mà đại Bồ 
tát chăng trụ trong sắc nhẫn đến chắng trụ trong 
Nhứt thiết chủng trí? 

- Nâầy Tu Bồ Đề! Vì chẳng tham trước nên 
chắng trụ. Tại sao? Vì Bồ tát này chăng thây có 
pháp nào để trước được, trụ được. Như vậy, đại 
Bồ tát dùng chắng trước, chăng trụ nơi pháp mà 
hành Bát nhã ba la mật. 

Nây Tu Bồ Đẻ! Nêu Bỏ tát nghĩ rằng: “Hành 
được như vậy, tu được như vậy... đó là hành Bát 
nhã ba la mật. Nay tôi hành Bát nhã ba la mật, tôi 
tu Bát nhã ba la mật”. Nếu Bồ tát nắm lây tướng 
như vậy thì chính là xa rời Bát nhã ba la mật. Nếu 
xa rời Bát nhã ba la mật thì chính là xa rời Đàn na 
ba la mật nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí. Tại sao? 
Vì Bát nhã ba la mật không chỗ trước, tự tánh 
Không. Nếu Bồ tát trước tướng như vậy thì thối 
nơi Bát nhã ba la mật. Nếu thôi Bát nhã ba la mật 
thì thối Vô thượng Bồ đề, chăng được thọ ký. 

Nếu Bồ tát lại nghĩ răng: “Trụ Bát nhã ba la 
mật nây hay sanh Đàn na ba la mật nhẫn đến 
hay sanh đại bi”. Nghĩ như vậy thì mất Bát nhã 
ba la mật. Mật Bát nhã ba la mật thì chắng sanh 
được Đàn na ba la mật nhẫn đến chẳng sanh 
được đại b1. 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 97 


Nếu Bồ tát lại nghĩ răng: “Chư Phật vì biết các 
pháp không thọ, không tưởng nên được Vô 
thượng Bồ để”. Nếu Bồ tát diễn thuyết khai thị 
dạy bảo như vậy thì mất Bát nhã ba la mật. Tại 
sao? Vì đối với các pháp, chư Phật không chỗ 
biết, không chỗ được, cũng không có pháp nói 
được huông là có chỗ được. Không bao giờ có 
như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật làm sao không bị lỗi lầm đó? 

- Này Tu Bồ Để! Nếu đại Bồ tát hành Bát nhã 
ba la mật nghĩ răng: “Các pháp vô sở hữu, chăng 
lây được. Nếu pháp đã là vô sở hữu, không lây 
được thì là vô sở đắc”. Hành như vậy chính là 
hành Bát nhã ba la mật. Nếu Bồ tát chấp trước 
pháp vô sở hữu thì xa rời Bát nhã ba la mật. Tại 
sao? Vì trong Bát nhã ba la mật không có pháp 
chấp trước vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật xa rời 
Bát nhã ba la mật chăng? Đàn na ba la mật xa rời 
Đàn na ba la mật chăng? Nhẫn đến Nhứt thiết 
chủng trí xa rời Nhứt thiết chủng trí chăng? Nếu 
như vậy thì làm sao Bồ tát được Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến được Nhứt thiết chủng trí? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát không quan niệm Sắc: “Đây là sắc, là 


98 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


sắc øì?”. Nhẫn đến không quan niệm Nhứt thiết 
chủng trí: “Đây là Nhứt thiết chủng trí, Nhứt thiết 
chủng trí gì?”. Như vậy là Bồ tát đó hay sanh 
được Bát nhã ba la mật nhẫn đến hay sanh được 
Nhứt thiết chủng trí. 

Lại này Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bỏ tát chắng quán sắc là thường hay vô 
thường, là khổ hay lạc, là ngã hay vô ngã, là 
Không hay bất Không, là ly hay phi ly. Tại sao? 
Vì tự tánh chăng sanh được tự tánh. Nhẫn đến với 
Nhứt thiết chủng trí cũng như vậy. Nếu hành Bát 
nhã ba la mật mà quán sắc nhẫn đến quán Nhứt 
thiết chủng trí như vậy, thì Bồ tát hay sanh được 
Bát nhã ba la mật nhẫn đến hay sanh được Nhứt 
thiết chủng trí. Như Chuyển Luân Thánh Vương 
đến chốn nảo thì bốn binh chủng đều tùy tùng. 
Cũng vậy, Bát nhã ba la mật đến đâu thì năm ba 
la mật đều tùy tùng theo đến an trụ trong Nhứt 
thiết chủng trí. Như giỏi đánh xe tứ mã chắng lạc 
đường băng thắng thì tùy ý đến chỗ muốn. Cũng 
vậy, Bát nhã ba la mật ngồi trên năm ba la mật 
chăng mất chánh đạo đến Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Gì là đạo, gì là phi đạo 
của đại Bồ tát? 

: Nây Tu Bỏ Đề! Đạo Thanh văn, đạo Bích 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 090 


chi Phật chắng phải là đạo của Bỏ tát. Đạo Nhứt 
thiết trí là đạo của Bồ tát. Đó gọi là đạo và phi 
đạo của đại Bồ tát. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chư đại Bồ tát vì đại sự 
mà phát khởi Bát nhã ba la mật đó là: Hiền thị là 
đạo, là phi đạo. 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đê! Vì đại sự mà 
Bát nhã ba la mật phát khởi đó là: Hiền thị là đạo, 
là phi đạo. 

Này Tu Bồ Để! Bát nhã ba la mật vì độ vô 
lượng chúng sanh mà phát khởi, vì lợi ích vô số 
chúng sanh mà phát khởi. Dâu làm sự lợi ích đó 
mà Bát nhã ba la mật chắng thọ sắc, chắng thọ 
thọ, tưởng, hành, thức, cũng chắng thọ bực Thanh 
văn, bực Bích chi Phật. 

Này Tu Bồ Để! Bát nhã ba la mật là hướng 
đạo của chư đại Bồ tát, chỉ bày Vô thượng Bồ đề, 
hay làm cho xa rời bực Thanh văn, bực Bích chi 
Phật mà an trụ Nhứt thiết chủng trí. Vì Bát nhã ba 
la mật không sanh không diệt, các pháp thường 
trụ vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bát nhã ba la mật 
không sanh không diệt, chư đại Bồ tát lúc hành 
Bát nhã ba la mật sao lại phải bồ thí, phải trì giới, 


100 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


phải nhẫn nhục, phải tin tân, phải thiền định? Sao 
lại phải tu trí huệ? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát niệm Nhứt thiết 
chủng trí phải bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tin tân, 
thiền định, trí huệ. Đại Bồ tát đem công đức đó 
cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng Vô 
thượng Bỏ đề. Hồi hướng như vậy thì trọn vẹn 
sáu ba la mật và tâm từ b1 cùng các công đức. 

Nây Tu Bỏ Đề! Nếu đại Bồ tát chắng xa rời 
sáu ba la mật thì chăng rời Nhứt thiết chủng trí. 
Thê nên đại Bồ tát muốn được Vô thượng Bỏ đề 
thì phải học, phải hành sáu ba la mật. Đại Bồ tát 
hành sáu ba la mật thì đầy đủ tất cả các căn lành 
sẽ được Vô thượng Bỏ đề. Thế nên đại Bồ tát 
phải tập hành sáu ba la mật. 

- Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát phải tập hành 
sáu ba la mật thế nào? 

- Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phải quán như thế 
nây: “Săc chăng hiệp chắng tan. Thọ, tưởng, hành 
và thức chăng hiệp chăng tan. Nhẫn đến Nhứt 
thiết chủng trí chăng hiệp chăng tan”. Đây gọi là 
đại Bồ tát tập hành sáu ba la mật. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát phải suy nghĩ 
như vây: “Tôi chắng nên trụ trong săc, tôi chắng 
nên trụ trong thọ tưởng hành thức. Nhẫn đến tôi 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 101 


chăng nên trụ trong Nhứt thiết chủng trí. Tại sao 
vậy? Vì sắc không chỗ trụ, vì thọ tưởng hành thức 
không chỗ trụ. Nhẫn đến vì Nhứt thiết chủng trí 
không chỗ trụ”. Đại Bồ tát dùng pháp vô trụ tập 
hành sáu ba la mật thì sẽ được Vô thượng Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Như có người muốn ăn trái 
Am-la, trái Ba-na-bà thì phải gieo hột của nó, rồi 
tùy thời mà tưới bón vun vén, cây đó lần lân mọc 
lớn, đến thời tiết hòa hiệp thì có trái để được ăn. 
Cũng vậy, đại Bồ tát muốn được Vô thượng Bồ 
đề phải học sáu ba la mật: dùng bố thí để nhiếp 
lây chúng sanh, trì giới, nhẫn nhục, tin tấn, thiền 
định, trí huệ đề nhiếp thủ chúng sanh, độ chúng 
sanh thoát sanh tử. Đại Bồ tát hành như vậy sẽ 
được Vô thượng Bồ đề. 

Thế nên, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát muốn 
chăng theo lời người thì phải học Bát nhã ba la 
mật. Muôn tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng 
sanh; muốn ngồi đạo tràng, muốn chuyên pháp 
luân thì phải học Bát nhã ba la mật. Đại Bồ tát 
muỗn ở nơi tất cả pháp được tự tại thì phải học 
Bát nhã ba la mật. Học Bát nhã ba la mật nây thì 
được tự tại ở trong tất cả pháp. 


Lại nây Tu Bồ Đề! Ở trong tất cả các pháp, 
Bát nhã ba la mật là tôi đại. Như biển cả là tôi 


102 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


đại trong muôn dòng sông. Thê nên người muốn 
cầu Thanh văn, Bích chi Phật và Bỏ tát đạo thì 
phải học Bát nhã ba la mật, nhẫn đến Nhứt thiết 
chủng trí. 

Nây Tu Bỏ Để! Như nhà thiện xạ, tay cầm 
cung tên Như ý thì chăng sợ giặc thù. Cũng vậy, 
đại Bô tát hành Bát nhã ba la mật thì ma và Thiên 
ma chăng phá hoại được. Thế nên đại Bồ tát 
muốn được Vô thượng Bồ đề thì phải hành Bát 
nhã ba la mật. Bồ tát hành Bát nhã ba la mật nây 
được chư Phật mười phương hộ niệm. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào chư Phật mười 
phương hộ niệm cho đại Bỏ tát hành Bát nhã ba 
la mật? 

- Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát lúc hành Đàn na 
ba la mật, chư Phật mười phương đều hộ niệm, 
lúc hành Thi la ba la mật, Sẵn đề ba la mật, Tỳ lê 
gia ba la mật, Thiền na ba la mật, Bát nhã ba la 
mật thì chư Phật mười phương đều hộ niệm. Hộ 
niệm thế nào? “Bồ thí bất khả đặc, trì giới nhẫn 
đến Nhứt thiết chủng trí bất khả đặc”. Đại Bồ tát 
có thể chăng được các pháp như vậy thì chư Phật 
đều hộ niệm đại Bồ tát. 

Lại nầy Tu Bồ Đề! Chư Phật chẳng vì sắc, 
chắng vì thọ tưởng hành thức mà niệm, nhẫn đến 
chăng vì Nhứt thiết chủng trí mà niệm. 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 103 


- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát chỗ học rất 
nhiêu, thật ra không chô học. 

- Đúng như vậy. Nâày Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát 
chô học rât nhiêu, thật ra không chô học. Tại sao? 
Vì đại Bô tát chô học các pháp đêu bât khả đặc. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chỗ thuyết pháp hoặc 
lược, hoặc rộng của đức Phật. Ở trong các pháp 
đó, chư đại Bô tát muôn câu Vô thượng Bô đê, 
đôi với sáu ba la mật hoặc lược, hoặc rộng phải 
thọ trì, đọc tụng, rôi suy gầm chánh quán, vì tâm 
và tâm sở chăng hiện hành vậy. 

- Này Tu Bồ Đề! Đúng như vậy. Đại Bồ tát 
học sáu ba la mật hoặc lược, hoặc rộng thì phải 
biệt tướng lược, tướng rộng của tât cả pháp. 

- Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát biết tướng 
lược, rộng của tât cả pháp thê nào? 

- Này Tu Bồ Đê! Biết sắc tướng như, biết thọ 
tưởng hành thức tướng như, nhân đên biệt Nhứt 
thiệt chủng trí tướng như. Đó là biệt được tướng 
lược và rộng của tât cả pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là tướng Như 
của sắc, thê nào là tướng Như của thọ tưởng hành 
thức... nhân đên Nhứt thiệt chủng trí? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Sắc ấy như: tức là không 
sanh không diệt, không trụ không dị, đây gọi là 


104 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tướng như của sắc. Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí 
như: tức là không sanh không diệt, không trụ 
không dị, đây gọi là tướng như của Nhứt thiệt 
chủng trí. Trong đây, đại Bô tát cân phải học. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát lúc biết thật tế 
của các pháp, đó là biệt tướng lược và rộng của 
tât cả pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những øì là thật tế của 
các pháp? 

- Nây Tu Bồ Đề! Vô tế gọi là thật tế. Bồ tát 
học thật tê nây thì biệt tướng lược, rộng tât cả 
pháp. Nây Tu Bô Đê! Nêu đại Bô tát biệt pháp 
tánh của các pháp thì biệt được tướng lược, rộng 
của tât cả pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là pháp tánh 
của các pháp? 

- Nây Tu Bồ Đê! Sắc tánh gọi là pháp tánh. 
Tánh đó không phân, không phi phân. Vì biết 
pháp tánh mà Bô tát biệt tướng lược, rộng của tât 
cả pháp. 

- Bạch đức Thê Tôn! Lại phải biết thế nào biết 
tướng lược, rộng của tât cả pháp? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ tát biết tật cả 
pháp chăng hiệp chăng tan. 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 105 


- Bạch đức Thế Tôn! Những pháp gì chăng 
hiệp chăng tan? 

- Này Tu Bồ Đê! Sắc chăng hiệp chắng tan. 
Thọ tưởng hành thức chăng hiệp chăng tan. Nhẫn 
đến Nhứt thiết chủng trí chắng hiệp chăng tan. 
Hữu vi tánh, vô vi tánh, chăng hiệp chắng tan. Tại 
sao? Vì các pháp đó tự tánh Không thì làm sao có 
hiệp có tan! Nếu các pháp đã là tự tánh Không thi 
là phi pháp. Pháp cùng phi pháp chăng hiệp, 
chắng tan. Phải nên biết tướng lược, rộng của tất 
cả pháp như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đó gọi là đại Bồ tát 
lược nhiếp Bát nhã ba la mật. Bạch đức Thế 
Tôn! Trong lược nhiếp Bát nhã ba la mật nây, 
hàng Bồ tát mới phát tâm cần phải học, nhẫn đến 
đại Bồ tát bực Thập địa cũng phải học. Đại Bồ 
tát học lược nhiếp Bát nhã ba la mật nây thì biết 
tướng lược, rộng của tất cả pháp. Bạch đức Thế 
Tôn! Pháp môn nây, bực đại Bồ tát lợi căn có 
thê nhập được. 

- Nây Tu Bộ Đê! Bực Bồ tát độn căn cũng 
nhập được pháp môn nây. Bực Bồ tát trung căn 
và Bồ tắt tán tâm cũng nhập được môn nây. Pháp 
môn nây không trở ngại. Nêu đại Bồ tát nhứt tâm 
học, đều nhập được pháp môn nây. Người giải đãi 


106 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Ít tỉnh tắn, vọng ức niệm loạn tâm thì chăng nhập 
được. Người tinh tân chắng giải đãi, chánh ức 
niệm nhiếp tâm thì vào được. Người muốn trụ 
bực Bắt thôi chuyển, người muốn đến Nhứt thiết 
chủng trí thì vào được. Các Bỏ tát nầy phải học 
đúng như Bát nhã ba la mật đã nói, nhẫn đến phải 
học đúng như Đàn na ba la mật đã nói. Đại Bồ tát 
nây sẽ được Nhứt thiết chủng trí. Đại Bồ tát nây 
hành Bát nhã ba la mật, nếu có bao nhiêu ma sự 
vừa phát sanh thì liền diệt mất. Vì thê nên đại Bồ 
tát muốn có sức phương tiện thì phải hành Bát 
nhã ba la mật. 

Nếu đại Bồ tát hành, tập và tu Bát nhã ba la 
mật như vậy thì được hiện tại chư Phật trong vô 
lượng vô số thế giới hộ niệm. Tại sao vậy? Vì 
trong Bát nhã ba la mật nây xuất sanh chư Phật 
quá khứ, chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại. Thế 
nên đại Bồ tát phải nghĩ rằng pháp của tam thế 
chư Phật được, tôi cũng sẽ được như vậy. 

Này Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát phải tập Bát nhã ba 
la mật. Nếu tập Bát nhã ba la mật như vậy, thì 
mau được Vô thượng Bồ đề. Do đó nên đại Bồ tát 
thường chăng được xa rời tâm Nhứt thiết chủng 
trí. Nêu đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật như 
vậy, nhẫn đến chừng khoảng khây ngón tay, được 
phước đức rất nhiêu. 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 107 


Nếu có người giáo hóa chúng sanh trong cõi 
Đại thiên bồ thí vô giá, dạy họ trì giới, thiền định, 
trí huệ, dạy họ được giải thoát, giải thoát tri kiến, 
dạy họ được quả Tu đà hoàn đến quả Bích chi 
Phật, vẫn chăng băng Bồ tát nây tu Bát nhã ba la 
mật chừng khoảng khẩy móng tay. Tại sao? Vì 
trong Bát nhã ba la mật nây hay xuất sanh bố thí 
đến trí huệ, hay xuất sanh quả Tu đả hoàn đến quả 
Bích chi Phật. Chư Phật hiện tại mười phương 
đều từ trong Bát nhã ba la mật mà xuất sanh. Chư 
Phật quá khứ, chư Phật vị lai cũng đều từ trong 
Bát nhã ba la mật mà xuất sanh. 

Lại nây Tu Bộ Đề! Đại Bồ tát đúng tâm Nhứt 
thiết chủng trí mà hành Bát nhã ba la mật, hoặc 
chừng khoảng khây ngón tay, hoặc nửa ngày hay 
một ngày, một tháng, trắm ngày, một năm, hoặc 
trăm năm, một kiếp, trăm kiếp, nhãn đến hoặc vô 
lượng vô biên, vô số kiếp. Bồ tát đó tu Bát nhã ba 
la mật nây, được phước đức rất nhiều, hơn là dạy 
chúng sanh trong hăng sa thê giới ở mười phương 
bồ thí, trì giới, thiền định, trí huệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, được quả Tu đà hoàn đến quả Bích 
chi Phật. Tại sao? Vì chư Phật xuất sanh từ trong 
Bát nhã ba la mật tuyên thuyết bố thí đến giải 
thoát tri kiến, tuyên thuyết quả Tu đà hoàn đến 
quả Bích chị Phật. 


108 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nếu có đại Bồ tát an trụ đúng như Bát nhã ba 
la mật đã nói, phải biết đó là bực Bồ tát bất thôi 
chuyển được chư Phật hộ niệm. Sức phương tiện 
như vậy thành tựu, phải biết Bồ tát đó gần gũi 
cúng dường vô lượng ngàn muôn ức chư Phật, 
trồng căn lành, theo sát các bực thiện tr1 thức, từ 
lâu đã hành sáu ba la mật; từ lâu đã tu mười tắm 
không, tứ niệm xứ đến bát chánh đạo, mười trí 
lực đến Nhứt thiết chủng trí. Phải biết đại Bồ tát 
đó trụ bực Pháp Vương Tử, đây đủ các hạnh 
nguyện, thường chắng rời chư Phật, chăng rời căn 
lành, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Phải biết 
Bỏ tát đó biện tài vô tận, đầy đủ đà la ni, thân sắc 
đây đủ, thọ ký đây đủ, vì chúng sanh mà thọ lây 
thân. Phải biết Bồ tát đó giỏi biết Tự môn, giỏi 
biết chăng Tự môn. Khéo nơi nói, khéo nơi chắng 
nói. Khéo nơi một lời, hai lời và nhiều lời. Khéo 
biết tiếng nữ, tiếng nam. Khéo biết sắc nhẫn đến 
thức. Khéo biết tánh thế gian, tánh Niết bàn. 
Khéo biết các pháp tướng. Khéo biết tướng hữu 
vi, tướng vô vi. Khéo biết pháp hữu, pháp vô. 
Khéo biết tự tánh, tha tánh. Khéo biết pháp hiệp, 
pháp tan. Khéo biết pháp tương ứng, pháp chắng 
tương ứng. Khéo biết Như và chăng Như. Khéo 
biết pháp tánh, pháp vị. Khéo biết duyên và 
không duyên. Khéo biết ấm nhập và giới. Khéo 


PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN 109 


biết Tứ để, khéo biết mười hai nhơn duyên. Khéo 
biết tứ thiền, tứ vô lượng tâm và tứ vô sắc định. 
Khéo biết sáu ba la mật, tứ niệm xứ nhẫn đến 
Nhứt thiết chủng trí. Khéo biết tánh hữu vi, tánh 
vô vi. Khéo biết tánh có, tánh không. Khéo biết 
quán sắc, quán thọ tưởng hành thức, nhẫn đến 
quán Nhứt thiết chủng trí. Khéo biết sắc sắc 
tướng Không nhẫn đên Bồ đề, Bồ đề tướng 
không. Khéo biết xả đạo và chẳng xả đạo. Khéo 
biết sanh và diệt. Khéo biết trụ và dị. Khéo biết 
dục, sân, si. Khéo biết chẳng dục, chẳng sân, 
chăng si. Khéo biết kiến và bất kiến. Khéo biết tả 
kiến và chánh kiến. Khéo biết tất cả kiến. Khéo 
biết danh, khéo biết sắc và khéo biết danh sắc. 
Khéo biết nhơn duyên, thứ đệ duyên, duyên 
duyên, tăng thượng duyên. Khéo biết hành tướng. 
Khéo biết Khổ, khéo biết Tập, khéo biết Diệt, 
khéo biết Đạo. Khéo biết địa ngục và địa ngục 
thú. Khéo biết ngạ quý và ngạ quỷ thú. Khéo biết 
súc sanh và súc sanh thú. Khéo biết nhơn và nhơn 
thú. Khéo biết Thiên và Thiên thú. Khéo biết Tu 
đà hoàn, quả Tu đà hoàn và đạo Tu đà hoàn. 
Khéo biết Tư đà hàm, quả Tư đà hàm và đạo Tư 
đà hàm. Khéo biết A na hàm, quả A na hàm và 
đạo A na hàm. Khéo biết A la hán, quả A la hán 
và đạo A la hán. Khéo biết Bích chi Phật, quả 


110 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bích chi Phật và đạo Bích chi Phật. Khéo biết 
Phật, Nhứt thiết chủng trí và đạo Nhứt thiết chủng 
trí. Khéo biết các căn và đầy đủ các căn. Khéo 
biết huệ, tật huệ, hữu lực huệ, lợi huệ, xuất huệ, 
đạt huệ, quảng huệ, thâm huệ, đại huệ, vô đăng 
huệ, thật huệ. Khéo biết đời quá khứ, đời vị lai, 
đời hiện tại. Khéo biết phương tiện. Khéo biết 
thuận chúng sanh. Khéo biết tâm, thâm tâm. Khéo 
biết nghĩa. Khéo biết ngữ. Khéo biết phân biệt 
Tam thừa. 

Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la 
mật, sanh Bát nhã ba la mật, tu Bát nhã ba la mật, 
được những lợi ích như vậy. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TAM HUẸ 
THỨ BẢY MƯƠI 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát hành Bát nhã 
ba la mật thê nào? Sanh Bát nhã ba la mật thê 
nào? Tu Bát nhã ba la mật thê nào? 

Đức Phật phán dạy: 

Nây Tu Bồ Đê! Vì sắc tịch diệt, vì sắc Không, 
vì sắc hư dôi, vì săc chăng cứng chắc nên phải 
hành Bát nhã ba la mật; thọ, tưởng, hành và thức 
cũng như vậy. 


112 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Như lời ngươi hỏi: “Sanh Bát nhã ba la mật 
thê nào?”; vì như hư không sanh, nên sanh Bát 
nhã ba la mật. Như lời ngươi hỏi: “Tu Bát nhã ba 
la mật thê nào?”; vì tu các pháp phá hoại, nên tu 
Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Hành Bát nhã ba la mật, 
sanh Bát nhã ba la mật, tu Bát nhã ba la mật phải 
bao nhiêu thời gian? 

- Nây Tu Bồ Đề! Từ lúc mới phát tâm đến lúc 
ngôi đạo tràng nên hành, nên sanh, nên tu Bát nhã 
ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tâm niệm nào nên hành 
Bát nhã ba la mật? 

- Nầy Tu Bồ Đẻ! Thường chăng bỏ tâm Nhứt 
thiệt chủng trí, chăng cho tâm niệm khác xen vào 
được, đó là hành Bát nhã ba la mật, là sanh Bát 
nhã ba la mật, là tu Bát nhã ba la mật. Nêu tâm và 
tâm sở chăng hiện hành, đó là hành, là sanh, là tu 
Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát tu Bát nhã ba 
la mật sẽ được Nhứt thiệt chủng trí chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng tu Bát nhã ba la 
mật được Nhút thiệt chủng trí chăng? 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 113 


- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Cũng tu, cũng chăng tu 
được Nhứt thiệt chủng trí chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thê Tôn! Chắng phải tu, chăng 
phải chăng tu được Nhứt thiết chủng trí chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu không như vậy thì 
làm thê nào sẽ được Nhứt thiệt chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát được Nhứt thiết 
chủng trí Như Như tướng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Như Như 
tướng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Như Thật tế. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là như Thật tế? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Như Pháp tánh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là như Pháp tánh? 

- Nây Tu Bồ Đề! Như ngã tánh, chúng sanh 
tánh, thọ mạng tánh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là ngã tánh, 
chúng sanh tánh, thọ mạng tánh? 

- Này Tu Bồ Đề! Theo ý ngươi thế nào? Pháp 
ngã, chúng sanh, thọ mạng có thê được chăng? 


114 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Chăng thê được. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Nếu ngã, chúng sanh, thọ 
mạng chăng thê được thì sao lại nói là có ngã 
tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh? Nêu trong 
Bát nhã ba la mật chăng nói có tât cả pháp thì sẽ 
được Nhứt thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chỉ Bát nhã ba la mật là 
chăng thê nói, còn Thiên ba la mật đên Đàn na ba 
la mật cũng chăng thê nói chăng? 

- Này Tu Bồ Đê! Bát nhã ba la mật chắng thê 
nói, Đàn ba la mật đên tât cả pháp hoặc hữu vi, vô 
vi, hoặc Thanh văn pháp, Bích chi Phật pháp, Bô 
tát pháp, Phật pháp cũng đêu chăng thê nói. 

_~ Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp chắng 
thê nói, sao lại nói là địa ngục, là ngạ quý, là súc 
sanh, là Nhơn, là Thiên, là Tu đà hoàn, là Tư đà 
hàm, là A na hàm, là A la hán, là Bích chi Phật, là 
Bô tát, là chư Phật? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Theo ý ngươi thế nào? Danh 
tự của chúng sanh thật có thê được chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không thê được. 

_- Nây Tu Bồ Đê! Nếu chúng sanh đã là không 
thê được thì làm sao lại nói là có địa ngục nhân 
đên chư Phật? Như vậy, nây Tu Bô Đê! Đại Bô 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 115 


tát lúc hành Bát nhã ba la mật phải nên học tất cả 
pháp không nói được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát lúc hành Bát 
nhã ba la mật phải học sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... nhẫn đên phải học Nhứt thiết chủng trí. 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bô tát phải học sắc chăng tăng chăng giảm, 
nhân đên phải học Nhứt thiệt chủng trí chăng tăng 
chăng giảm. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thê nào là sắc bất tăng 
bât giảm học, nhân đên thê nào là Nhứt thiệt 
chủng trí bât tăng bât giảm học? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Vì bất sanh bất diệt nên học. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo là bất sanh bất 
diệt học? 

- Này Tu Bồ Đề! Vì chẳng khởi chăng tác các 
hành nghiệp hoặc có hoặc không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo gọi là chắng khởi, 
chăng tác các hành nghiệp hoặc có hoặc không? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Vì quán các pháp tự tánh 
Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Phải quán các pháp tự 
tánh Không thê nào? 


116 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Nây Tu Bồ Đề! Phải quán sắc sắc tướng 
Không. Phải quán thọ tưởng hành thức, thọ 
tưởng hành thức tướng Không. Phải quán nhãn 
nhãn tướng Không. Nhẫn đến phải quán ý thức 
giới, ý thức giới tướng Không. Phải quán nội 
Không, nội Không tướng Không. Nhẫn đến phải 
quán vô pháp hữu pháp Không, vô pháp hữu 
pháp Không tướng Không. Phải quán tứ thiên, tứ 
thiền tướng Không. Nhẫn đến phải quán Diệt thọ 
tưởng định, Diệt thọ tưởng định tướng Không. 
Phải quán tứ niệm xứ, tứ niệm xứ tướng Không. 
Nhẫn đến phải quán Vô thượng Bồ đề, Vô 
thượng Bồ đề tướng Không. Như vậy, này Tu Bồ 
Đê! Lúc hành Bát nhã ba la mật, Bồ tát phải quán 
các pháp tự tướng Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu sắc, sắc tướng 
Không, nhẫn đến Vô thượng Bỏ đề, Vô thượng 
Bỏ đề tướng Không, thì đại Bồ tát sao lại phải 
hành Bát nhã ba la mật? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Chẳng hành, đó gọi là hành 
Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào chắng hành mà 
øọI1 là hành Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Vì Bát nhã ba la mật bất khả 
đặc nên Bồ tát bất khả đắc, hành cũng bất khả 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 117 


đắc, vì người hành, pháp hành, chỗ hành đều bât 
khả đặc vậy. Đây gọi là đại Bồ tát hành, chăng 
hành Bát nhã ba la mật, vì tât cả các hý luận đêu 
bât khả đặc vậy. 

- Bạch đức Thể Tôn! Nếu chắnh hành là đại 
Bô tát hành Bát nhã ba la mật, thì Bô tát mới phát 
tâm hành Bát nhã ba la mật thê nào? 

- Nây Tu Bồ Đè! Từ lúc mới phát tâm trở lại, 
Bô tát phải học pháp Không vô sở đặc. Vì Bồ tát 
nây dùng pháp vô sở đặc mà bô thí, trì giới, nhần 
nhục, tin tân, thiên định, trí huệ, nhẫn đến dùng 
pháp vô sở đặc tu Nhút thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào gọi là hữu sở 
đặc? Thê nào gọi là vô sở đặc? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Những pháp có hai là có sở 
đặc. Không có hai là không sở đắc. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì có hai là có sở 
đắc? Những gì không hai là không sở đặc? 

- Nây Tu Bồ Đê! Nhãn và sắc là hai, ý và 
pháp là hai, nhân đên Vô thượng Bô đê và Phật là 
hai. Đó gọi là haI. 

- Bạch đức Thế Tôn! Từ trong hữu sở đặc mà 
không sở đặc, hay là từ trong vô sở đác mả không 
sở đặc? 


118 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Nây Tu Bồ Đề! Chăng từ trong hữu sở đắc 
mả không sở đắc, chẳng từ trong vô sở đắc mà 
không sở đặc. Nầy Tu Bồ Để! Hữu sở đắc và vô 
sở đắc bình đẳng, đây gọi là không sở đắc. Như 
vậy, nây Tu Bộ Đê! Đại Bồ tát ở trong pháp hữu 
sở đặc và vô sở đắc bình đăng cần phải học. Đại 
Bồ tát học Bát nhã ba la mật như vậy thì gọi là 
người vô sở đắc, người không lầm lỗi. 

- Bạch đức Thể Tôn! Nếu đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật mà chắng hành hữu sở đắc, chắng 
hành vô sở đắc thì sao lại từ một bực lên một bực 
đến được Nhứt thiết chủng trí? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát chắng ở trong hữu sở đắc đề từ một bực 
lên một bực. Tại sao vậy? Vì ở trong hữu sở đắc 
thì không thể từ một bực lên được một bực. Tại 
sao vậy? Nây Tu Bồ Để! Vô sở đắc là tướng của 
Bát nhã ba la mật, vô sở đặc là tướng của Vô 
thượng Bỏ đề, vô sở đắc cũng là tướng của người 
hành Bát nhã ba la mật. Đại Bỏ tát phải hành Bát 
nhã ba la mật như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bát nhã ba la mật 
bất khả đắc, Vô thượng Bồ đề bất khả đắc, người 
hành Bát nhã ba la mật bất khả đắc, thì làm sao 
chư đại Bồ tát phân biệt các pháp tướng: là sắc, 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 119 


là thọ tưởng hành thức... nhẫn đến là Vô thượng 
Bồ đề? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát chăng thấy có sắc... nhẫn đến chăng 
thây có Vô thượng Bồ đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bỏ tát chăng thấy có sắc... nhẫn đến 
chăng thấy có Vô thượng Bồ đẻ, làm sao đây đủ 
được sáu ba la mật vào trong Bồ tát vị? Vào XONnØ, 
tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh được 
Nhứt thiết chủng trí? Được Nhứt thiết chủng trí 
xong, chuyên pháp luân làm Phật sự độ chúng 
sanh thoát sanh tử? 

- Này Tu Bồ Đè! Đại Bồ tát chắng vì sắc mà 
hành Bát nhã ba la mật... nhẫn đến chắng vì Vô 
thượng Bồ đề mà hành Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát vì sự øì mà 
hành Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đề! Vì không chỗ làm mà đại Bồ 
tát hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì tất cả 
pháp không chỗ làm, không chỗ tác; Bát nhã ba la 
mật cũng không chỗ làm, không chỗ tác; Vô 
thượng Bồ đề cũng không chỗ làm, không chỗ 
tác; đại Bô tát cũng không chỗ làm, không chỗ 


120 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tác. Như vậy, này Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát phải hành 
Bát nhã ba la mật không chỗ làm, không chỗ tác. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu các pháp không 
chỗ làm, không chỗ tác thì chăng nên phân biệt 
có ba thừa: Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa, 
Phật thừa. 

- Nây Tu Bồ Đề! Trong các pháp không chỗ 
làm, không chỗ tác thì không có phân biệt. Trong 
có chỗ làm, có chỗ tác thì có phân biệt. Tại sao 
vậy? Vì phàm phu ngu nhơn chăng nghe Thánh 
pháp, chấp trước năm âm: sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức. Họ chấp trước Đàn ba la mật nhẫn đến 
Vô thượng Bồ đề. Ngu nhơn nây quan niệm có 
sắc và được sắc đó, nhẫn đến có Vô thượng Bồ đề 
và được Vô thượng Bồ đề đó. 

Bỏ tát nghĩ rằng: “Tôi sẽ được Vô thượng Bồ 
đê, tôi sẽ độ chúng sanh thoát sanh tử”. Nây Tu 
Bỏ Đê! Ta dùng ngũ nhãn quan sát còn chẳng 
thây có sắc nhẫn đến Vô thượng Bồ đê, huống là 
ngu nhơn không có con mắt mà muốn được Vô 
thượng Bồ đề độ chúng sanh thoát sanh tử. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu Đức Phật dùng ngũ 
nhãn quan sát chăng thấy kẻ được độ trong những 
chúng sanh bị sanh tử, tại sao ngày nay đức Thế 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 121 


Tôn được Vô thượng Bỏ đề, phân biệt chúng sanh 
có ba tụ: chánh định, tà định và bât định? 

_- Nây Tu Bộ Đê! Ta được Vô thượng Bồ đê, 
vôn chăng thây có chúng sanh ba tụ: chánh định, 
tà định, bât định. Nây Tu Bô Đê! Vì chúng sanh ở 
nơi không pháp mà tưởng có pháp. Đề trừ sự hư 
vọng chấp trước pháp thế tục của họ nên Ta nói 
có được, chớ chăng phải là đệ Nhứt nghĩa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chắng phải ở nơi đệ 
Nhứt nghĩa mà được Vô thượng Bô đê ư? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Ở nơi điên đảo mà được 
Vô thượng Bô đề ư? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu chắng ở nơi đệ 
Nhứt nghĩa được Vô thượng Bô đê cũng chăng ở 
nơi điên đảo được Vô thượng Bồ đê; phải chăng 
là không có Thê Tôn được Vô thượng Bồ đê? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không phải như vậy. Ta 
thật được Vô thượng Bồ đê không trụ nơi tướng 
hữu vi, nơi tướng vô vi. Nây Tu Bồ Đê! Như hóa 
nhơn của Phật biên hóa ra đó, chăng trụ nơi 
tướng hữu vi, vô vi mà hóa nhơn cũng có đên đi 
ngôi đứng. 


122 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Này Tu Bồ Để! Hóa nhơn đó hoặc hành sáu 
ba la mật, hành tứ thiền, tứ vô lượng tâm, hành vô 
sắc định, ngũ thần thông, hành tứ niệm xứ đến bát 
Thánh đạo, nhập Không tam muội, Vô tướng tam 
muội, Vô tác tam muội, hành nội Không nhẫn đến 
vô pháp, hữu pháp Không, hành bát bội xả, cửu 
thứ đệ định, hành mười trí lực, bỗn vô úy, bốn vô 
ngại, đại từ đại bi, được Vô thượng Bồ đề, chuyển 
pháp luân. Hóa nhơn đó biến hóa vô lượng chúng 
sanh có ba tụ. Nây Tu Bồ Đè! Theo ý ngươi nghĩ 
thế nào? Hóa nhơn đó có hành Đàn ba la mật 
nhẫn đến có ba tụ chúng sanh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bồ Đề! Đức Phật cũng như vậy. Đức 
Phật biết các pháp như hóa. Như hóa nhơn độ hóa 
chúng sanh. Không có chúng sanh thật để độ. 
Như vậy, nây Tu Bồ Để! Đại Bỏ tát hành Bát nhã 
ba la mật, hành như hóa nhơn hành như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp đều như 
hóa, thì Phật cùng hóa nhơn có gì khác? 

- Nây Tu Bỏ Đè! Phật cùng hóa nhơn không 
khác. Tại sao? Vì Phật hay làm sự việc, hóa nhơn 
cũng hay làm sự việc. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu không Phật, riêng 
hóa nhơn hay làm sự việc chăng? 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 123 


- Nây Tu Bồ Đề! Riêng hóa nhơn hay làm sự 
VIỆC. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại sao không Phật, hóa 
nhơn lại hay làm sự việc? 

- Nây Tu Bồ Đê! Như thuở quá khứ có Phật 
hiệu Tu Phiến Đa, vì muốn độ hàng Bồ tát mà 
hiện hóa Phật, rồi tự diệt độ. Hóa Phật đó trụ thể 
nửa kiếp làm Phật sự, thọ ký cho chư Bồ tát xong 
rôi diệt độ. Tất cả chúng sanh thế gian đều cho là 
Phật thật diệt độ. Nhưng này Tu Bỏ Đế! Hóa 
nhơn thật không sanh không diệt. Như vậy, nây 
Tu Bồ Đê! Bỏ tát hành Bát nhã ba la mật, phải tin 
và biết răng tật cả pháp như hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nêu đức Phật cùng hóa 
nhơn do đức Phật biến hóa ra đó không sai khác 
nhau, thì làm sao khiến người bố thí thanh tịnh? 
Như có người cúng dường đức Phật. Người nầy 
nhần đến lúc vô dư Niết bàn được phước đức 
chắng cùng tận. Nếu có người cúng dường hóa 
Phật, cũng được phước đức chắng cùng tận như 
vậy chăng? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Đức Phật dùng thật tướng 
của các pháp mà làm phước điển cho trời, người 
và tất cả chúng sanh. Hóa Phật cũng dùng thật 
tướng của các pháp mà làm phước điển cho trời, 
người và tất cả chúng sanh. 


124 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Này Tu Bồ Để! Đề hóa Phật và gieo phước 
đức chỗ hóa Phật đó lại; nếu có thiện nam, thiện 
nữ thành tâm cung kính niệm Phật. Nhơn duyên 
căn lành nầy mãi đên giải thoát, phước đức của 
thiện nam thiện nữ ấy vẫn chẳng cùng tận. Đê Sự 
thành tâm cung kính niệm Phật đó lại, nếu có 
thiện nam thiện nữ đem một bông hoa rải trên hư 
không mà niệm Phật, người nây mãi đến lúc giải 
thoát, phước đức đó chắng cùng tận. Đề sự thành 
tâm cung kính niệm Phật và rải hoa niệm Phật đó 
lại, nếu có người chỉ một lần xưng “Nam mô 
Phật”, người nây mãi đến lúc giải thoát, phước 
đức ấy vẫn chăng cùng tận. 


Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Gieo căn lành trong 
phước điền Phật, được phước vô lượng. Vì thế nên 
biết răng đức Phật cùng hóa Phật không sai khác. 
Vì pháp tướng của các pháp không khác vậy. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát phải hành Bát nhã 
ba la mật, nhập trong thật tướng các pháp như 
vậy. Thật tướng các pháp đó chăng hư hoại, đó 
gọi là tướng Bát nhã ba la mật nhẫn đến là tướng 
Vô thượng Bồ đề chắng hư hoại. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu thật tướng các 
pháp chắng hư hoại, tại sao đức Phật lại hoại các 
pháp tướng mà dạy răng: “Đây là sắc, là thọ 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 125 


tưởng hành và thức; là nội pháp, là ngoại pháp; 
là thiện pháp, là bất thiện pháp; là hữu lậu, là vô 
lậu; là thế gian, là xuất thê gian; là hữu tránh 
pháp, là vô tránh pháp; là hữu vi pháp, là vô vi 
pháp v.v...?”. Thế Tôn như thế há chăng là hoại 
các pháp tướng sao? 

- Này Tu Bồ Đề! Không. Vì dùng tướng danh 
tự để chỉ bày các pháp muôn cho chúng sanh được 
hiểu. Đức Phật chăng hoại pháp tướng các pháp. 


- Bạch đức Thế Tôn! Nếu vì dùng tướng danh 
tự để chúng sanh được hiểu mà nói các pháp. 

Nếu các pháp không danh, không tướng thì 
làm sao dùng danh tướng hiển bày muốn chúng 
sanh được hiểu? 

- Nây Tu Bồ Đề! Theo pháp thê tục có danh 
tướng chớ thật thì không chỗ chấp trước. Nây Tu 
Bỏ Đề! Như người phàm nghe nói khô liên chấp 
danh lây tướng. Còn chư Phật và các Thánh đệ tử 
thì chăng chấp danh lây tướng. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu danh chấp danh, tướng 
chấp tướng thì lẽ ra hư không cũng chấp hư 
không, vô tướng cũng chấp vô tướng, vô tác cũng 
chấp vô tác, thật tế cũng chập thật tế, pháp tánh 
cũng chấp pháp tánh, vô vi tảnh cũng chấp vô vi 
tánh. Nây Tu Bồ Đê! Tất cả pháp đó chỉ có danh 


126 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tướng, pháp đó chẳng ở trong danh tướng. Như 
vậy, này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát chỉ ở trong danh 
tướng phải hành Bát nhã ba la mật, trong danh 
tướng đó cũng chăng nên chấp. 


- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp hữu vi 
chỉ có danh tướng, thì đại Bồ tát vì ai mà phát tâm 
Vô thượng Bỏ đề thọ nhiều sự cân khô? Lúc Bồ 
tát hành đạo: bô thí, trì giới; hành nhẫn nhục, 
siêng tinh tân, nhập thiền định, tu trí huệ; hành tứ 
thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ 
đến bát Thánh đạo; hành Không, vô tướng, vô tác, 
hành mười trí lực đến đại từ đại bi? 

- Nây Tu Bồ Đề! Như lời ông vừa nói: “Nếu 
tật cả pháp hữu vi chỉ có danh tướng thì đại Bồ tát 
vì ai mà hành Bồ tát đạo?”. Nầy Tu Bồ Đề! Nếu 
hữu vi pháp chỉ có danh tướng, bằng đồng danh 
tướng đó, danh tướng cũng không. Vì thê nên đại 
Bồ tát hành Bồ tát đạo, được Nhứt thiết chủng trí, 
chuyển pháp luân, dùng pháp ba thừa độ thoát 
chúng sanh. Danh tướng đó cũng không sanh 
không diệt, không trụ không dị. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn nói Nhứt 
thiết chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đê! Ta nói Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật nói Nhút thiết 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 127 


trí, nói Đạo chủng trí, nói Nhứt thiết chủng trí. Ba 
trí đó khác nhau thê nào? 

- Nây Tu Bồ Để! Nhứt thiết trí là trí của tất 
cả Thanh văn và Bích chi Phật, Đạo chúng trí là 
trí của đại Bô tát, Nhứt thiệt chủng trí là trí của 
chư Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Duyên cớ gì mà Nhứt 
thiết trí là trí của Thanh văn và Bích chi Phật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Danh từ “nhứt thiết” là nói 
pháp nội pháp ngoại, là pháp mà hàng Thanh văn, 
Bích chi Phật biệt được mà chăng dùng được 
Nhứt thiệt đạo và Nhúứt thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Duyên cớ gì mà Đạo 
chủng trí là trí của chư đại Bô tát? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nhứt thiết đạo, hoặc Thanh 
văn đạo, Bích chi Phật đạo, Bồ tát đạo, đại Bô tát 
phải biệt đây đủ. Cũng phải dùng đạo nây độ 
chúng sanh, cũng chăng làm thật tê đê chứng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Như lời đức Phật dạy: 
“Đại Bô tát phải đây đủ các đạo mà chăng nên lây 
đạo nây làm thật tê đê chứng”. Tại sao vậy? Bạch 
đức Thê Tôn! 

- Nây Tu Bồ Đê! Bồ tát nây chưa tịnh Phật độ, 
chưa thành tựu chúng sanh, lúc nây chăng nên 
chứng lây thật tê. 


128 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thê Tôn! Bỏ tát trụ trong đạo nên 
chứng thật tê chăng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Trụ trong phi đạo có nên 
chứng thật tê chăng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Không. 

-Bạch đức Thế Tôn! Trụ trong đạo và phi đạo 
có nên chứng thật tê chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không. 

_~ Bạch đức Thế Tôn! Trụ trong chắng phải đạo, 
chăng phải phi đạo có nên chứng thật tê chăng? 
- Nây Tu Bỏ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát trụ chỗ nào 
nên chứng thật tê? 

- Nây Tu Bồ Đề! Theo ý ngươi thế nảo? 
Người trụ trong đạo, vì chăng thọ các pháp nên 
được lậu tận tâm, được giải thoát phải chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bồ Để! Người trụ phi đạo mà lậu tận 
tâm được giải thoát chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bồ Đê! Người trụ trong đạo và phi 
đạo mà lậu tận tâm giải thoát chăng? 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 129 


- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bỏ Đề! Người trụ trong chăng phải 
đạo, chăng phải phi đạo mà lậu tận tâm giải 
thoát chăng? 

- Bạch đức Thê Tôn! Không. Tôi không chỗ 
trụ, chăng thọ các pháp, lậu tận tâm được giải 
thoát vậy. 


- Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát cũng như vậy, 
không chô trụ chứng thật tê. 

- Bạch đức Thê Tôn! Thế nào là tướng Nhứt 
thiệt chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đề! Vì tướng duy nhất mà gọi là 
Nhứt thiệt chủng trí, đó là tât cả pháp tịch diệt 
tướng. Lại những hành loại, tướng mạo, danh tự 
hiên bảy ngôn thuyết, đức Phật đều biệt đúng như 
thật, vì thê nên gọi là Nhứt thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nhứt thiết trí, Đạo chủng 
trí và Nhút thiệt chủng trí, ba trí đó kiệt sử đoạn 
có hêt hăn và còn thừa sai khác chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Phiền não đoạn không sai 
khác. Tập khí phiên não, chư Phật đêu đoạn hăn 
tât cả, Thanh văn và Bích chi Phật chăng đoạn 
hêt hãn. 

- Bạch đức Thê Tôn! Những người đó chăng 
được pháp vô v1 có đoạn được phiên não chăng? 


130 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Nây Tu Bồ Đề! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Trong pháp vô vi có 
được sai khác chăng? 

- Nây Tu Bỏ Để! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu trong pháp vô VI 
không thể được sai khác, cớ sao nói người nây 
phiền não tập khí đoạn hắn, người nây chắng 
đoạn hắn? 

- Nây Tu Bồ Đê! Tập khí chăng phải phiền 
não. Hàng Thanh văn, Bích chi Phật đó, thân và 
khâu có những tướng dạng tương tợ dâm dục, sân 
khuê và ngu sĩ mà kẻ phàm phu vì đó mặc phải 
tội, đó là tập khí của tam độc vậy. Chư Phật 
không có như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đạo không pháp, 
Niêt bàn cũng không pháp, tại sao lại phân biệt 
nó! là Tu đà hoàn, là Tư đà hàm, là A na hàm, là 
A la hán, là Bích chi Phật, là Bô tát, là Phật? 

- Này Tu Bồ Đề! Đó đều do vô vi pháp mà có 
phân biệt sai khác như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thật vì do pháp vô vi mà 
phân biệt có Tu đà hoàn đên Phật chăng? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Do thê gian ngôn thuyết mà 
có sai biệt như vậy chớ chăng phải là đệ Nhút 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 131 


nghĩa. Trong đệ Nhứt nghĩa không có phân biệt 
ngôn thuyết. Tại sao? Vì trong đệ Nhứt nghĩa 
không có ngôn thuyết. Vì kiết sử đoạn dứt mà nói 
hậu tế. 

- Bạch đức Thế Tôn! Trong các pháp tự tướng 
Không, tiên tê còn bất khả đắc, huông là nói có 
hậu tế. 

- Nây Tu Bồ Đê! Đúng như vậy. lrong các 
pháp tự tướng Không còn chăng có tiên tế, huống 
là có hậu tế. 

Này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh chẳng biết các 
pháp tự tướng Không nên nói là tiên t, nói là hậu 
tê. Trong các pháp tự tướng Không, tiền tế, hậu tế 
đều bất khả đặc. Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ 
tát phải ở trong các pháp tự tướng Không mà 
hành Bát nhã ba la mật. Nêu đại Bồ tát hành pháp 
tự tướng Không, thì không chỗ chấp, hoặc nội 
pháp hoặc ngoại pháp, hoặc hữu vi pháp, hoặc vô 
vi pháp, hoặc pháp Thanh văn, pháp Bích chi 
Phật, hoặc Phật pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thường nói Bát nhã ba 
la mật. Do nghĩa gì mà Bát nhã ba la mật gọi là 
Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Được đệ Nhứt nghĩa độ tất 


132 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


cả pháp đến bờ kia, do nghĩa trên đây mà gọi là 
Bát nhã ba la mật. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Chư Phật, Bồ tát, Bích 
chi Phật và A la hán dùng Bát nhã ba la mật nây 
để đến bờ kia, do nghĩa nây mà gọi là Bát nhã ba 
la mật. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Phân biệt tính lường phá 
hoại tất cả pháp đến vi trần, trong đó chăng 
được cứng chắc, do nghĩa nây mà gọi là Bát nhã 
ba la mật. 

Lại nầy Tu Bồ Để! Các pháp Như, pháp tánh 
và thật tế đều vào trong Bát nhã ba la mật, do 
nghĩa nầy mà gọi là Bát nhã ba la mật. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Bát nhã ba la mật này 
không có pháp hoặc hiệp hoặc tan, hoặc có sắc 
hoặc không sắc, hoặc thây được hoặc chắng thây 
được, hoặc có đôi hoặc không đối, hoặc hữu lậu 
hoặc vô lậu hoặc hữu vi hoặc vô vị. Tại sao? Vì 
Bát nhã ba la mật nây không sắc, không hình, 
không đôi, một tướng duy nhứt, đó là vô tướng. 

Lại này Tu Bồ Đề! Bát nhã ba la mật nây hay 
sanh tất cả pháp, tất cả biện tài, tất cả chiếu minh. 
Nây Tu Bồ Đê! Bát nhã ba la mật nây, tất cả ma 
hoặc Thiên ma, hoặc người cầu Thanh văn, Bích 
chi Phật, cùng các ngoại đạo, Phạm chí, kẻ oán 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 133 


thù, người ác chắng phá hoại được Bỏ tát hành 
Bát nhã ba la mật. Tại sao? Vì những hạng người 
đó, ở trong Bát nhã ba la mật đều bất khả đắc. 
Nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát phải hành đúng nghĩa 
Bát nhã ba la mật như vậy. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát muốn hành 
nghĩa Bát nhã ba la mật, phải hành nghĩa vô 
thường, nghĩa khổ, nghĩa Không, nghĩa vô ngã. 
Cũng phải hành nghĩa khô trí, nghĩa tập trí, nghĩa 
diệt trí, nghĩa đạo trí, nghĩa pháp trí, nghĩa tỷ trí, 
nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, nghĩa 
vô sanh trí, nghĩa như thật trí. Như vậy, nầy Tu 
Bỏ Đề! Đại Bồ tát vì nghĩa Bát nhã ba la mật mà 
phải hành Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Trong Bát nhã ba la mật 
sâu xa nây, nghĩa cùng phi nghĩa đều bất khả đắc, 
tại sao đại Bồ tát lại vì nghĩa Bát nhã ba la mật 
sâu xa mà phải hành Bát nhã ba la mật? 

- Này Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát vì nghĩa Bát nhã 
ba la mật sâu xa nên nghĩ răng: “Tham dục là phi 
nghĩa, nghĩa như vậy chắng nên hành. Sân khuế 
và ngu si là phi nghĩa, nghĩa như vậy chẳng nên 
hành. Tất cả tà kiến là phi nghĩa, nghĩa như vậy 
chăng nên hành”. Tại sao? Vì tướng như của ba 
độc không có nghĩa, không có phi nghĩa, tướng 


134 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Như của tất cả tà kiến không có nghĩa, không có 
phi nghĩa. 

Lại này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát phải nghĩ rằng: 
“Sắc chăng phải nghĩa, chắng phải phi nghĩa... 
nhẫn đến thức chăng phải nghĩa, chăng phải phi 
nghĩa. Đàn na ba la mật nhẫn đến Vô thượng Bồ 
để chắng phải nghĩa, chắng phải phi nghĩa”. Tại 
sao vậy? Nây Tu Bồ Đề! Đức Phật lúc được Vô 
thượng Bỏ đề không có pháp để được, hoặc nghĩa 
hoặc phi nghĩa. 

Này Tu Bồ Đề! Có Phật hay không Phật, các 
pháp, pháp tướng thường trụ, không có nghĩa, 
không có phi nghĩa. Như vậy, nầy Tu Bồ Đề! Đại 
Bỏ tát hành Bát nhã ba la mật phải rời nghĩa và 
phi nghĩa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tại sao Bát nhã ba la 
mật chăng phải nghĩa, chắng phải phi nghĩa? 

- Này Tu Bồ Đê! Tất cả pháp hữu vi không 
tướng vô tác, vì lẽ đó mà Bát nhã ba la mật chắng 
phải nghĩa, chăng phải phi nghĩa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tất cả Thánh Hiền như 
Phật và đệ tử Phật đều lấy vô vi làm nghĩa, tại sao 
đức Phật nói: “Bát nhã ba la mật không có nghĩa 
và phi ngh1a?”. 


PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI 135 


__- Này Tu Bồ Đê! Dâu tất cả Thánh Hiên đều 
lây vô vi làm nghĩa, cũng chăng vi thê mà tăng, 
cũng chăng vì thê mà tôn. Nây Tu Bồ Đê! Ví như 
hư không Như, chăng hay lợi ích cho chúng sanh, 
cũng chăng làm tôn hại chúng sanh. Cũng vậy, 
Bát nhã ba la mật của Bô tát cũng không tăng, 
không tôn. 

- Bạch đức Thể Tôn! Đại Bồ tát chăng học 
vô vi Bát nhã ba la mật được Nhứt thiệt chủng 
trí chăng? 

- Nây Tu Bộ Đê! Đại Bỏ tát học vô vi Bát nhã 
ba la mật nây sẽ được Nhứt thiết chủng trí, vi 
chăng lầy hai pháp vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng hai pháp có thê 
được chăng hai pháp chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Hai pháp có thể được 
chăng hai pháp chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát không lây hai 
pháp, không lầy chăng hai pháp thì làm sao sẽ 
được Nhứt thiệt chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đê! Không chỗ được tức là được. 
Bởi được nây là không chô được. 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ĐẠO THỌ 
THỨ BẢY MƯƠI MÓT 


” Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật nây rất 
sâu. Chư đại Bồ tát chăng thấy có chúng sanh mà 
vì chúng sanh cầu Vô thượng Bỏ đề, đây là rất 
khó. Như người muốn trồng cây giữa hư không 
thì rất khó. Bạch đức Thế Tôn! Cũng vậy, đại Bồ 
tát vì chúng sanh mà cầu Vô thượng Bồ đẻ, chúng 
sanh cũng bất khả đắc. 


Đức Phật phán dạy: 


* Hán bộ quyền thứ 24. 


138 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đê! Chỗ làm của 
chư đại Bồ tát rất khó: vì chúng sanh mà câu Vô 
thượng Bồ đề, cứu độ những chúng sanh điên 
đảo, chấp ngô, chấp ngã. 

Nây Tu Bồ Đề! Như người trồng cây, chắng 
biết gốc thân cành lá bông trái mà yêu quý vun 
bón xới tưới, cây lớn dân, hoa lá trái hột đều 
thành tựu mà được thọ hưởng. Cũng vậy, chư đại 
Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô thượng Bỏ đề, lần 
lần hành sáu ba la mật, được Nhứt thiết chủng trí, 
thành tựu Phật thọ, đem hoa lá trái hạt lợi ích 
chúng sanh. 

Nây Tu Bồ Đê! Thế nào là lá cây lợi ích 
chúng sanh? Chúng sanh nhờ nơi đại Bồ tát mà 
được lìa khỏi ba ác đạo, đó là lá lợi ích. Thế nào 
là hoa lợi ích chúng sanh? Nhờ nơi đại Bồ tát mà 
chúng sanh được sanh làm người dòng sang quý, 
được sanh cõi trời Tứ Thiên Vương nhẫn đến cõi 
trời Phi phi tưởng, đó là hoa lợi ích. Thế nào là 
quả lợi ích chúng sanh? Đại Bồ tát đó được Nhứt 
thiết chủng trí làm cho chúng sanh được quả Tu 
đà hoàn nhẫn đến quả Phật, chúng sanh nây lần 
lần dùng pháp ba thừa nhập nơi vô dư y đại Niết 
bàn, đó là quả lợi ích chúng sanh. Đại Bồ tát đó 
chắng thấy thật có chúng sanh mà độ chúng sanh 
khiến lìa chấp ngã điên đảo. Đại Bồ tát nghĩ răng: 


PHẨM ĐẠO THỌ - THỨ BẢY MƯƠI MÓT 139 


“Trong tất cả pháp không có chúng sanh, ta vì 
chúng sanh mà cầu Nhứt thiết chủng trí, chúng 
sanh đó thật bất khả đắc”. 

- Bạch đức Thế Tôn! Phải biết răng Bồ tát đó 
như là Phật. Tại sao vậy? Vì do nơi Bồ tát đó mà 
dứt tật cả mâm giống địa ngục, súc sanh, nga quỷ; 
dứt tật cả mâm giông các nạn, bân cùng hạ tiện; 
dứt tật cả mâm giông cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc. 


- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Phải biết 
răng Bỏ tát đó như là Phật. Nầy Tu Bồ Đề! Nếu 
đại Bồ tát chăng phát tâm cầu Vô thượng Bồ đề 
thì thể gian không có chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại; thế gian cũng không có Bích chi Phật, A 
la hán, A na hàm, Tư đà hàm, Tu đà hoàn. Cũng 
không lúc nào dứt ba ác đạo và ba cõi. 

Nây Tu Bồ Đề! Đúng như lời ông nói, đại Bồ 
tát đó như là Phật. Tại sao vậy? Vì do như mà gọi 
là Như Lai. Vì do như mà gọi là Bích chi Phật, A 
la hán và tất cả Hiền Thánh. Vì do như mà gọi là 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì do như mà gọi là 
tất cả pháp nhẫn đến tánh hữu vi, tánh vô vi. 
Những như đó đều như thật không sai khác, vì thế 
mà gọi là Như. Chư đại Bồ tát học như đó được 
Nhứt thiết chủng trí, được gọi là Như Lai. Do 
nhân duyên đó, do hành tướng đó mà nói rằng: 
Phải biết đại Bồ tát như là Phật. Vì là tướng như. 


140 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Này Tu Bồ Đề! Thế nên đại Bồ tát phải học 
như Bát nhã ba la mật. Bồ tát học như Bát nhã ba 
la mật thì có thê học tất cả pháp như. Học tất cả 
pháp như thì được đây đủ tất cả pháp Như. Được 
đây đủ tất cả pháp như tôi thì trụ tất cả pháp như 
được tự tại. Trụ tất cả pháp như, được tự tại rôi 
thì khéo biết căn của tất cả chúng sanh. Khéo biết 
căn của tất cả chúng sanh rồi thì khéo biết căn cụ 
túc của tất cả chúng sanh và khéo biết nghiệp 
nhơn duyên của tất cả chúng sanh. Biết nghiệp 
nhơn duyên của tất cả chúng sanh rôi thì được 
nguyện trí đầy đủ. Được nguyện trí đầy đủ rồi thì 
tam thế huệ thanh tịnh. Tam thế huệ thanh tịnh rồi 
thì lợi ích tật cả chúng sanh. Lợi ích tất cả chúng 
sanh rôi thì thanh tịnh Phật quốc độ. Thanh tịnh 
Phật quốc độ rồi thì được Nhứt thiết chủng trí. 
Được Nhứt thiết chủng trí rồi thì chuyên pháp 
luân. Chuyển pháp luân rồi thì an lập chúng sanh 
nơi ba thừa khiến nhập vô dư y Niết bàn. Như 
vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát muốn được tất cả 
công đức lợi mình lợi người thì phải phát tâm Vô 
thượng Bồ đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát có thể hành 
Bát nhã ba la mật sâu xa đúng như lời, tất cả thế 
gian, Trời, Người, A tu la phải nên đảnh lễ. 


PHẨM ĐẠO THỌ - THỨ BẢY MƯƠI MÓT 141 


- Nây Tu Bồ Để! Đúng như vậy. Đại Bồ tát 
có thể hành Bát nhã ba la mật sâu xa đúng như 
lời, tất cả thế gian, trời, người, A tu la phải nên 
đảnh lễ. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát mới phát tâm 
vì chúng sanh mà cầu Vô thượng Bỏ đề được bao 
nhiêu phước đức? 

- Nây Tu Bồ Đè! Nếu chúng sanh trong Tiểu 
thiên quốc độ đều phát tâm Thanh văn, Bích chỉ 
Phật, theo ý ngươi thế nào, phước của họ có nhiêu 
chăng? 

- Bạch đức Thê Tôn! Rất nhiều vô lượng. 

- Nây Tu Bỏ Đêề! Phước của họ sánh với 
phước đức của Bồ tát mới phát tâm chăng băng 
một phần trăm, một phần ngàn muôn ức, nhẫn 
đến toán số thí dụ cũng vẫn không bằng được. Tại 
sao? Vì phát tâm Thanh văn, Bích chi Phật đều do 
Bỏ tát mà ra. Còn Bỏ tát trọn không do Thanh 
văn, Bích chi Phật mà ra. Đến Trung thiên, Nhị 
thiên quốc độ và Đại thiên, Tam thiên quốc độ so 
sánh cũng như vậy. Và để chúng sanh trong Đại 
thiên, Tam thiên quốc độ phát tâm Thanh văn, 
Bích chi Phật lại. Cứ như chúng sanh trong Đại 
thiên, Tam thiên quốc độ đều trụ bực Càn Huệ 
địa, bực Tánh địa, bực Bát Nhơn địa, bực Kiến 


142 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


địa, bực Bạc địa, bực Ly dục địa, bực Dĩ Biên địa, 
bực Bích chi Phật địa; tất cả phước đức đó nếu 
muốn đem sánh với Bồ tát mới phát tâm thì vẫn 
chắng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một 
phân muôn ức, nhẫn đến toán số thí dụ đều chắng 
băng được. 

Nây Tu Bồ Đề! Chư Bồ tát mới phát tâm 
trong Đại Thiên quốc độ chăng bằng Bồ tát nhập 
pháp vị. Chư Bỏ tát nhập pháp vị trong Đại thiên 
quốc độ chắng băng Bồ tát hướng Phật đạo. Chư 
Bồ tát hướng Phật đạo trong Đại thiên quốc độ 
chắng băng công đức của Phật, một phân trăm, 
một phân ngàn, một phân muôn ức, nhẫn đến toán 
số thí dụ đều chắng băng được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát mới phát tâm nên 
niệm nhớ những pháp gì? 

- Nâầy Tu Bỏ Đề! Nên niệm nhớ Nhứt thiết 
chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là Nhút thiết 
chủng trí? Những duyên øi, tăng thượng gì, hành 
loại gì, tướng mạo øì là của Nhứt thiết chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đê! Nhứt thiết chủng trí không 
chỗ có, không niệm, không sanh, không hiển thị. 
Như chỗ ông hỏi: “Những gì là duyên, là tăng 
thượng, là hành, là tướng của Nhứt thiết chủng 


PHẨM ĐẠO THỌ - THỨ BẢY MƯƠI MÓT 143 


trí”. Nây Tu Bồ Đê! Nhứt thiết chủng trí không có 
pháp, duyên niệm làm tăng thượng, tịch diệt làm 
hành, vô tướng làm hướng. Đó gọi là duyên tăng 
thượng hành và tướng của Nhứt thiệt chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chỉ có Nhứt thiết chủng 
trí không pháp, hay là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... nhân đên hữu vi tướng, vô v1 tướng cũng 
không pháp? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Sắc nhẫn đến hữu vi tướng, 
vô v1 tướng cũng không pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Do nhơn duyên gì mà 
Nhứt thiệt chủng trí không pháp, sắc đên hữu vi 
tướng, vô v1 tướng không pháp? 

- Này Tu Bồ Đề! Vì Nhứt thiết chủng trí tự 
tánh không, nêu pháp tự tánh không thì gọi là 
không pháp. Sắc nhẫn đến hữu vi tướng, vô vi 
tướng cũng như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà 
các pháp tự tánh không? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Các pháp hòa hiệp do nhơn 
duyên sanh, trong pháp không có tự tánh, nêu 
không tự tánh thì gọi là không pháp. Vì thê nên 
đại Bô tát phải biệt tât cả pháp không tánh. Tại 
sao vậy? Vì tât cả pháp tánh Không vậy. 


144 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp không 
tánh, Bồ tát mới phát tâm dùng sức phương tiện 
gì để có thê hành Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba 
la mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh; 
để có thê hành tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô 
sắc định, nội Không đến vô pháp hữu pháp 
Không; tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo, tam tam 
muội, bát bội xả, cửu thứ đệ định, Phật thập lực, 
tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, mười tám pháp bất 
cộng, đại từ đại bi, Nhứt thiết chủng trí, tịnh Phật 
quốc độ, thành tựu chúng sanh? 

- Nâầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát có thể học các 
pháp không tánh, cũng có thể tịnh Phật quốc độ, 
thành tựu chúng sanh, biết quốc độ và chúng sanh 
cũng không tánh, đó chánh là sức phương tiện. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát đó hành sáu ba la 
mật tu học Phật đạo, nhẫn đến hành Nhứt thiết 
chủng trí tu học Phật đạo, cũng biết Phật đạo 
không tánh. Đại Bồ tát này hành sáu ba la mật tu 
học Phật đạo, nhẫn đến chưa thành tựu Phật thập 
lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, mười tám pháp bất 
cộng, đại từ đại bi, Nhứt thiết chủng trí, đó là tu 
học Phật đạo. Khi đã đây đủ Phật đạo nhơn duyên 
Ôi, dùng một niệm tương ưng huệ được Nhứt 
thiết chủng trí, đồng thời tất cả phiền não tập khí 
dứt hắn, vì chăng sanh vậy. Bấy giờ dùng Phật 


PHẨM ĐẠO THỌ - THỨ BẢY MƯƠI MÓT 145 


nhãn nhìn xem Đại thiên quốc độ, pháp không 
còn là bất khả đắc, huống là pháp có. Như vậy, 
nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát phải hành không tánh 
Bát nhã ba la mật. Nây Tu Bồ Đề! Đây gọi là sức 
phương tiện của đại Bồ tát, pháp không còn là bất 
khả đắc, huống là pháp có. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát nây lúc bố thí: bỗ 
thí, người thọ và Bồ tát tâm, pháp không còn 
chắng biết được, huỗng là pháp có. Nhẫn đến 
Nhứt thiết chủng trí, người được, pháp được và 
chỗ được, pháp không còn chắng biết được, 
huống là pháp có. Tại sao? Vì tất cả pháp bốn 
tánh như vậy. Chắng phải do Phật làm, chắng 
phải do Thanh văn, Bích chị Phật hay người khác 
làm. Vì tất cả pháp không có tác giả. 

- Bạch đức Thế Tôn! Các pháp, tánh các pháp 
ly chăng? 

- Đúng như vậy. Nầy Tu Bồ Đề! Các pháp, 
tánh các pháp ly. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp, tánh các 
pháp ly, thì làm sao pháp ly lại biết được pháp ly, 
hoặc là có hoặc là không? Tại sao? Vì pháp 
không chắng biết được pháp không, pháp có 
chắng biết được pháp có, pháp không chắng biết 
được pháp có, pháp có chắng biết được pháp 


146 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


không? Bạch đức Thế Tôn! Như vậy thì tật cả các 
pháp không có tướng, tại sao đại Bồ tát lại phân 
biệt pháp đó là có hay không? 

- Này Tu Bồ Đê! Do nơi thê tục đề mà đại Bồ 
tát vì chúng sanh nói hoặc có hoặc không, chớ 
chăng phải là đệ Nhứt nghĩa đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thê tục để cùng đệ Nhứt 
nghĩa để khác nhau chăng? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Thế đề cùng đệ Nhứt nghĩa 
đế không khác. Tại sao? Vì thế đế như tức là đệ 
Nhứt nghĩa như. Bởi chúng sanh chẳng thấy, 
chăng biết như nây nên đại Bồ tát dùng thế đề dạy 
chúng sanh mà nói hoặc có hoặc không. 

Lại này Tu Bồ Để! Vì chúng sanh đối trong 
năm âm có chấp lây tướng mà chắng biết là vô sở 
hữu. Vì dạy chúng sanh đó mà đại Bồ tát nói hoặc 
có hoặc không, khiến chúng sanh biết vô sở hữu. 
Như vậy, nây Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát phải nên 
hành Bát nhã ba la mật như vậy. 


KINE MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM BỎ-TÁT HẠNH 
THỨ BẢY MƯƠI HAI 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn nói Bồ tát 
hạnh, những øì là Bô tát hạnh? 

Đức Phật phán dạy: 

_ Nây Tu Bồ Đê! Bồ tát hạnh là vì Vô thượng 

Bô đê mà thực hành, đây gọi là Bô tát hạnh. 

- Bạch đức Thê Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
vì Vô thượng Bồ đê mà thực hành, gọi đó là Bô 
tát hạnh? 


148 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Nây Tu Bỏ Đề! Nếu đại Bồ tát hành sắc 
Không, hành thọ tưởng hành thức Không, hành 
nhãn Không đến ý, hành sắc Không đến pháp, 
hành nhãn giới Không đến ý thức giới, hành Đàn 
na ba la mật đến Bát nhã ba la mật, hành nội 
Không, ngoại Không, nội ngoại Không, Không 
Không, đại Không, đệ nhứt nghĩa Không, hữu vi 
Không, vô vi Không, tất cánh Không, vô thi 
Không, tán Không, chư pháp Không, tánh Không, 
tự tướng Không, vô pháp Không, hữu pháp 
Không, vô pháp hữu pháp Không, hành Sơ thiền 
đến Tứ thiên. Hành từ bi hý xả, hành Hư không 
vô biên xứ đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hành 
tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, 
ngũ lực, thất giác phần, bát Thánh đạo phân. 
Hành Không tam muội, Vô tướng tam muội, Vô 
tác tam muội. Hành bát bội xả, hành cửu thứ đệ 
định. Hành Phật thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại 
trí, hành mười tám pháp bất cộng. Hành đại từ đại 
bi, hành tịnh Phật quốc độ, hành thành tựu chúng 
sanh. Hành các thứ biện tài, hành văn tự, hành 
không văn tự, hành các môn đà la n1, hành tánh 
hữu vi, hành tánh vô vi, tất cả hành đều như Vô 
thượng Bỏ đề duy nhứt, chắng hành có hai sai 
khác. Như vậy, này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành 


PHẨM BÒ-TÁT HẠNH - THỨ BẢY MƯƠI HAI 149 


Bát nhã ba la mật gọi là Vô thượng Bỏ đề hạnh, 
đây là Bô tát hạnh. 

- Bạch đức Thê Tôn! Đức Thế Tôn nói Phật, 
do nghĩa gì mà gọi là Phật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Biết thật nghĩa của các pháp 
nên gọi là Phật. Được thật tướng của các pháp nên 
gọi là Phật. Thông đạt thật nghĩa nên gọi là Phật. 
Biêt tât cả các pháp đúng như thật nên gọi là Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Do nghĩa gì mà gọi là 
Bô đê? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nghĩa Không là nghĩa Bồ 
đê. Nghĩa Như, nghĩa pháp tánh, nghĩa thật tê là 
nghĩa Bô đê. Lại nây Tu Bô Đê! Danh tướng 
ngôn thuyêt là nghĩa Bô đê. Nây Tu Bô Đê! Thật 
nghĩa của Bô đê chăng hoại được, chăng phân 
biệt được, đó là nghĩa Bô đê. 

Lại nây Tu Bồ Để! Thật tướng của các pháp 
chăng hư dôi, chăng đị biệt là nghĩa Bô đê. Vì thê 
nên gọi là Bô đê. Lại nầy Tu Bồ Đê! Bồ đê đó là 
sở hữu của chư Phật nên gọi là Bô đê. Lại nây Tu 
Bô Đê! Chư Phật chánh biên tri nên gọi là Bô đê. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nêu đại Bồ tát vì Bô đề 
đó mà hành sáu ba la mật nhân đên hành Nhứt 
thiệt chủng trí, đôi với các pháp, như thê nào gọi 


150 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


là đắc là thất, là tăng là giảm, là sanh là diệt, là 
cầu là tịnh? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ tát vì Bồ đề mà 
hành sáu ba la mật nhẫn đến hành Nhứt thiết 
chủng trí, đôi với các pháp không được không 
mất, không thêm không bớt, không sanh không 
diệt, không nhơ không sạch. Tại sao vậy? Vì đại 
Bồ tát hành Bát nhã ba la mật, chắng vì được mất, 
thêm bớt, sanh diệt, nhơ sạch mà phát xuất. 

- Bạch đức Thể Tôn! Nếu đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật chắng vì được mất, thêm bớt, sanh 
diệt, nhơ sạch mà phát xuất, thì đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật làm sao có thể lây được Đàn na 
ba la mật đến Bát nhã ba la mật? Làm sao hành 
nội Không đến vô pháp hữu pháp Không? Làm 
sao hành tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc 
định? Làm sao hành tứ niệm xứ đến bát Thánh 
đạo? Làm sao hành Không, Vô tướng, Vô tác giải 
thoát môn? Làm sao hành Phật thập lực, tứ vô sở 
úy, tứ vô ngại trí, mười tám pháp bất cộng, đại từ 
đại bi? Làm sao hành Bồ tát thập địa? Làm sao 
hơn bực Thanh văn, bực Bích chi Phật nhập trong 
Bồ tát vị? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát vì chăng lây hai pháp mà hành sáu ba la 


PHẨM BÒ-TÁT HẠNH - THỨ BẢY MƯƠI HAI I5I 


mật nhẫn đến vì chắng lấy hai pháp mà hành 
Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát vì chắng 
lây hai pháp mà hành sáu ba la mật, nhẫn đến vì 
chắng lây hai pháp mà hành Nhứt thiết chủng trí, 
thì Bồ tát từ lúc mới phát tâm đến tôi hậu tâm làm 
sao thêm lớn căn lành? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nếu lấy hai pháp mà hành 
thì căn lành chẳng thêm lớn được. Tại sao? Vì tật 
cả phàm phu đều nương hai pháp mà chắng thêm 
lớn được căn lành. Đại Bồ tát chắng lấy hai pháp 
mà hành nên từ sơ tâm đến hậu tâm, căn lành 
được thêm lớn. Vì thê nên tất cả thế gian, TTỜI, 
Người, A tu la đều không thể nhiếp phục, không 
thê hoại được căn lành của đại Bồ tát đề làm cho 
sa vào bực Thanh văn, bực Bích chi Phật và các 
pháp ác bất thiện... đều không thê chế ngự đại Bồ 
tát khiến chăng thể hành sáu ba la mật để thêm 
lớn căn lành. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phải như vậy mà 
hành Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Có phải đại Bồ tát vì căn 
lành mà hành Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Không phải vì căn lành, 
cũng chăng phải chẳng vì căn lành và cũng chăng 


152 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


phải vì chắng phải căn lành mà đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Nây Tu Bỏ Đè! 
Theo pháp đại Bồ tát, chưa cúng dường chư Phật, 
chưa đây đủ căn lành, chưa được chơn thiện trì 
thức, thì chăng có thể được Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
cúng dường chư Phật đây đủ căn lành được chơn 
thiện tri thức có thể được Nhứt thiết chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm cúng dường chư Phật, mười hai bộ kinh của 
chư Phật tuyên nói: Tu đa la nhẫn đến Luận nghị, 
đại Bồ tát đó nghe, thọ trì, tụng thuộc, suy gâm, 
thấu rõ. Vì thâu rõ nên được Đà la ni. Vì được Đà 
la mì nên phát khởi được Vô ngại trí. Vì phát khởi 
Vô ngại trí nên sanh về đâu, nhẫn đến khi được 
Nhứt thiết trí trọn chắng quên mất. Đại Bồ tát 
cũng ở chỗ chư Phật trồng căn lành. Do thiện căn 
đó hộ trì mà trọn chắng sa vào ác đạo các nạn. Do 
nhờ thiện căn đó mà được thâm tâm thanh tịnh. 
Vì được thâm tâm thanh tịnh nên có thể tịnh Phật 
quốc độ, thành tựu chúng sanh. Nhờ thiện căn đó 
gia hộ nên luôn chắng xa rời thiện tri thức, đó là 
chư Phật, chư đại Bồ tát và chư Thanh văn hay 
tán thản Phật Pháp Tăng. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phải cúng 


PHẨM BÒ-TÁT HẠNH - THỨ BẢY MƯƠI HAI 153 


dường chư Phật, trồng căn lành, gần gũi chơn 
thiện tr1 thức. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM CHỦNG THIỆN CĂN 
THỨ BẢY MƯƠI BA 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát chắng cúng 
dường chư Phật, chăng đây đủ căn lành, chăng 
được chơn thiện tri thức, sẽ được Nhứt thiết 
chủng trí chăng? 

Đức Phật phán dạy: 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát cúng dường chư 
Phật, trông căn lành được chơn thiện tri thức còn 
khó được Nhứt thiệt chủng trí, huông là không 


156 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


cúng dường Phật, chắng trồng căn lành, chăng 
được chơn thiện tri thức. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát cúng dường 
chư Phật, trồng căn lành được chơn thiện tri thức 
tại sao lại khó được Nhứt thiết chúng trí? 

- Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát đó xa rời sức 
phương tiện, chăng theo chư Phật nghe sức phương 
tiện, chỗ trông căn lành chăng đầy đủ, chắng 
thường theo sự chỉ dạy của chơn thiện tri thức. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là sức phương 
tiện mà đại Bồ tát hành theo đó để được Nhứt 
thiết chủng trí? 

- Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm hành Đàn na ba la mật, đúng theo tâm Nhứt 
thiết trí mà bố thí cho Phật, hoặc Bích chi Phật, 
hoặc Thanh văn, hoặc cho nhơn hay phi nhơn. 
Đại Bồ tát đó lúc ấy chăng sanh tưởng niệm bố 
thí, chăng sanh tưởng niệm người lãnh thọ. Tại 
sao? Vì quán tất cả pháp tự tướng Không: không 
sanh, không tướng nhứt định, không chỗ chuyên 
mà nhập vào thật tướng các pháp đó là tướng vô 
tác, vô khởi của tất cả pháp. Đại Bồ tát đó dùng 
sức phương tiện nây làm cho thiện căn thêm lớn. 
Vị thiện căn thêm lớn mà hành Đàn na ba la mật, 
tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, bố thí 


PHẨM CHỦNG THIỆN CĂN - THỨ BẢY MƯƠI BA 157 


chắng hưởng thọ quả bảo thế gian. Đại Bồ tát đó 
chỉ vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà hành 
Đàn na ba la mật. 

Lại nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm hành Thị la ba la mật, đúng theo tâm Nhứt 
thiết chủng trí mà trì giới, chăng sa vào trong dâm 
nộ si, cũng chăng sa vào trong sự triền phược của 
phiền não và những pháp phá đạo bất thiện như 
xan tham, phá giới, sân khuê, giải đãi, loạn ý, ngu 
s1, mạn, đại mạn, mạn mạn, ngã mạn, tăng thượng 
mạn, bất như mạn, tà mạn, hoặc có tâm Thanh 
văn, hoặc có tâm Bích chị Phật. Tại sao vậy? Vì 
đại Bồ tát đó quán tất cả pháp tự tướng Không: 
không sanh, không tướng nhứt định, không chỗ 
chuyên mà nhập vào thật tướng các pháp đó là 
tướng vô tác, vô khởi của các pháp. Vì đại Bồ tát 
đó thành tựu sức phương tiện nây nên căn lành 
thêm lớn, vì căn lành thêm lớn nên hành Thị la ba 
la mật tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh, trì 
ĐIỚI chẳng hưởng thọ quả báo thế gian chỉ vì 
muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà hành Thi la ba 
la mật. 

Lại nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm hành Săn đề ba la mật, đúng theo tâm Nhứt 
thiết trí, vì sức phương tiện thành tựu nên hành 
kiến để đạo và tư duy đạo, nhưng chắng lấy quả 


158 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán. Tại 
sao? Vì đại Bồ tát đó biết các pháp tự tướng 
Không: không sanh, không tướng nhứt định, 
không chỗ chuyên. Đại Bồ tát đó dầu hành các 
pháp trợ đạo mà hơn bực Thanh văn, bực Bích chi 
Phật. Đây gọi là đại Bồ tát Vô sanh pháp nhẫn. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm hành Tỳ lê gia ba la mật, nhập Sơ thiền đến 
Tứ thiên, nhập tứ vô lượng tâm, tứ Vô sắc định. 
Dầu xuất nhập các thiền mà chẳng thọ quả báo. 
Tại sao? Vì đại Bồ tát đó thành tựu sức phương 
tiện biết các thiên định tự tướng Không: không 
sanh, không tướng nhứt định, không chỗ chuyền, 
tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, tĩnh tân 
mà chăng hưởng thọ quả báo thế gian. Chỉ vì 
muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà hành Tĩnh tân 
ba la mật. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm hành Thiên na ba la mật, đúng tâm Nhứt thiết 
trí nhập bát bội xả, cửu thứ đệ định, cũng chẳng 
chứng quả Tu đà hoàn đến quả A la hán. Tại sao 
vậy? Vì đại Bồ tát đó biết các pháp tự tướng 
Không: không sanh, không tướng nhứt định, 
không chỗ chuyền. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm hành Bát nhã ba la mật, học Phật thập lực, 


PHẨM CHỦNG THIỆN CĂN - THỨ BẢY MƯƠI BA 159 


bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, mười tám pháp bất 
cộng, đại từ đại bi, nhẫn đến chưa được Nhứt 
thiết chủng trí, chưa tịnh Phật độ, chưa thành tựu 
chúng sanh, trong thời gian chặng giữa đó phải 
học như vậy. Tại sao? Vì đại Bồ tát đó biết các 
pháp tự tướng Không: không sanh, không tướng 
nhứt định, không chỗ chuyên. 


Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát phải hành Bát nhã 
ba la mật chăng hưởng thọ quả báo như vậy. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM BIẾN HỌC 
THỨ BẢY MƯƠI BÓN 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát đó thành tựu 
đại trí huệ hành pháp rât sâu đó mà cũng chăng 
hưởng thọ quả báo. 

Đức Phật phán dạy: 

Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát 
thành tựu đại trí huệ hành Bát nhã ba la mật sâu 
xa đó cũng chăng thọ lây quả báo. Tại sao vậy? 
Vì đại Bô tát đó ở trong các pháp tánh bât động. 


162 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


_~ Bạch đức Thế Tôn! Trong các pháp, tánh gì 
bât động? 

- Nây Tu Bồ Đêi Trong tánh vô sở hữu bất 
động. Trong tánh sác bât động. Trong tánh thọ, 
tưởng, hành, thức bât động. Trong tánh Đàn na ba 
la mật bât động. Trong tánh Thị la ba la mật đên 
tánh Bát nhã ba la mật bât động. Trong tánh tứ 
thiên, tánh tứ vô lượng tâm, tánh vô sắc định bât 
động. Trong tánh tứ niệm xứ đên tánh bát Thánh 
đạo phân bât động. Trong tánh tam tam muội, 
tánh đại từ đại bi bât động. Tại sao vậy? Vì các 
pháp tánh đó chánh là vô sở hữu. Vì pháp vô sở 
hữu chăng có thê được pháp sở hữu. 

- Bạch đức Thế Tôn! Pháp sở hữu có thể được 
pháp sở hữu chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Pháp sở hữu có thể được 
pháp vô sở hữu chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Pháp vô sở hữu có thê 
được pháp vô sở hữu chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu pháp vô sở hữu 
chăng có thê được pháp sở hữu, pháp sở hữu 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 163 


chắng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu 
chắng có thể được pháp vô sở hữu; pháp vô sở 
hữu chắng có thể được pháp vô sở hữu, phải 
chăng đức Thê Tôn chắng được đạo? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Có được, chẳng do bốn câu đó. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thể nào là có được? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Chăng phải sở hữu, chăng 
phải không sở hữu, không các hý luận, đó gọi là 
được đạo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những øì là đại Bồ tát 
hý luận? 

- Nây Tu Bồ Đêề! Nếu đại Bồ tát quan niệm 
sắc hoặc là thường, hoặc là vô thường, đó là hý 
luận. Quan niệm thọ tưởng hành thức là thường, 
hoặc vô thường, đó là hý luận. Quan niệm săắc là 
khổ hoặc lạc, đó là hý luận. Quan niệm thọ tưởng 
hành thức là khổ hoặc lạc, đó là hý luận. Quan 
niệm sắc là ngã, là vô ngã, đó là hý luận. Quan 
niệm thọ tưởng hành thức là ngã, là vô ngã, đó là 
hý luận. Quan niệm săắc là tịch diệt, hoặc chắng 
tịch diệt, đó là hý luận. Quan niệm thọ tưởng 
hành thức tịch diệt, hoặc chắng tịch diệt, đó là hý 
luận. Quan niệm Khổ Thánh để phải thấy, Tập 
Thánh để phải dứt, Diệt Thánh để phải chứng, 
Đạo Thánh để phải tu, đó là hý luận. Quan niệm 


164 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


phải tu Tứ thiền, Tứ vô lượng tâm, Tứ vô sắc 
định, đó là hý luận. Quan niệm phải tu Tứ niệm 
xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ 
lực, Thất giác chi, Bát Thánh đạo phân, đó là hý 
luận. Quan niệm phải tu Không giải thoát môn, 
Vô tướng giải thoát môn, Vô tác giải thoát môn, 
đó là hý luận. Quan niệm phải tu Bát bội xả, Cửu 
thứ đệ định, đó là hý luận. Quan niệm tôi phải 
hơn quả Tu đà hoàn, quả Tư đà hàm, quả A na 
hàm, quả A la hán, đạo Bích chi Phật, đó là hý 
luận. Tôi phải trọn vẹn Bồ tát thập địa, đó là hý 
luận. Tôi phải nhập Bỏ tát vị, đó là hý luận. Tôi 
phải tịnh Phật quốc độ, đó là hý luận. Tôi phải 
thành tựu chúng sanh, đó là hý luận. Tôi phải phát 
sanh Phật thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, 
mười tám pháp bất cộng, đó là hý luận. Tôi sẽ 
được Nhứt thiết chủng trí, đó là hý luận. Tôi sẽ 
dứt tập khí tất cả phiền não, đó là hý luận. 

Này Tu Bồ Để! Đại Bồ tát đó lúc hành Bát 
nhã ba la mật, vì sắc thọ tưởng hành thức nhãn 
đến Nhứt thiết chủng trí chăng hý luận được nên 
chắng hý luận. Tại sao vậy? Tánh chăng hý luận 
tánh, vô tánh chăng hý luận vô tánh. Rời ngoải 
tánh và vô tánh không còn pháp gì có thể được 
để gọi là kẻ hý luận, là pháp hý luận và chỗ hý 
luận. Thế nên, nây Tu Bồ Đề! Sắc nhẫn đến Nhứt 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 165 


thiết chủng trí không hý luận. Như vậy, nây Tu 
Bỏ Đề! Đại Bồ tát phải hành vô hý luận Bát nhã 
ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là săc chăng hý 
luận được, nhằn đến Nhứt thiết chủng trí chăng 
hý luận được? 

- Nây Tu Bồ Đề! Sắc tánh Không, nhẫn đến 
Nhứt thiết chủng trí tánh Không. Nêu pháp tánh 
Không tức là không hý luận. Vì thế nên sắc nhẫn 
đến Nhứt thiết chủng trí chắng hý luận được. Nây 
Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ tát hay hành vô hý luận 
Bát nhã ba la mật như vậy thì liền được nhập Bồ 
tát VỊ. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu các pháp không có 
tánh, Bồ tát hành đạo øì mà nhập Bồ tát vị? Dùng 
Thanh văn đạo, dùng Bích chi Phật đạo hay dùng 
Phật đạo? 

- Này Tu Bồ Đè! Chăng dùng Thanh văn đạo, 
chăng dùng Bích chi Phật đạo, chắng dùng Phật 
đạo mà được vào Bồ tát vị. Đại Bồ tát học khắp 
các đạo mà được vào Bồ tát vị. 

Này Tu Bồ Đề! Như bực Bát Nhơn địa trước 
học các đạo rồi sau mới vào chánh vị, chưa được 
quả mà trước sanh đạo của quả. Cũng vậy, Bồ tát 
trước học khắp các đạo rồi sau mới nhập Bồ tát 


166 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


vị, chưa được Nhứt thiết chủng trí mà trước sanh 
khởi Kim cang tam muội. Bấy giờ dùng một niệm 
tương ứng huệ được Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát học 
khắp các đạo nhập Bồ tát vị, vậy thì Bát Nhơn 
hướng Tu đà hoàn được Tu đà hoàn, hướng Tư 
đà hàm được Tư đà hàm, hướng A na hàm được 
A na hàm, hướng A la hán được A la hán, Bích 
chi Phật đạo, Phật đạo. Các đạo như vậy đều 
riêng khác. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát học khắp 
các đạo rồi sau nhập Bồ tát vị, Bồ tát nây nếu 
sanh bát đạo lễ ra phải làm Bát Nhơn, nếu sanh 
kiến đạo lẽ ra phải làm Tu đà hoàn, nêu sanh tư 
duy đạo lẽ ra phải làm Tư đà hàm, A na hàm, làm 
A la hán, nếu sanh Bích chi Phật đạo lẽ ra phải 
làm Bích chi Phật. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát mà làm Bát 
Nhơn trôi sau nhập Bồ tát vị thì không bao giờ có. 
Chẳng nhập Bồ tát vị mà được Nhứt thiết chủng 
trí cũng không bao giờ có. Nếu đại Bồ tát mà làm 
Tu đà hoàn nhẫn đến làm Bích chi Phật rồi sau 
nhập Bồ tát vị cũng không bao giờ có. Chắng 
nhập Bồ tát vị mà được Nhứt thiết chủng trí cũng 
không bao giờ có. 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 167 


Bạch đức Thế Tôn! Tôi phải nên biết thế nào về 
đại Bồ tát khắp học các đạo được nhập Bồ tát vị? 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bỏ Để! Nếu đại Bồ 
tát mà làm Bát Nhơn, được quả Tu đà hoàn nhẫn 
đến được quả A la hán, được quả Bích chi Phật 
đạo rồi sau nhập Bồ tát vị, không bao giờ có. 
Chẳng nhập Bồ tát vị mà được Nhứt thiết chủng 
trí cũng không bao g1ờ có. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát tâm 
hành sáu ba la mật, dùng trí quán tám địa. Những 
øì là tám? Đó là Càn Huệ địa, Tánh địa, Bát Nhơn 
địa, Kiến địa, Bạc địa, Ly Dục địa, Dĩ Biện địa và 
Bích chi Phật địa, dùng Đạo chủng trí nhập Bồ tát 
vị. Sau khi đã nhập Bồ tát vị, dùng Nhứt thiết 
chủng trí dứt tất cả tập khí phiên não. 

Nâầy Tu Bồ Đề! Hoặc là trí, hoặc là đoạn của 
bực Bát Nhơn, của bực Tu đà hoàn, nhẫn đến 
hoặc là trí hoặc là đoạn của A la hán, của Bích chi 
Phật đều là Vô sanh pháp nhẫn của Bồ tát đó. Bồ 
tát đó học đạo Thanh văn, đạo Bích chỉ Phật như 
vậy, dùng Đạo chủng trí nhập Bồ tát vị. Nhập Bồ 
tát vị rồi dùng Nhứt thiết chủng trí dứt tất cả tập 
khí phiên não được Phật đạo. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát học khắp 
các đạo đây đủ thì được Vô thượng Bỏ đề. Được 
Vô thượng Bồ đề rôi thì lợi ích tất cả chúng sanh. 


168 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Đạo của đức Thế Tôn 
tuyên nói: Thanh văn đạo, Bích chi Phật đạo và 
Phật đạo. Những øì là Đạo chủng trí của Bồ tát? 

- Nây Tu Bỏ Đè! Đại Bồ tát phải sanh khởi 
tất cả Đạo chủng tịnh trí. Những gì Đạo chủng 
tịnh trí? 

Như tướng mạo các pháp, những pháp có thể 
hiển thị được, Bồ tát phải chánh tri. Đã chánh tri 
rồi vì người khác mà diễn thuyết khai thị, làm cho 
chúng sanh được hiểu. Đại Bồ tát nầy phải hiểu 
tật cả âm thanh, ngữ ngôn. Dùng âm thanh đó mà 
thuyết pháp khắp cùng Đại thiên thế giới dường 
như tiếng vang. 

Vì thế nên, này Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát trước 
phải học đây đủ tất cả đạo. Đạo trí đây đủ rôi 
phân biệt biết thâm tâm của chúng sanh. Đó là 
chúng sanh Địa ngục đạo, Súc sanh đạo, Ngạ quỷ 
đạo; Địa ngục, Súc sanh, Ngạ quỷ nhơn; ĐỊa 
ngục, súc sanh, ngạ quỷ quả, Bồ tát phải biết, phải 
ngăn. Long thần, A tu ta, Bát bộ đạo nhơn và quả, 
Bồ tát phải biết, phải ngăn. Nhơn Thiên đạo, nhơn 
và quả, Bồ tát phải biết. Tứ niệm xứ đến bát 
Thánh đạo phần nhơn và quả, Bồ tát phải biết. 
Không, Vô tướng, Vô tác giải thoát môn, Phật 
thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, mười tắm 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 169 


pháp bất cộng, đại từ đại bi nhơn và quả, Bồ tát 
phải biết. Bồ tát dùng đạo nây làm cho chúng 
sanh nhập quả Tu đà hoàn đến quả A la hán, nhập 
đạo Bích chi Phật và đạo Vô thượng Bồ đề. 


Này Tu Bồ Để! Đó gọi là Tịnh đạo chủng trí 
của đại Bồ tát. Bồ tát học Đạo chủng trí nây rôi 
vào tướng thâm tâm của chúng sanh. Vào xong, 
tùy theo tâm của chúng sanh mà thuyết pháp đúng 
chỗ, lời nói chắng luỗng. Tại sao vậy? Vì đại Bồ 
tát đó khéo biết căn tướng của chúng sanh, khéo 
biết tâm và tâm sở của tất cả chúng sanh, sông 
chết đi về đâu. 

Này Tu Bồ Đề! Phải hành Bát nhã ba la mật 
như vậy. Tại sao? Vì tất cả pháp hành, tất cả 
pháp trợ đạo đều vào trong Bát nhã ba la mật, mà 
chư đại Bồ tát, chư Thanh văn, chư Bích chi Phật 
phải hành. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tứ niệm xứ đến Vô 
thượng Bồ đẻ, tất cả pháp đó đều chăng hiệp, 
chăng tan, không sắc, không hình, không đối, là 
nhứt tướng, đó là vô tướng, thì những pháp trợ 
đạo đó thế nào lại có thể lây được Vô thượng Bồ 
đề? Bạch đức Thế Tôn! Pháp nhứt tướng chắng 
hiệp, chăng tan, không sắc, không hình, không 
đối, đó là pháp vô tướng, không chỗ lẫy, không 


170 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


chỗ bỏ, như hư không, không lây, không bỏ. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Đúng như vậy. Các pháp tự 
tướng Không, không chỗ lấy, không chỗ bỏ. Nây 
Tu Bồ Đê! Có những chúng sanh chắng biết các 
pháp tự tướng Không. Vì những chúng sanh đó 
mà hiến thị pháp trợ đạo làm cho họ đến Vô 
thượng Bồ đề. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Bao nhiêu những pháp: sắc 
thọ tưởng hành thức, lục độ, mười tám Không, 
bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định Vô sắc, 
bốn niệm xứ đến tám Thánh đạo phân, ba môn 
giải thoát, tám bội xả, chín định thứ đệ, Phật thập 
lực, bốn vô úy, bốn trí vô ngại, mười tám pháp 
bất cộng, đại từ đại bi, Nhứt thiết chủng trí, trong 
những Thánh pháp nây đều không hiệp, không 
tan, không hình, không sắc, không đôi là nhứt 
tướng, đó là vô tướng. Vì dùng pháp thế tục tuyên 
nói cho chúng sanh được hiểu, chớ chăng phải 
dùng đệ Nhứt nghĩa. Nây Tu Bồ Đê! Ở trong tật 
cả pháp nây, đại Bồ tát phải dùng trí thấy biết mà 
học. Học xong, phân biệt các pháp nên dùng hay 
chắng nên dùng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những pháp gì Bồ tát 
phân biệt rồi nên dùng hay chắng nên dùng? 

- Nây Tu Bồ Đẻ! Pháp Thanh văn, pháp Bích 
chi Phật, Bô tát phân biệt biết nhưng chăng nên 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 171 


dùng. Nhứt thiết chủng trí, Bồ tát phân biệt biết 
và nên dùng. Như vậy, nầy Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát 
ở trong những Thánh pháp đó, phải học Bát nhã 
ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Do cớ gì mà gọi Thánh 
pháp và những øì là Thánh pháp? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Chư Thanh văn, chư Bích 
chi Phật, chư đại Bồ tát và chư Phật nơi tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác kiến chẳng hiệp, chăng tan; 
nơi sân khuế, dục nhiễm chắng hiệp, chăng tan; 
nơi sắc nhiễm, vô sắc nhiễm, điệu cử, tán loạn, vô 
minh chăng hiệp, chẳng tan; nơi Sơ thiền đên Tứ 
thiên chăng hiệp, chẳng tan; nơi từ bi, hỷ xả đến 
Phi phi tưởng xứ, chăng hiệp chẳng tan; nơi tứ 
niệm xứ đến bát Thánh đạo phân chắng hiệp, 
chắng tan; nơi nội Không đến đại bi, hữu vi tánh, 
vô vi tánh chắng hiệp, chăng tan. Tại sao vậy? Vì 
tật cả pháp đó đêu không sắc, không hình, không 
đối nhứt tướng, đó là vô tướng. 

Pháp vô sắc với pháp vô sắc không hiệp, 
không tan. Pháp vô hình với pháp vô hình chắng 
hiệp, chắng tan. Pháp vô đôi với pháp vô đối 
chắng hiệp, chắng tan. Pháp nhứt tướng với pháp 
nhứt tướng chăng hiệp, chăng tan. Pháp vô tướng 
với pháp vô tướng chăng hiệp, chăng tan. Nây Tu 
Bỏ Đề! Bát nhã ba la mật vô sắc, vô hình, vô đối 


172 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


nhứt tướng đó là vô tướng, nây chư đại Bồ tát 
phải học; học xong, chăng được các pháp tướng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát chắng học 
tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức chăng? 
Chẳng học tướng nhãn đến tướng ý, chăng học 
tướng sắc đến tướng pháp, chắng học tướng địa 
chủng đến tướng thức chủng ư? Chăng học tướng 
Đàn na ba la mật đến tướng Bát nhã ba la mật ư? 
Chắng học tướng nội Không đến tướng vô pháp 
hữu pháp Không ư? Chăng học tướng tứ thiên, 
tướng tứ vô lượng tâm, tướng tứ vô sắc định ư? 
Chăng học tướng tứ niệm xứ đến tướng bát thánh 
đạo phần ư? Chẳng học tướng Không, tướng vô 
tướng, tướng vô tác ư? Chăng học tướng bát bội 
xả, tướng cửu thứ đệ định ư? Chắng học tướng 
thập lực đến tướng đại từ đại bị ư? Chẳng học 
tướng tứ đề, tướng thuận nghịch mười hai nhơn 
duyên ư? Chắng học tướng hữu vi tánh, vô vi 
tánh ư? 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu chăng học các pháp 
tướng thì đại Bồ tát làm sao lại học các pháp 
tướng để vượt hơn bực Thanh văn, bực Bích chỉ 
Phật? Nếu chắng vượt hơn bực Thanh văn, bực 
Bích chi Phật thì làm sao nhập Bồ tát vị? Nếu 
chăng nhập Bồ tát vị thì làm sao sẽ được Nhứt 
thiết chủng trí? Nếu chăng được Nhứt thiết chủng 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 173 


trí làm sao sẽ chuyên pháp luân? Nếu chăng 
chuyển pháp luân thì làm sao dùng ba thừa độ 
chúng sanh thoát sanh tử? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Nếu các pháp thật có tướng 
Bỏ Tát nên học tướng đó. Nây Tu Bồ Đê! Bởi tất 
cả pháp thật không tướng, không sắc, không hình, 
không đối là nhứt tướng, đó là vô tướng. Vì thế 
nên đại Bồ tát chăng học tướng, chăng học vô 
tướng. Tại sao? Vì có Phật hay không Phật, các 
pháp vẫn nhứt tướng, vẫn tánh thường trụ. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp chắng phải 
có tướng, chắng phải không tướng, thì đại Bô tát 
làm sao tu Bát nhã ba la mật? Nêu chắng tu Bát 
nhã ba la mật thì chăng vượt hơn bực Thanh văn, 
bực Bích chi Phật. Nếu chắng vượt hơn bực 
Thanh văn, bực Bích chi Phật thì chắng nhập Bồ 
tát VỊ. Nếu chắng nhập Bồ tát vị thì chẳng được 
Vô sanh pháp nhẫn. Nếu chăng được Vô sanh 
pháp nhẫn thì không thế được các thứ thần thông 
của Bồ tát. Nêu chắng được Bỏ tát thần thông thì 
không thể tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng 
sanh. Nếu chắng tịnh Phật quốc độ, thành tựu 
chúng sanh thì không thể được Nhứt thiết chủng 
trí. Nếu chăng được Nhứt thiết chủng trí thì 
không thể chuyển pháp luân. Nếu chẳng chuyển 
pháp luân thì không thê làm cho chúng sanh được 


174 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


các quả: Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la 
hán, đạo Bích chi Phật và Vô thượng Bồ đề. Cũng 
chắng thể làm cho chúng sanh được phước bồ thí, 
trì giới, phước tu thiên định. 

- Này Tu Bồ Đẻê! Đúng như vậy. Các pháp vô 
tướng: chăng phải nhứt tướng, dị tướng. Nếu tu 
vô tướng là tu Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo tu vô tướng là 
tu Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đề! Tu các pháp hư hoại là tu 
Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là tu các pháp 
hư hoại, là tu Bát nhã ba la mật? 

- Nâầy Tu Bỏ Đề! Tu sắc hoại, thọ tưởng hành 
thức hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu nhãn nhĩ tỷ 
thiệt thân ý hoại, tu sắc thanh hương vị xúc pháp 
hoại, tu bất định quán hoại là tu Bát nhã ba la 
mật. Tu Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiên 
hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu từ, bị, hỷ, xả hoại 
là tu Bát nhã ba la mật. Tu Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu 
niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, 
niệm xả, niệm Thiên, niệm A na bát na hoại là tu 
Bát nhã ba la mật. 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 175 


Tu tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, 
tướng Không, tướng tập, tướng nhơn, tướng sanh, 
tướng duyên, tướng bế, tướng diệt, tướng diệu, 
tướng xuất, tướng đạo, tướng chánh, tướng tích, 
tướng ly đều hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu thập 
nhị nhơn duyên hoại, tu tướng ngã, nhơn, chúng 
sanh, thọ giả, nhẫn đến tướng tri giả, kiến giả hoại 
là tu Bát nhã ba la mật. Tu tướng Thường Lạc 
Ngã tịnh hoại là tu Bát nhã ba la mật. 

Tu tứ niệm xứ nhẫn đến tu bát thánh đạo phần 
hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu Không tam muội, 
Vô tướng tam muội, Vô tác tam muội hoại là tu 
Bát nhã ba la mật. Tu Hữu giác hữu quán tam 
muội, Vô giác hữu quán tam muội, Vô giác vô 
quán tam muội hoại là tu Bát nhã ba la mật. 

Tu Khô Thánh để, Tập Thánh đề, Diệt Thánh 
đề, Đạo Thánh để hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu 
Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí hoại là tu Bát nhã 
ba la mật. Tu Tận trí, Vô sanh trí hoại là tu Bát 
nhã ba la mật. Tu Pháp trí, Tỷ trí, Thê trí, Tha tâm 
trí hoại là tu Bát nhã ba la mật. 


Tu sáu ba la mật hoại là tu Bát nhã ba la mật. 
Tu nội Không hoại nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
Không hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu Phật thập 
lực nhẫn đến bất cộng pháp hoại là tu Bát nhã ba 


176 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


la mật. Tu quả Tu đà hoàn nhẫn đến quả A la hán, 
đạo Bích chi Phật hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu 
Nhứt thiết trí hoại là tu Bát nhã ba la mật. Tu dứt 
hăn tập khí tật cả phiền não hoại là tu Bát nhã ba 
la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nảo gọi là tu sắc 
hoại nhẫn đến tu dứt hăn tập khí tất cả phiền não 
hoại là tu Bát nhã ba la mật? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát chăng quan niệm có sắc pháp, có thọ 
tưởng hành thức pháp... nhẫn đến chăng quan 
niệm có dứt hắn tập khí tất cả phiền não pháp, đó 
là tu Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì người 
quan niệm có pháp là chăng tu Bát nhã ba la mật. 
Người quan niệm có pháp là chăng tu Đàn na ba 
la mật đến chắng tu Bát nhã ba la mật. 

Này Tu Bồ Đê! Vì người đó chấp trước nơi 
pháp, chăng hành Đàn na ba la mật đến Bát nhã 
ba la mật. Người chấp trước như vậy, không có 
giải thoát, không có đạo, không có Niết bản. 

Tu bát bội xả, cửu thứ đệ định hoại là tu Bát 
nhã ba la mật. 

Người có quan niệm có pháp, chăng tu tứ 
niệm xứ đến bát Thánh đạo phân, chăng tu Không 


PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN 177 


tam muội đến Nhứt thiết chủng trí. Vì người đó 
chấp trước pháp vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là có pháp? 
Những øì là không pháp? 

- Nây Tu Bồ Đề! Hai là có pháp, không Hai là 
không pháp. 

- Bạch đức Thê Tôn! Những gì là Hai? 

- Này Tu Bồ Đề! Sắc tướng đến thức tướng là 
Hai. Nhãn tướng đến ý tướng là Hai. Sắc tướng 
đến pháp tướng là Hai. Đàn na ba la mật tướng 
đến Phật tướng là Hai. Vô thượng Bồ đề tướng 
đến tướng vô vi tánh là Hai. Nây Tu Bồ Đề! Tất 
cả tướng là Hai cả. Tất cả Hai đều là có pháp. 
Vừa có pháp liên có sanh tử. Vừa có sanh tử liên 
chắng rời được những sanh, già, bịnh, chết, lo 
buôn khô não. 

Này Tu Bỏ Đề! Vì thế nên phải biết tướng 
Hai, có pháp thì không có Đàn na ba la mật đến 
Bát nhã ba la mật; không có đạo, không có quả, 
nhẫn đến không có thuận nhẫn; huỗng là thấy sắc 
tướng nhẫn đên thấy Nhứt thiết chủng trí tướng. 
Nếu không tu tập đạo hạnh làm sao được quả Tu 
đà hoàn đến quả A la hán, đạo Bích chi Phật, Vô 
thượng Bỏ đề và dứt hăn tập khí tất cả phiền não! 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH 
THỨ BẢY MƯƠI LĂM 


” Lúc ây ngài Tu Bô Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu có pháp tướng hãy 
còn chẳng được thuận nhẫn huông là đắc đạo. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu không pháp tướng thì sẽ 
được thuận nhẫn chăng? Thì sẽ được các bực 
nây chăng? Hoặc Càn Huệ địa, hoặc Tánh địa, 
hoặc Bát Nhơn địa, hoặc Kiến địa, hoặc Bạc địa, 
hoặc Ly Dục địa, hoặc Dĩ Biện địa, hoặc Bích 
chỉ Phật địa, hoặc Bồ Tát địa, hoặc Phật địa, 


* Hán bộ quyền thứ 25. 


180 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hoặc tu đạo, do tu đạo mây sẽ dứt được phiên não 
chăng? Vì những phiền não ấy nên chăng vượt 
qua được bực Thanh văn, bực Bích chi Phật đề 
nhập Bồ tát vị. Nếu chắng nhập bực Bồ tát vị thì 
chắng được Nhứt thiết chủng trí. Nếu chăng 
được Nhứt thiết chủng trí thì chăng dứt được tất 
cả tập khí phiên não. 

Bạch Thê Tôn! Nếu không có pháp tướng thì 
những đạo pháp ây chắng phát sanh. Nếu chăng 
phát sanh những đạo pháp ây thì chăng thể được 
Nhứt thiết chủng trí. 

Đức Phật bảo ngài Tu Bộ Đề: 

Đúng như vậy. Nếu người không có pháp thì 
có thuận nhẫn cho đến dứt tất cả tập khí phiền não. 

- Bạch đức Thế Tôn! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát có pháp tướng chăng? Đó là tướng 
sắc đến tướng thức, tướng nhãn đến tướng ý, 
tướng sắc đến tướng pháp, tướng nhãn giới đến 
tướng ý thức giới, tướng tứ niệm xứ đến tướng 
Nhứt thiết chủng trí. Tướng sắc, tướng sắc đoạn 
đến tướng thức, tướng thức đoạn; tướng thập nhị 
xứ, tướng thập nhị xứ đoạn; tướng thập bát giới, 
tướng thập bát giới đoạn; tướng thập nhị nhơn 
duyên, tướng thập nhị nhơn duyên đoạn; tướng 
tham dục, tướng tham dục đoạn; tướng sân tướng 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 181 


sân đoạn; tướng s1 tướng s1 đoạn; tướng tứ đề 
tướng tứ đế đoạn; nhẫn đến tướng Nhứt thiết 
chủng trí, tướng đoạn tất cả tập khí phiền não. 

- Không! Nây Tu Bồ Đè, lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát không có tướng pháp và tướng 
phi pháp, chánh đây là thuận nhẫn. Nếu không có 
tướng pháp và tướng phi pháp thì là tu đạo, là đạo 
quả. Nây Tu Bồ Đê! Nơi đại Bồ tát, có pháp là Bồ 
tát đạo, không pháp là Bồ tát quả. Vì như vậy nên 
phải biết tất cả pháp đều không có tánh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp không 
có tánh, thì làm sao đức Phật do vì biết tất cả 
pháp không tánh mà được thành Phật có sức tự tại 
nơi tất cả pháp? 

- Nâầy Tu Bỏ Để! Đúng như vậy. Tất cả pháp 
không có tánh. Ngày trước, lúc Ta hành đạo Bồ 
tát, Ta tu sáu ba la mật, lìa các ái dục, lìa các pháp 
ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục ái sanh hý lạc 
nhập Sơ thiên... nhẫn đến nhập Tứ thiên. Nơi các 
thiền ấy cùng những chi thiên, Ta chẳng năm lây 
tướng của nó, Ta chăng nghĩ là có các thiên ây, Ta 
chắng hưởng thọ thiền vị cũng chăng thây được 
thiền, Ta hành bốn thiền mà vẫn thanh tịnh không 
nhiễm trước. Nơi các thiền ấy Ta chắng nhận lấy 
quả báo. Y trụ nơi bốn thiên, Ta phát khởi năm 


182 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thần thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, 
Túc mạng thông, Tha tâm thông và Thần túc 
thông. Nơi các thân thông ây Ta chăng nắm lây 
tướng, chăng nghĩ là có thân thông ấy, chắng 
hưởng thọ thần thông vị, chăng thây được thân 
thông, nơi năm thân thông ây Ta chăng phân biệt. 

Nây Tu Bồ Đề! Khi ấy ta dùng một niệm 
tương ứng huệ được Vô thượng Chánh giác, đó là 
Khô Tthánh đế, Tập Thánh đế, Diệt Thánh đề, 
Đạo Thánh đề; thành tựu mười trí lực, bốn vô úy, 
bốn trí vô ngại, mười tám pháp bất cộng, đại từ 
đại bi, được thành bực Phật, biết rõ ba tụ chúng 
sanh: chánh định tụ, tà định tụ và bất định tụ. 

- Bạch đức Thế Tôn! Ở trong các pháp không 
có tánh, làm sao đức Thế Tôn phát khởi bốn 
thiền, năm thân thông? Chúng sanh cũng không 
có, sao lại phân biệt làm ba tụ? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Nếu các pháp dục, ác bất 
thiện có tánh tự, tánh tha thì lúc làm hạnh Bồ tát 
trước kia, Ta không thê quán các pháp dục, ác bất 
thiện là không có tánh để nhập Sơ thiên. Bởi các 
pháp dục, ác bất thiện không có tánh tự tánh tha, 
đều là không có tánh, nên lúc làm hạnh Bồ tát 
trước kia, Ta rời lìa các pháp dục, ác bất thiện 
nhập Sơ thiền nhẫn đến nhập Tứ thiên. 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 183 


Này Tu Bồ Đề! Nếu các thần thông có tánh tự 
tánh tha thì Ta không thể biết được các thân thông 
là không có tánh để chứng Vô thượng Bỏ đề. Bởi 
các thần thông không có tánh tự tánh tha đều là 
không có tánh. Vì thê nên chư Phật ở nơi các thân 
thông biết là không có tánh mà được Vô thượng 
Bồ đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát biết các 
pháp không có tánh, nhơn tứ thiền và ngũ thần 
thông mà được Vô thượng Bỏ đề, thì hàng tân học 
Bồ tát ở trong các pháp không có tánh, sao lại thứ 
đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo; rôi do thứ đệ 
hành, thứ đệ học và thứ đệ đạo mà được Vô 
thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bồ Để! Bỏ tát lúc ban sơ hoặc từ 
chư Phật mà được nghe, hoặc từ nơi sự cúng 
dường nhiều chư Phật, chư Bồ tát mà được nghe, 
hoặc từ chư A la hán, chư A na hàm, chư Tư đà 
hàm, chư Tu đà hoàn mà được nghe răng: Vì 
được vô sở hữu nên là Phật, vì được vô sở hữu 
nên là A la hán, là A na hàm, là Tư đà hàm, là Tu 
đà hoàn. Răng: Tất cả Hiền Thánh đều vì được vô 
sở hữu mà có danh hiệu. Tất cả pháp hữu vi tạo 
tác đều không có tánh, nhẫn đến không có mảy 
may như chừng lông tơ. 


184 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bỏ tát đó được nghe như vậy rồi nghĩ răng: 
“Nếu tất cả pháp đều không có tánh, vì được tánh 
vô sở hữu nên là Phật; vì được vô sở hữu tánh nên 
là A la hán, là A na hàm, là Tư đà hàm, là Tu đà 
hoàn. Tôi sẽ được Vô thượng Bồ đề nếu tôi chắng 
được tất cả pháp thường, không có tánh. Tại sao 
tôi không phát tâm được Vô thượng Bồ đề! Tôi 
được Vô thượng Bồ đề rồi, tất cả chúng sanh đi 
trong hữu tướng, tôi sẽ làm cho họ an trụ trong vô 
sở hữu” 

NÀy Tu Bồ Đè! Sau khi suy nghĩ như vậy tôi, 
Bỏ tát phát tâm Vô thượng Bỏ đề, để độ tất cả 
chúng sanh, chỗ làm thứ đệ hành, thứ đệ học và 
thứ đệ đạo của Bồ tát đó đúng như chỗ làm của 
quá khứ chư Bồ tát được Vô thượng Bỏ đề. Hàng 
tân học Bồ tát đó nên học sáu môn ba la mật: Bỗ 
thí ba la mật, Trì giới ba la mật, Nhẫn nhục ba la 
mật, Tinh tân ba la mật, Thiền định ba la mật và 
Bát nhã ba la mật. Bồ tát đó lúc hành Bồ thí ba la 
mật: tự bố thí cũng dạy người bồ thí, khen công 
đức bồ thí và vui mừng ca ngợi người làm việc bô 
thí. Do nhơn duyên bồ thí ấy mà Bồ tát được giàu 
có lớn. Bồ tát nây rời xa lòng bỏn sẽn, đem đồ 
uống ăn, y phục, đồ nằm phòng nhà, đèn đuốc, 
hương hoa, chuỗi ngọc, những vật dụng sanh 
sông đều cung cấp cho tất cả chúng sanh. 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 185 


Bỏ tát này hành bô thí, trì giới như vậy nên 
sanh trong Nhơn, Thiên được bực tôn quý lớn. Do 
bố thí, trì giới như vậy nên được những thiền 
định. Do bô thí, trì giới, thiền định như vậy nên 
được những trí huệ, những giải thoát, những giải 
thoát tri kiên, vượt hơn bực Thanh văn, Bích chỉ 
Phật mà vào bực Bồ tát. Được vào bực Bồ tát rỗi 
được tịnh Phật quốc độ. Được tịnh Phật quốc độ 
rôi được thành tựu chúng sanh. Được thành tựu 
chúng sanh rôi được Nhứt thiết chủng trí. Được 
Nhứt thiết chủng trí rồi chuyển pháp luân, đem 
pháp Tam thừa độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. 

Này Tu Bồ Đê! Bồ tát đem sự bồ thí ây mà thứ 
đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo đều là bất khả đắc 
cả. Tại sao? Vì tất cả pháp không có tự tánh vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Bỏ tát từ lúc ban sơ phát 
tâm đến nay, tự trì giới, cũng dạy người trì giới, 
khen công đức trì giới, vui mừng ca ngợi người trì 
giới. Do nhơn duyên trì giới nên sanh trong trời, 
người được rất tôn quý. Thây người nghèo củng 
ban cho của cải, thấy người chắng trì giới dạy họ 
trì giới, thấy người loạn tâm dạy họ thiền định, 
thây người si mê dạy họ trí huệ, thây người không 
giải thoát dạy họ giải thoát, thấy người không giải 
thoát tri kiến dạy họ giải thoát tri kiến. Do sự trì 
giới, thiền định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri 


186 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


kiến nên vượt hơn bực Thanh văn, Bích chi Phật 
mà vào bực Bồ tát. Vào bực Bồ tát rỗi được tịnh 
Phật quốc độ. Được tịnh Phật quốc độ rôi thành 
tựu chúng sanh. Thành tựu chúng sanh rôi được 
Nhứt thiết chủng trí. Được Nhứt thiết chủng trí 
rồi chuyên pháp luân, đem pháp ba thừa độ chúng 
sanh thoát khỏi sanh tử. 

Này Tu Bỏ Đề! Dùng trì giới ấy, Bồ tát thứ đệ 
hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo như vậy. Sự đó đều 
bất khả đắc. Tại sao? Vì tất cả pháp không có tự 
tánh vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đề! Bồ tát từ lúc ban sơ phát 
tâm đến nay, tự hành nhẫn nhục, cũng dạy người 
nhẫn nhục, khen công đức nhẫn nhục, vui mừng 
ca ngợi người nhẫn nhục. Lúc hành Nhẫn nhục ba 
la mật như vậy, Bồ tát bố thí cho chúng sanh 
được đây đủ, dạy họ trì giới, dạy họ thiền định, 
dạy họ trí huệ, dạy họ giải thoát, dạy họ giải thoát 
tri kiến. Do nhơn duyên bồ thí, trì giới, thiền định, 
trí huệ như vậy nên vượt hơn bực Thanh văn, 
Bích chi Phật mà vào bực Bồ tát. Được vào bực 
Bỏ tát rồi được tịnh Phật quốc độ. Được tịnh Phật 
quốc độ rồi thành tựu chúng sanh. Thành tựu 
chúng sanh rôi được Nhứt thiết chủng trí. Được 
Nhứt thiết chủng trí rồi chuyển pháp luân, đem 
pháp ba thừa độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 187 


Này Tu Bỏ Đẻ! Dùng Nhẫn nhục ba la mật, 
Bồ tát thứ đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo như 
vậy. Sự đó đều bất khả đắc. Tại sao? Vì tất cả 
pháp không có tự tánh vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Bồ tát từ lúc ban sơ phát 
tâm đến nay, tự hành Tỉnh tấn ba la mật, cũng dạy 
người tinh tấn, khen công đức tinh tấn, vui mừng 
ca ngợi người tinh tấn. Lúc hành Tinh tấn ba la 
mật như vậy, Bồ tát bố thí cho chúng sanh được 
đây đủ, dạy họ trì giới, thiền định, trí huệ giải 
thoát, giải thoát tri kiến. Do nhơn duyên đó nên 
vượt hơn bực Thanh văn, Bích chi Phật mà vào 
bực Bồ tát. Vào bực Bồ tát rồi được tịnh Phật 
quốc độ. Tịnh Phật quốc độ rôi thành tựu chúng 
sanh. Thành tựu chúng sanh rôi được Nhứt thiết 
chủng trí. Được Nhứt thiết chủng trí rồi chuyền 
pháp luân, đem pháp ba thừa giáo hóa chúng sanh 
thoát khỏi sanh tử. 

Này Tu Bồ Đề! Dùng Tỉnh tân ba la mật, Bồ 
tát thứ đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo như vậy. 
Sự đó đều bất khả đắc. Tại sao? Vì tất cả pháp 
không có tự tánh vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Bỏ tát từ lúc ban sơ phát 
tâm, tự nhập thiền, tự nhập vô lượng tâm, nhập 
Vô sắc định, cũng dạy người nhập thiền định, 


188 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


khen công đức nhập thiên định, vui mừng ca ngợi 
người nhập thiền định. Trụ những thiền định, Bồ 
tát bố thí cho chúng sanh được đây đủ, dạy họ trì 
giới, thiền định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến. Do nhơn duyên đó nên vượt hơn bực Thanh 
văn, Bích chi Phật mà vào bực Bồ tát. Vào bực 
Bồ tát rồi được tịnh Phật quốc độ. Tịnh Phật quốc 
độ rôi thành tựu chúng sanh. Thành tựu chúng 
sanh rôi được Nhứt thiết chủng trí. Được Nhứt 
thiết chủng trí rồi chuyên pháp luân, đem pháp ba 
thừa độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. 

Này Tu Bỏ Đề! Dùng thiên định ba la mật, Bồ 
tát thứ đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo như vậy. 
Sự đó đều bất khả đắc. Tại sao? Vì tất cả pháp 
không có tự tánh vậy. 

Lại nầy Tu Bồ Đề! Bỏ tát từ lúc ban sơ phát 
tâm đến nay, tự hành Bát nhã ba la mật, bô thí 
cho chúng sanh được đây đủ, dạy họ trì g1ới, thiền 
định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Lúc 
hành Bát nhã ba la mật như vậy, Bồ tát tự hành 
sáu ba la mật, cũng dạy người hành sáu ba la mật, 
khen công đức người hành sáu ba la mật, vui 
mừng ca ngợi người hành sáu ba la mật. Bồ tát do 
nhơn duyên Bồ thí ba la mật, Trì giới ba la mật, 
Nhẫn nhục ba la mật, Tinh tân ba la mật, Thiên 
định ba la mật, Bát nhã ba la mật như vậy và sức 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 189 


phương tiện nên vượt hơn bực Thanh văn, Bích 
chi Phật mà vào bực Bồ tát. Vào bực Bồ tát rồi 
được tịnh Phật quốc độ. Tịnh Phật quốc độ tôi 
thành tựu chúng sanh. Thành tựu chúng sanh rồi 
được Nhứt thiết chủng trí. Được Nhút thiết chủng 
trí rồi chuyển pháp luân, đem pháp ba thừa độ 
chúng sanh thoát khỏi sanh tử. 

Này Tu Bồ Đề! Dùng sáu ba la mật, Bồ tát thứ 
đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo như vậy. Sự đó 
đều bất khả đắc. Tại sao? Vì tất cả pháp đều 
không có tự tánh vậy. Đây gọi là Bồ tát ban sơ 
phát tâm thứ đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo. 

Lại nầy Tu Bồ Đê! Bỏ tát từ lúc ban sơ phát 
tâm đến nay, do tâm tương ứng Nhứt thiết chủng 
trí, tin hiểu các pháp không có tánh mả tu sáu 
niệm. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm Giới, niệm Xả và niệm Thiên. 

Thể nào là Bồ tát tu niệm Phật? 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát niệm Phật chăng lây 
sắc để niệm, chắng lây thọ tưởng hành thức để 
niệm. Tại sao? Vì sắc không tự tánh, thọ tưởng 
hành thức không tự tánh. Nếu pháp không có tự 
tánh, đó là vô sở hữu. Tại sao? Vì không nhớ đó 
là niệm Phật. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Bồ tát niệm Phật chăng lây 


190 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ba mươi hai tướng đê niệm, cũng chắng lây thân 
kim sắc, chăng lây vàng trượng quang, chắng lấy 
tám mươi tùy hình hảo để niệm. Tại sao? Vì thân 
Phật đó không có tự tánh. Nếu pháp không có 
tánh, đó là vô sở hữu. Tại sao? Vì không nhớ, đó 
là niệm Phật. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Chăng nên lây những giới 
để niệm Phật. Chăng nên lấy những định, những 
huệ, những giải thoát, những giải thoát tri kiến để 
niệm Phật. Tại sao? Vì những giới ấy không có tự 
tánh. Nêu pháp không có tự tánh, đó là vô sở hữu. 
Tại sao? Vì không nhớ đó là niệm Phật. 

Lại này Tu Bộ Để! Chăng nên lấy mười trí lực, 
bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, mười tám pháp bất 
cộng, đại từ đại bị để niệm Phật. Tại sao? Vì 
không tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh, đó là 
vô sở hữu. Tại sao? Vì không nhớ đó là niệm Phật. 

Lại này Tu Bồ Đề! Chăng nên lấy mười hai 
nhơn duyên để niệm Phật. Tại sao? Vì pháp nhơn 
duyên không có tự tánh. Nếu pháp không có tự 
tánh, đó là vô sở hữu. Tại sao? Vì không nhớ đó 
là niệm Phật. 

Này Tu Bỏ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
Bỏ tát phải nên niệm Phật như vậy. Đây là Bồ tát 
ban sơ phát tâm thứ đệ hành, thứ đệ học, thứ đệ 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 191 


đạo. Bồ tát đó an trụ trong thứ đệ hành, thứ đệ 
học, thứ đệ đạo hay đầy đủ tứ niệm xứ, tứ chánh 
cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
phân, bát Thánh đạo phân; tu hành Không, Vô 
tướng, Vô tác tam muội nhẫn đến Nhứt thiết 
chủng trí vì các pháp không có tánh vậy. Bồ tát 
đó biết các pháp không có tánh, trong ấy không 
tánh có, không tánh không. 

Thế nảo là Bồ tát tu niệm Pháp? 

Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
Bồ tát chăng niệm pháp thiện, chăng niệm pháp 
bắt thiện; chăng niệm pháp ký, chăng niệm pháp 
vô ký; chẳng niệm pháp thê gian, chăng niệm 
pháp xuất thê gian; chắng niệm pháp tịnh, chắng 
niệm pháp bất tịnh; chắng niệm pháp Thánh, 
chắng niệm pháp phàm; chắng niệm pháp hữu 
lậu. chắng niệm pháp vô lậu; chắng niệm pháp 
thuộc Dục giới, thuộc Sắc giới, thuộc Vô sắc ĐIỚI; 
chắng niệm pháp hữu vi, pháp vô vi. Tại sao? Vì 
các pháp ây không có tự tánh. Nếu pháp không có 
tự tánh, đó là vô sở hữu. Tại sao? Vì không nhớ, 
đó là niệm pháp. Vì học trong pháp không có tánh 
nên sẽ được đây đủ tứ niệm xứ nhẫn đến sẽ được 
Nhứt thiết chủng trí. Lúc Bồ tát nầy được Vô 
thượng Chánh giác, được các pháp không có tánh. 
Trong không có tánh ấy: chắng phải tướng có, 


192 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


chắng phải tướng không. Bồ tát phải nên tu niệm 
Pháp như vậy. Ở trong pháp ây, nhẫn đến không 
có chút niệm huông là niệm Pháp. 

Thế nào là Bồ tát tu niệm Tăng? Nây Tu Bồ 
Để! Bồ tát niệm Tăng vì pháp vô vi nên phân biệt 
có chúng đệ tử Phật. Trong đó nhẫn đến không có 
chút niệm huông là niệm Tăng. Bồ tát phải nên 
niệm Tăng như vậy. 

Thế nào là Bồ tát tu niệm Giới? Nây Tu Bồ 
Đê! Bồ tát từ ban sơ phát tâm đến nay phải niệm 
Thánh giới: giới không khuyết, giới không hở, 
giới không tì, giới không đục, giới không vướng, 
giới tự tại, ø1Iới của bực trí khen, giới cụ túc, g1ới 
theo chánh định. Phải niệm giới đó không có tự 
tánh, nhẫn đến không có chút niệm huống là 
niệm GIỚI. 

Thế nào là Bồ tát tu nệm Xả? Này Tu Bồ Đề! 
Bồ tát từ ban sơ phát tâm đến nay phải nên niệm 
Xả: hoặc niệm tự xả, hoặc niệm tha xả, hoặc xả 
tài, hoặc xả pháp, hoặc xả phiên não, vì quán sự 
xả ây không có được, nhẫn đến không có chút 
niệm huống là niệm Xả. 

Thế nào là Bỏ tát tu niệm Thiên? Nây Tu Bồ 
Đê! Bồ tát nghĩ răng: Chư thiên cõi trời Tứ Thiên 
Vương có tín, giới, thí, văn, huệ. Ở tại đây, chết 


PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM 193 


sanh về cõi trời ây. Tôi cũng có tín, giới, thí, văn, 
huệ đó. Nhẫn đến trời Tha Hóa, trời Tự Tại có 
những tín, giới, thí, văn, huệ. Ở tại đây, chết sanh 
về cõi trời ây. Tôi cũng có tín, giới, thí, văn, huệ 
đó. Bồ tát phải nên niệm trong các cõi trời không 
có tự tánh, còn không có chút niệm huống là 
niệm Thiên. 

Bỏ tát hành sáu niệm như vậy thì gọi là thứ đệ 
hành, thứ đệ học, thứ đệ đạo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp không 
có tánh, những là niệm sắc không có tánh, thọ 
tưởng hành thức không có tánh; nhãn đến ý; sắc 
đến pháp đều không có tánh; nhãn giới đến ý thức 
giới không có tánh; Đàn na ba la mật đến Bát nhã 
ba la mật; nội Không đến vô pháp hữu pháp 
Không đều không có tánh. Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu tất cả pháp không có tánh thì không đạo, 
không trí, không quả? 

- Nây Tu Bồ Đề! Ngươi thấy sắc tánh đó thật 
có chăng? Nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí tánh đó 
thật có chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không thây có. 


- Nây Tu Bồ Đề! Ngươi chẳng thấy các pháp 
thật có, sao lại hỏi như vậy? 


194 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Nơi đây tôi không dám 
có nghi, mà chỉ vì đời sau những Tỳ kheo cầu 
Thanh văn, Bích chi Phật đạo, Bồ tát đạo sẽ bảo 
răng: “Nếu tất cả pháp không có tánh thì ai câu, ai 
tịnh? ai triển phược, a1 giải thoát?”. Vì chắng hiểu 
biết, họ có thể phá giới, phá kiến, phá oai nghị, 
phá tịnh mạng. Vì phá như vậy, họ sẽ đọa vào ba 
ác đạo. 

Bạch đức Thế Tôn! Tôi sợ đời sau sẽ có sự tệ 
hại như vậy nên tôi hỏi đức Phật. Bạch đức Thế 
Tôn! Ở trong pháp không có tánh, tôi tin hiểu, 
không nghi ngờ, không ăn năn. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM NHỨT NIỆM 
THỨ BẢY MƯƠI SÁU 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: 

Bạch đức Thê Tôn! Nếu tất cả pháp không có 
tánh, thì Bồ tát vì những lợi ích gì mà vì chúng 
sanh phát tâm Vô thượng Bô đê? 

Đức Phật dạy: 

Này Tu Bồ Đế! Vì tất cả pháp không có tánh 
nên Bô tát vì chúng sanh cầu Vô thượng Bô đê. 
Tại sao? Vì những aI có được, có châp thì khó 
được giải thoát. Nây Tu Bô Đê! Người có được 


196 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tướng thì không có đạo, không có quả, không có 
Vô thượng Bồ đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Người không được 
tướng thì có đạo, có quả, có Vô thượng Bồ đề 
chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không có được tức là đạo, 
tức là quả, tức là Vô thượng Bỏ đê, vì pháp tánh 
chắng hoại diệt vậy. Nếu pháp không có được mà 
muốn được đạo, muốn được quả, muỗn được Vô 
thượng Bồ đê, đó là muốn hoại diệt pháp tánh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu pháp không có được 
tức là đạo, tức là quả, tức là Vô thượng Bồ đề, sao 
lại có Bồ tát bực Sơ địa đến bực Thập địa? Sao lại 
có pháp Vô sanh nhẫn? Sao lại có báo đắc thần 
thông? Sao lại có báo đắc bồ thí, trì giới, nhãn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. An trụ trong 
những báo đắc ấy có thể tịnh Phật quốc độ, thành 
tựu chúng sanh và cúng dường chư Phật những y 
phục, uông ăn, hoa hương, chuỗi ngọc, phòng 
nhà, giường nệm, đèn đuốc, những vật dụng cân 
để sống... Nhẫn đến được Vô thượng Bồ đề 
chắng dứt mất phước đức đó, cho đến sau khi 
nhập diệt, Xá lợi và đệ tử được cúng dường? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Do vì các pháp không có 
tướng nên được bực Bỏ tát Sơ địa đến Thập địa; 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 197 


có báo đắc ngũ thần thông, sáu ba la mật, tịnh 
Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh; cũng do 
nhơn duyên thiện căn mà có thê lợi ích chúng 
sanh, nhẫn đến sau khi nhập diệt, xá lợi và đệ tử 
được cúng dường. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp không có 
tướng thì sáu ba la mật, năm thân thông có gì 
sa1 biệt? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nơi pháp không có tướng, 
bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiên định, trí 
huệ, các thân thông không có sai biệt. Do chúng 
sanh chấp có bô thí đến các thân thông nên phân 
biệt mà nói thôi. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào nơi pháp 
không có tướng, bồ thí đến các thần thông không 
có sai biệt? 

- Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát lúc hành Bát nhã 
ba la mật, người thí, kẻ thọ đều không có được 
mà hành bố thí, không được giới mà trì giới, 
không được nhẫn mà hành nhẫn nhục, không 
được tinh tân mà hành tinh tấn, không được thiền 
mà hành thiên, không được trí huệ mà hành trí 
huệ, không được thần thông mà hành thần thông, 
không được tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo mà 
hành tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo, không được 


198 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ba tam muội mà hành ba tam muội, chẳng được 
chúng sanh mà thành tựu chúng sanh, không được 
tịnh Phật quốc độ mà tịnh Phật quốc độ, không 
được các pháp Phật mà được Vô thượng Bồ đề. 

Nâày Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát phải nên hành Bát 
nhã ba la mật không có được như vậy. Lúc đại Bồ 
tát hành Bát nhã ba la mật không có được nây, thì 
ma hay Thiên ma không phá hoại được. 


- Bạch đức Thế Tôn! Lúc đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật, thế nào trong một niệm đây đủ sáu 
ba la mật, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định 
vô sắc, bốn niệm xứ đến tám phần Thánh đạo, ba 
môn giải thoát, mười trí lực, bỗn vô úy, bốn trí vô 
ngại, mười tắm pháp bất cộng, đại từ đại bị, ba 
mươi hai tướng, tắm mươi tùy hình hảo? 

- Nây Tu Bồ Đê! Khi hành bố thí, Bồ tát 
chăng xa rời Bát nhã ba la mật, khi tu trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tân, thiên định, trí huệ chắng xa 
rời Bát nhã ba la mật, nhẫn đến tám mươi tùy 
hình hảo chắng xa rời Bát nhã ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thể nào đại Bồ tát vì 
chắng xa rời Bát nhã ba la mật nên trong một 
niệm đây đủ hành sáu ba la mật nhẫn đến tám 
mươi tùy hình hảo? 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 199 


- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
Bỏ tát có hành bồ thí chăng xa rời Bát nhã ba la 
mật, chăng thấy có hai tướng. Lúc trì giới cũng 
chăng thấy có hai tướng, nhẫn đến tám mươi tùy 
hình hảo cũng chăng thây có hai tướng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào đại Bồ tát lúc 
bố thí nhẫn đến lúc tu tám mươi tùy hình hảo 
chắng thấy có hai tướng? 

- Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát lúc hành Bát nhã 
ba la mật muốn đây đủ Bồ thí ba la mật, trong Bỗ 
thí ba la mật nhiếp hết các ba la mật và tứ niệm 
xứ đến tám mươi tùy hình hảo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào đại Bồ tát lúc 
bồ thí nhiếp hết các pháp vô lậu? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát an trụ tâm vô lậu mà bồ thí. Trong tâm 
vô lậu chăng thây tướng ai thí, ai thọ và vật thí. 
Do tâm vô tướng, tâm vô lậu nây dứt trừ tâm ái 
nhiễm, tâm xan tham mà hành bỗ thí. Bấy giờ 
chắng thây bồ thí, nhẫn đến chăng thấy pháp Vô 
thượng Bồ đề. 

Bỏ tát nây dùng tâm vô tướng, tâm vô lậu mà 
trÌ ĐIỚI, nhẫn nhục, tinh tân, thiền định, trí huệ: 
chắng thấy là giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, nhẫn 
đến chăng thấy pháp Vô thượng Bồ đề. Bỏ tát nây 


200 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


dùng tâm vô tướng, tâm vô lậu tu tứ niệm xứ; 
chăng thấy là tứ niệm xứ nhẫn đến chắng thấy 
tám mươi tùy hình hảo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp vô tướng, 
vô tác, thế nào đầy đủ Bồ thí ba la mật nhẫn đến 
đây đủ tám mươi tùy hình hảo? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật, dùng tâm vô tướng, tâm vô lậu mà hành 
bố thí: người cân ăn cho ăn... nhẫn đến cần dùng 
đến thứ gì đều cung cấp cho tất cả, hoặc vật ngoài 
thân, vật trong thân, hoặc cắt xẻ thân thể, hoặc 
quốc thành thê tử đều bố thí cho chúng sanh. 

Nếu có người đến bảo: “Cân chi bố thí như 
vậy, không có ích lợi gì”. Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật này nghĩ rằng: “Dâu người nây đến trách 
tôi bố thí nhưng tôi vẫn không hối hận, tôi phải 
siêng bố thí, chăng nên chắng ban cho, bỗ thí 
xong cùng chung tật cả chúng sanh hồi hướng Vô 
thượng Bô đề”. Cũng chăng thấy có những tướng 
người thí, người thọ, vật thí; người hồi hướng, 
pháp hồi hướng, chỗ hồi hướng là Vô thượng Bồ 
đề. Đều không thây có những tướng đó. Tại sao? 
Vì tất cả pháp do nội Không nên Không, do ngoại 
Không nên Không, do nội ngoại Không nên 
Không. Do Không Không, hữu vi Không, vô vi 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 201 


Không, tất cánh Không, vô thi Không, tán Không, 
tánh Không, nhứt thiết pháp Không, tự tướng 
Không, nên không. Lúc quán như vậy nghĩ răng: 
Ai hồi hướng? Hỏi hướng chỗ nào? Dùng pháp gì 
để hôi hướng? Đây gọi là chánh hồi hướng. 

Bây giờ Bồ tát hay thành tựu chúng sanh, hay 
tịnh Phật quốc độ, hay đây đủ sáu ba la mật, ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, ba tam muội nhẫn đến 
mười tám pháp bất cộng. Bỏ tát nây đây đủ Bồ thí 
ba la mật mà chăng hưởng thọ quả báo thê gian. 

Thí như trời Tha Hóa Tự Tại tùy ý cần dùng 
thứ gì đều liền được cả. Cũng vậy, Bồ tát tâm 
nguyện những øì liền được như ý. Do quả báo bỗ 
thí đó, đại Bồ tát hay cúng dường chư Phật, cũng 
hay ban đây đủ tất cả chúng sanh trời, người, A tu 
la. Bồ tát nầy dùng Bồ thí ba la mật nhiếp lây 
chúng sanh. Dùng sức phương tiện đem pháp 
Tam thừa độ chúng sanh khỏi sanh tử. Nầy Tu Bồ 
Để! Đại Bồ tát ở trong những pháp vô tướng, vô 
đắc, vô tác mà đây đủ Bồ thí ba la mật như vậy. 

Nây Tu Bồ Đề! Thế nào là đại Bồ tát ở trong 
những pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà đầy đủ 
Trì giới ba la mật? 

Lúc hành Trì giới ba la mật, đại Bồ tát trì các 
thứ giới. Đó là Thánh vô lậu giới nhập bát Thánh 


202 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


đạo phân, giới tự nhiên, giới báo đắc, giới thọ 
đặc, giới tâm sanh; tất cả những giới đây đều 
chẳng thiêu, chăng phá, chăng tạp, chăng trược, 
chăng chấp là gIỚI tự tại, là giới của người trí ca 
ngợi. Dùng giới nây mà không chỗ năm lấy hoặc 
sắc hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc ba mươi hai 
tướng, hoặc tám mươi hình hảo, hoặc dòng lớn 
Sát đề lợi, Bà la môn, cư sĩ, hoặc trời Tứ Vương, 
trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa 
Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời cõi Sắc, trời Vô 
sắc; hoặc quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, 
A la hán, Bích chi Phật; hoặc Chuyên Luân 
Thánh Vương, hoặc Thiên Vương. Chỉ vì tất cả 
chúng sanh mà cùng họ hồi hướng Vô thượng Bồ 
đề. Bởi vô tướng, vô đắc, vô nhị mà hồi hướng là 
pháp thế tục, chăng phải đệ Nhứt thật nghĩa. 

Bỏ tát này đầy đủ Trì giới ba la mật, dùng sức 
phương tiện khởi tứ thiền, vì không tham mê nơi 
thiền nên được năm thân thông. Nhơn tứ thiên 
mà được Thiên nhãn. Bồ tát nầy có hai Thiên 
nhãn: tu đắc và báo đắc. Được Thiên nhãn rồi, 
Bỏ tát nầy thấy phương Đông chư Phật hiện tại 
nhẫn đến được Vô thượng Bỏ đề, chín phương 
kia cũng đều thây như vậy. Những sự đã thây 
không sa1, không quên. 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 203 


Bỏ tát nây dùng Thiên nhĩ thanh tịnh hơn hăn 
tai thường, nghe chư Phật mười phương thuyết 
pháp. Chỗ được nghe không sai, không quên, hay 
lợi ích mình và người. Dùng tha tâm trí, Bồ tát 
nây biết tâm của chư Phật mười phương và biết 
tâm của tất cả chúng sanh, cũng hay làm lợi ích 
tật cả chúng sanh. Dùng túc mạng trí, Bồ tát nây 
biết những nghiệp nhơn quá khứ, vì nghiệp nhơn 
duyên chắng mất nên chúng sanh đó sanh nơi nào 
ở đâu đều biết rõ. Dùng Lậu tận trí, Bồ tát nây 
làm cho chúng sanh được những quả Tu đà hoàn 
đến A la hán, Bích chi Phật. Chỗ nào, nơi nào 
cũng đều có thể làm cho chúng sanh vào trong 
pháp lành. 

Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát ở trong các pháp vô 
tướng, vô đắc, vô tác mà đây đủ Thi la ba la mật. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát ở trong 
các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà có thể đây 
đủ Nhẫn nhục ba la mật? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát nây từ lúc mới 
phát tâm đến nay, mãi đến lúc ngôi đạo tràng, 
trong thời gian đó có bị bất luận chúng sanh nào 
đến đánh đập chém giết, Bỏ tát nầy chăng sanh 
lòng giận dâu chỉ là một niệm. Bồ tát là phải tu 


204 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hai thứ nhẫn: Một là chăng sanh lòng giận thù đối 
với bất luận chúng sanh nào đến mắng chửi, đánh 
đập, chém giết. Hai là tất cả pháp vô sanh. 

Bỏ tát Vô sanh pháp nhẫn nếu lúc bị người 
đến mắng chửi đánh đập, Bồ tát phải suy nghĩ 
như vây: “Mắng ta là ai? Ai chê, ai đánh, ai đập? 
Ai nhận chịu?”. Bồ tát phải suy gẫm thật tánh của 
các pháp, đó là rốt ráo Không, không pháp, không 
chúng sanh. Các pháp còn là bất khả đắc huống gì 
chúng sanh mà cót Lúc quán sát như vậy, Bồ tát 
chắng thây người măng, chắng thây người chém 
giết. Lúc quán sát như vậy, Bồ tát nây liền được 
Vô sanh pháp nhẫn. 

Sao gọi là Vô sanh pháp nhẫn? Vì biết các 
pháp tướng thường chăng sanh, các phiền não từ 
nảo đến giờ cũng thường chắng sanh. An trụ 
trong hai thứ nhẫn nây, đại Bồ tát có thê đầy đủ tứ 
thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, đầy đủ tứ 
niệm xứ đến bát Thánh đạo, ba môn giải thoát, 
mười trí lực, bốn vô úy, bốn trí vô ngại, mười tắm 
pháp bất cộng, đại từ đại bị. 

Bỏ tát nây an trụ pháp Thánh vô lậu xuất thế, 
chắng cùng đông với tất cả hàng Thanh văn, Bích 
chi Phật, đây đủ thánh thân thông. An trụ trong 
thánh thần thông, Bỏ tát nầy dùng Thiên nhãn thây 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 205 


chư Phật phương Đông, liền được niệm Phật tam 
muội nhẫn đến được Vô thượng Bồ để, chín 
phương kia cũng như vậy. Dùng Thiên nhĩ, Bồ tát 
nây nghe pháp của chư Phật mười phương diễn 
nói, rôi đem chỗ đã được nghe dạy lại chúng sanh. 


Bỏ tát nây cũng biết tâm chư Phật, biết tâm 
niệm của tất cả chúng sanh. Biết tâm của tất cả 
chúng sanh rồi theo tâm của họ mà thuyết pháp. 
Dùng Túc mạng trí, Bồ tát nây biết căn lành đời 
trước của tất cả chúng sanh rôi vì chúng sanh mà 
thuyết pháp cho họ vui mừng. Dùng Lậu tận thân 
thông, Bồ tát nầy giáo hóa chúng sanh cho họ 
được Thánh quả tam thừa. Đại Bồ tát nây thực 
hành Bát nhã ba la mật dùng sức phương tiện 
thành tựu chúng sanh đầy đủ Nhứt thiết chủng trí 
được Vô thượng Bỏ đề chuyền pháp luân. 

Nây Tu Bồ Đề! Như trên là Bồ tát ở trong 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác đầy đủ Nhẫn nhục 
ba la mật như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào ở trong pháp vô 
tướng, vô đắc, vô tác, đại Bồ tát có thê đầy đủ 
Tỉnh tân ba la mật? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc thực hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát thành tựu thân tinh tân, tâm tỉnh 
tân, nhập Sơ thiền đến Tứ thiền được các thứ thần 


206 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thông hay phân một thân làm nhiêu thân, nhẫn 
đến tay rờ mó mặt trời, mặt trăng. 

Vì thành tựu thân tinh tân, Bô tát nầy bay đến 
vô lượng trăm ngàn muôn thế giới cúng dường 
chư Phật đủ tất cả vật dụng cần thiết, cho đến lúc 
được Vô thượng Bồ đề, phước đức quả báo vẫn 
chắng dứt hết. Lúc Bồ tát nây được Vô thượng Bồ 
đề, tất cả trời và người ở thế gian đến ân cần cúng 
dường y phục, thức ăn đô uống, cho đến sau khi 
nhập Niết bàn, Xá lợi và đệ tử được cúng dường, 
cũng do sức thân thông đến chỗ đức Phật đề nghe, 
để lãnh giáo pháp, cho đến lúc được Vô thượng 
Bỏ đề trọn chăng trái, chăng mất. Đây là Bồ tát 
lúc tu Nhứt thiết chủng trí, thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh. 

Này Tu Bồ Đê! Thực hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát thành tựu thân tinh tấn hay đầy đủ Tinh 
tân ba la mật như vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Thế nào là Bồ tát thành tựu 
tâm tinh tấn hay đây đủ Tinh tân ba la mật? Đại 
Bỏ tát tâm tinh tấn, dùng tâm tinh tấn Thánh vô 
lậu nầy vào tám phần Thánh đạo, chắng cho 
nghiệp bất thiện của thân hay khẩu được vào; 
cũng chẳng nắm lây các pháp tướng là thường 
hay vô thường: là khô hay vui; là ngã hay vô ngã; 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 207 


là hữu vi hay vô vi; là cõi Dục, cõi Sắc hay cõi 
Vô sắc; là tánh hữu lậu hay tánh vô lậu; là Sơ 
thiên nhẫn đến hay là Tứ thiên; là từ, là bi hay là 
hỷ, là xả; là Hư không vô biên xứ nhẫn đến hay là 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; là tứ niệm xứ, là tứ 
chánh cân, là tứ như ý túc, là ngũ căn, là ngũ lực, 
là thất giác phân, là bát Thánh đạo phân; là 
Không, vô tướng, vô tác; là mười trí lực nhẫn đến 
hay là mười tám pháp bất cộng. 

Bỏ tát nầy chắng năm lấy tướng là thường hay 
vô thường, là khổ hay vui, là ngã hay vô ngã, là 
quả Tu đà hoàn, là quả Tư đà hàm, là quả A na 
hàm, là quả A la hán, là đạo Bích chị Phật, là đạo 
Bỏ tát, là Vô thượng Bồ đề, là vị Tu đà hoàn, là vị 
Tư đà hàm, là vị A na hàm, là vị A la hán, là vị 
Bích chi Phật, là vị Bô tát, là vị Phật. 

Bỏ tát nầy chăng năm lấy tướng do chúng 
sanh nây dứt kiết sử ba cõi nên được quả Tu đà 
hoàn, vì chúng sanh nây tam độc mỏng nên được 
quả Tư đà hàm, vì chúng sanh nây dứt kiết tập cõi 
Dục nên được quả A na hàm, vì chúng sanh nây 
dứt kiết tập cõi trên nên được quả A la hán, vì 
chúng sanh nây dùng đạo Bích chi Phật nên được 
Bích chi Phật, vì chúng sanh nây hành Đạo chủng 
trí nên gọi là Bô tát. 


208 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Cũng chăng năm lây những pháp tướng như 
thể. Tại sao? Vì chăng nên đem tánh nắm lây 
tướng, do vì là tánh không. Dùng tâm Tinh tân 
nây, Bồ tát làm lợi ích rộng lớn cho chúng sanh, 
cũng chăng thấy có chúng sanh ấy. Đây là Bồ tát 
đây đủ Tinh tấn ba la mật mà đây đủ các pháp, 
thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, do vì 
bất khả đắc vậy. 

Vì thành tựu thân tinh tấn và tâm tinh tân, Bồ 
tát nầy nhiếp lấy tất cả pháp lành và vì cũng 
chăng nắm lây những pháp lành nây, Bồ tát đi từ 
một cõi Phật đến một cõi Phật làm lợi ích chúng 
sanh, hiện những thần thông tùy ý vô ngại: hoặc 
mưa hoa, mưa hương, hoặc trỗi các thứ kỹ nhạc, 
hoặc động địa, hoặc phóng ánh sáng, hoặc hiện 
thế giới bảy báu trang nghiêm, hoặc hiện nhiễu 
thứ thân hình, hoặc phóng ánh sáng đại trí huệ, 
làm cho chúng sanh biết Thánh đạo, làm cho 
chúng sanh rời xa sát sanh đến tà kiến, hoặc dùng 
việc bố thí để lợi ích chúng sanh, hoặc dùng trì 
ø1ớI, hoặc đem thân thể chia xẻ, hoặc đem vợ con, 
quốc thành, hoặc đem chính thân mình để cấp 
cho, tùy phương cách tiện lợi, làm lợi ích cho 
chúng sanh. 


Này Tu Bồ Đê! Hành Bát nhã ba la mật ở 
trong các pháp vô tướng, vô đãc, vô tác, đại Bô 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 209 


tát dùng thân và tâm tinh tấn hay đây đủ Tinh tân 
ba la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào ở các pháp vô 
tướng, vô đắc, vô tác, đại Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật hay đầy đủ Thiền ba la mật? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Trừ những thiền định của 
Phật, đại Bồ tát đều có thể đầy đủ tất cả những 
thiên định. Bồ tát nây rời lìa các dục nhiễm, các 
pháp bất thiện, các pháp ác, do lìa dục mà hỷ lạc, 
có giác có quán, nhập Sơ thiền nhẫn đến nhập Tứ 
thiên. Bồ tát nầy dùng tâm từ bi, hỷ xả trùm khắp 
mười phương tất cả thế gian. Bồ tát nầy qua khỏi 
tất cả sắc tướng, dứt tướng có đối đãi, vì chăng 
nghĩ nhớ tướng biệt dị mà nhập Vô biên hư không 
xứ, nhẫn đến nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

An trụ trong Thiền ba la mật, Bồ tát nây thuận 
và nghịch nhập Bát bội xả, Cửu thứ đệ định, nhập 
Không tam muội, Vô tướng tam muội, Vô tác tam 
muội, hoặc có lúc nhập Điện quang tam muội, 
hoặc có lúc nhập Thánh chánh tam muội, hoặc có 
lúc nhập Như kim cang tam muội. 


An trụ trong Thiền ba la mật, Bô tát nầy tu ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, dùng Đạo chủng trí nhập 
tật cả thiên định, vượt qua Càn Huệ địa, Tánh địa, 
Bát Nhơn địa, Kiến địa, Bạc địa, Ly Dục địa, Dĩ 


210 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Biện địa và Bích chi Phật địa mà vào Bồ tát vị, 
khi đã nhập Bỏ tát vị rồi đầy đủ Phật địa, đi trong 
các địa ấy nhẫn đến lúc được Vô thượng Bồ đề, 
chăng bao giờ ở giữa đường nắm lây đạo quả. 

An trụ trong Thiên ba la mật, Bồ tát nây từ 
một nước Phật đến một nước Phật cúng dường 
chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành 
thanh tịnh cõi Phật; từ một nước Phật đến một 
nước Phật làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng bố 
thí nhiếp lấy chúng sanh, hoặc dùng trì giới, 
hoặc dùng tam muội, hoặc dùng trí huệ, hoặc 
dùng giải thoát, hoặc dùng tri kiến giải thoát 
nhiếp lấy chúng sanh; giáo hóa chúng sanh 
khiến họ được những pháp lành của quả Tu đả 
hoàn đến đạo Bích chi Phật, đều có thể dạy cho 
chúng sanh đắc đạo. 


An trụ trong Thiên ba la mật, đại Bồ tát nây 
hay phát sanh tất cả môn Đà la ni, được bốn trí vô 
ngại, được những thân thông báo đặc. Bồ tát nây 
vĩnh viễn chăng vào bào thai người mẹ, vĩnh viễn 
chăng thọ ngũ dục, luôn vô sanh bất sanh, dầu có 
sanh cũng chăng bị phát sanh làm ô nhiễm. Tại 
sao? Vì Bồ tát nây thấy tất cả pháp như huyễn ảo 
mả làm lợi ích chúng sanh, cũng không thấy có 
chúng sanh và tất cả pháp đề được giáo hóa chúng 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 211 


sanh khiến họ được chỗ vô sở đắc vì là pháp thế 
tục, chăng phải thật nghĩa đệ nhứt. 


An trụ Thiền ba la mật, Bồ tát nây hành tất cả 
thiên định, giải thoát, tam muội, nhẫn đến Vô 
thượng Bỏ đề trọn chắng rời lìa Thiền ba la mật. 
Lúc hành Đạo chủng trí như vậy, Bồ tát nây được 
Nhứt thiết chủng trí dứt tất cả tập khí phiên não. 
Dứt xong, tự lợi ích cho mình đông thời cũng lợi 
ích cho người. Đã tự lợi và lợi tha rồi làm phước 
điển cho tất cả trời, người, A tu la trong đời. 

Nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát hay đây đủ Thiền ba la mật vô tướng 
như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là an trụ trong 
pháp vô tướng, vô tác, vô đắc, lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bô tát tu tập đây đủ Bát nhã ba la mật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát đối với các pháp chẳng thấy tướng 
quyết định thật. Bồ tát nây thấy sắc bất định 
chăng phải thật tướng, nhẫn đến thây thức bất 
định chăng phải thật tướng, chăng thấy sắc sanh 
nhần đến chăng thây thức sanh. Nếu chăng thây 
sắc sanh nhẫn đến chắng thấy thức sanh thì với tất 
cả pháp hữu lậu hay vô lậu đều chắng thấy chỗ 
đến chỗ đi, cũng chăng thây chỗ tập học. Lúc 


212 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


quán sát như vậy, Bỏ tát chăng thấy có sắc tánh 
nhẫn đến thức tánh, cũng chắng thây có tánh pháp 
hữu lậu và tánh pháp vô lậu. 

Bỏ tát nầy lúc thực hành Bát nhã ba la mật tin 
hiểu tất cả pháp không có tướng. Tin hiểu như 
vậy rôi Bồ tát hành nội Không nhẫn đến hành vô 
pháp hữu pháp Không, với các pháp từ sắc đến 
Vô thượng Bỏ đề đều không năm lấy. Hành Bát 
nhã ba la mật vô sở hữu, Bồ tát này hay đầy đủ 
đạo Bồ tát, đó là sáu ba la mật nhẫn đến ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo, mười trí lực, bốn vô úy, bốn trí 
vô ngại, mười tám pháp bất cộng, ba mươi hai 
tướng, tắm mươi tùy hình hảo. 

Bồ tát nây an trụ trong Không tịnh Phật đạo, 
đó là sáu ba la mật, ba mươi bảy pháp trợ đạo, 
thân thông báo đắc, dùng những pháp nây làm lợi 
ích cho chúng sanh: nên dùng bồ thí để nhiếp thì 
dạy họ bồ thí, nên dùng trì giới để nhiếp thì dạy 
họ trì giới; nên dùng thiền định, trí huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiên để nhiếp thì dạy họ thiên định, 
trí huệ, giải thoát và tri kiến giải thoát; nên dùng 
các đạo pháp để dạy thì dạy họ được quả Tu đà 
hoàn, quả Tư đà hàm, quả Á na hàm, quả A la hán 
và đạo Bích chi Phật; nên dùng Phật đạo đề giáo 
hóa thì dạy họ được đạo Bồ tát đầy đủ Phật đạo. 


PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU 213 


Tùy theo chỗ nên để giáo hóa chúng sanh cho họ 
đêu được sự lợi ích đáng được. 


Lúc hiện những thứ thần thông lực như vậy, 
Bồ tát đi qua vô lượng hằng sa cõi nước độ chúng 
sanh ra khỏi sanh tử, cung cấp những đồ cân dùng 
cho chúng sanh được đây đủ, từ một cõi Phật đến 
một cõi Phật, thây cõi nước thanh tịnh vi diệu để 
tự trang nghiêm cõi nước mình. Như trong cung 
trời Tha Hóa Tự Tại, những đồ cân dùng tùy ý 
hiện đến, cũng như những tịnh độ rời lìa câu dục, 
Bồ tát trang nghiêm cõi mình cũng vậy. Do phước 
báo nây, Bồ tát được Đàn ba la mật, Giới ba la 
mật, Nhẫn ba la mật, Tân ba la mật, Thiền ba la 
mật, Bát nhã ba la mật, năm thân thông báo đắc, 
hành đạo Bồ tát, Đạo chủng trí, thành tựu tất cả 
công đức sẽ được Vô thượng Bồ đề. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát nầy chắng thọ sắc nhẫn 
đến chăng thọ thức; chăng thọ tất cả pháp lành 
hay chẳng lành, thê gian hay xuất thế, hữu lậu hay 
vô lậu, hữu vi hay vô vị, tật cả pháp như vậy đều 
chăng thọ. Lúc. Bỏ tát nây được Vô thượng Bỏ đè, 
tật cả đô vật cân dùng sanh sống trong nước đều 
không có chủ. Tại sao? Vì Bồ tát nầy hành chăng 
thọ tất cả pháp, bởi đều bất khả đặc. 

Này Tu Bồ Đề! Ở trong pháp vô tướng, đại Bồ 
tát hay đầy đủ Bát nhã ba la mật. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM LỤC DỤ 
THỨ BẢY MƯƠI BẢY 


” Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là ở trong các 
pháp vô tướng tự tướng Không chăng phân biệt 
mà trọn vẹn tu sáu ba la mật, đó là Thí ba la mật, 
Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tân ba la mật, 
Thiên ba la mật và Bát nhã ba la mật? 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là ở trong pháp 
không biệt dị mà phân biệt nói tướng dị biệt? 


* Hán bộ quyền thứ 26. 


216 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bát nhã ba la 
mật nhiếp lây thí, giới, nhẫn, tiến và thiên? 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là thực hành 
pháp có tướng biệt dị rồi dùng đạo Nhứt tướng 
mà đắc quả? 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ trong năm 
âm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, 
như huyễn, như hóa mà thực hành bố thí, trì giới, 
mà tu nhẫn nhục, tỉnh tấn, mà nhập thiền định, mà 
rèn trí huệ. Biết năm ấm nầy như mộng, như 
hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa; 
biết năm ấm vô tướng như mộng... cho đến biết 
năm âm vô tướng như hóa. Tại sao? Vì mộng 
không tự tánh; hưởng, ảnh, diệm, huyễn, hóa đều 
không tự tánh. Nếu pháp không tự tánh thì là 
pháp vô tướng. Nếu pháp vô tướng thì là pháp 
Nhứt tướng, đó là Vô tướng. 

Nây Tu Bồ Đế! Do nhơn duyên như vậy nên 
biết Bồ tát bố thí vô tướng: người thí vô tướng, 
người thọ cũng vô tướng. Có thể biết bô thí như 
vậy thì hay đầy đủ Bồ thí ba la mật nhẫn đến hay 
đây đủ Bát nhã ba la mật; hay đây đủ tứ niệm xứ 
đến bát Thánh đạo; hay đây đủ nội Không đến vô 
pháp hữu pháp Không; hay đầy đủ Không, Vô 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 217 


tướng, Vô tác tam muội; hay đây đủ bát bội xả, 
cửu thứ đệ định, năm thần thông, năm trăm môn 
Đà la ni; hay đầy đủ mười trí lực, bốn vô úy, bốn 
trí vô ngại, mười tám pháp bất cộng. 

Bỏ tát nây an trụ trong pháp báo đắc vô lậu 
bay qua vô lượng cõi nước phương đông, nhẫn 
đến bay qua vô lượng cõi nước trong mười 
phương, cúng dường chư Phật và lợi ích chúng 
sanh. Chúng sanh nào nên dùng bố thí để nhiếp 
thì dùng bô thí nhiếp họ; nên dùng trì giới để 
nhiếp thì dùng trì giới để dạy họ; nên dùng nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ để nhiếp thì dạy 
họ nhẫn nhục, tinh tân, thiên định, trí huệ... nhẫn 
đến nên dùng các thứ pháp lành đề nhiếp thì dùng 
các thứ pháp lành để nhiếp lấy họ. 

Bỏ tát nây thành tựu tất cả pháp lành như vậy 
thọ thân thế gian chăng bị thế gian sanh tử làm ô 
nhiễm. Do vì chúng sanh nên Bồ tát ở trên trời 
trong người thọ sự tôn quý giàu vui, đem sự tôn 
quý giàu vui nây nhiếp lây chúng sanh. Vì Bồ tát 
nây biết tt cả pháp vô tướng nên biết quả Tu đà 
hoàn mà chắng an trụ trong đó; biết quả Tư đả 
hàm, quả A na hàm, quả A la hán, đạo Bích chì 
Phật mà chăng an trụ trong đó. Tại sao? Vì Bồ tát 
nây dùng Nhứt thiết chủng trí biết tất cả pháp rÔi 
sẽ phải được Nhứt thiết chủng trí nên chăng cùng 


218 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


đồng với hàng Thanh văn, Bích chi Phật. Nây Tu 
Bỏ Đê! Đại Bồ tát biết tất cả pháp vô tướng như 
vậy rôi biết sáu ba la mật vô tướng... nhẫn đến 
biết tất cả Phật pháp vô tướng. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ năm 
âm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, 
như huyễn, như hóa thì hay đầy đủ Giới ba la mật 
vô tướng. Giới nây chăng thiếu, chẳng hư, chăng 
tạp. chăng chấp, là giới vô lậu mà Thánh nhơn 
khen ngợi, vào tám phân Thánh đạo. An trụ trong 
ĐIớI nây trì tất cả gIỚI, đó là: danh tự gIỚI, tự 
nhiên giới, luật nghĩ giới, tác g1ới, vô tác gIới, Oa1 
nghI giới, phi oaI nghi gIới. 

Đại Bồ tát nầy thành tựu các giới chăng 
nguyện câu sanh vào dòng lớn Sát để lợi, Bà la 
môn, cư sĩ; cũng chăng nguyện cầu sanh vào nhà 
Tiêu Vương hay Chuyên Luân Thánh Vương, 
chẳng nguyện câu sanh các cõi trời, chắng nguyện 
câu được quả Thanh văn, đạo Bích chi Phật. Tại 
sao? Vì tất cả pháp vô tướng đó là Nhứt tướng, 
pháp vô tướng không thể được pháp vô tướng, 
pháp hữu tướng không thê được pháp hữu tướng, 
pháp hữu tướng không thê được pháp vô tướng, 
pháp vô tướng không thể được pháp hữu tướng. 

Này Tu Bồ Đế! Bồ tát nây lúc hành Bát nhã 
ba la mật như vậy hay đầy đủ Giới ba la mật mà 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 219 


vào Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị rôi được Vô sanh 
pháp nhẫn, hành Đạo chủng trí được báo đắc năm 
thần thông, an trụ năm trăm môn Đà la n1, được 
bốn trí vô ngại; từ một cõi Phật đến một cõi Phật 
cúng dường chư Phật, thành tựu chúng sanh, 
thanh tịnh Phật độ, dầu vào trong năm đường 
chúng sanh mà nghiệp báo sanh tử không làm 
nhiễm ô được. 

Này Tu Bồ Đê! Ví như hóa Chuyển Luân 
Thánh Vương dầu ngôi năm đi đứng chăng thây 
chỗ đến, chăng thấy chỗ đi, chắng thây chỗ đứng, 
chỗ ngôi, chỗ năm mà hay lợi ích chúng sanh, 
cũng chắng thây có chúng sanh. Bồ tát nầy cũng 
như vậy. Nây Tu Bồ Đê! Ví như Tu Phiến Đa 
Phật được Vô thượng Bỏ đề vì ba thừa mà chuyển 
pháp luân, không có ai được thọ ký Bồ tát, hóa 
làm Phật rỗi xả thọ mạng nhập vô dư Niết bàn. 
Bỏ tát lúc hành Bát nhã ba la mật cũng như vậy, 
hay đây đủ Giới ba la mật. Đây đủ Giới ba la mật 
rôi nhiếp tật cả pháp lành. 


Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát an trụ năm âm như mộng, như 
hưởng, như ảnh như điệm, như huyễn, như hóa, 
đây đủ Nhẫn nhục ba la mật vô tướng. 

Nâầy Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ trong hai thứ 
nhãn thì có thể đây đủ Nhẫn nhục ba la mật, đó là 


220 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Sanh nhẫn và Pháp nhẫn. Từ lúc mới phát tâm 
đến lúc ngôi đạo tràng, nếu Bồ tát có bất luận 
chúng sanh nào đến măng chửi đánh đập chém 
giết, Bỏ tát nây vÌ muôn đây đủ Nhẫn nhục ba la 
mật nên chăng sanh lòng giận thù dầu chỉ một 
niệm. Bồ tát nây suy nghĩ như vây: “Ai mắng ta? 
AI đánh ta? AI chém ta?”. Tại sao vậy? Vì Bồ tát 
nây ở trong tất cả pháp được Vô tướng nhẫn, nên 
chắng bao giờ nghĩ rằng: “Người đó măng ta, hại 
ta”. Nếu thực hành như vậy, đại Bồ tát hay đầy đủ 
Nhẫn nhục ba la mật. Do đây đủ Nhẫn nhục ba la 
mật nên được Vô sanh pháp nhẫn. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Vô sanh pháp 
nhẵn? Nhẫn này đoạn dứt những gì và biết 
những gì? 

Đức Phật bảo ngài tu Bồ đề: 

Nây Tu Bồ Đề! Được pháp nhãn, nhẫn đến 
chắng sanh mảy may pháp chăng lành nên gọi là 
Vô sanh nhẫn. Tất cả phiền não sở đoạn của Bồ 
tát đều hết, đó gọi là đoạn dứt. Dùng trí huệ biết 
tật cả pháp chắng sanh, đây gọi là biết. 

- Bạch đức Thê Tôn! Vô sanh pháp nhẫn của 
hàng Thanh văn, Bích chi Phật cùng Vô sanh 
pháp nhẫn của Bồ tát có gì khác nhau? 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 221 


- Nây Tu Bồ Đê! Hoặc trí hoặc đoạn của Tu 
đà hoàn gọi là nhẫn của Bồ tát. Hoặc trí hoặc 
đoạn của Tư đà hàm gọi là nhẫn của Bồ tát. Hoặc 
trí hoặc đoạn của A na hàm gọi là nhẫn của Bồ 
tát. Hoặc trí hoặc đoạn của A la hán gọi là nhẫn 
của Bồ tát. Hoặc trí hoặc đoạn của Bích chi Phật 
gọi là nhẫn của Bỏ tát, đó là sai khác. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát thành tựu nhẫn nầy 
hơn cả hàng Thanh văn, Bích chi Phật. An trụ 
trong báo đắc Vô sanh nhẫn nây, đại Bồ tát hành 
Bỏ tát đạo đầy đủ Đạo chủng trí. Vì đầy đủ Đạo 
chủng trí nên thường chăng rời lìa ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo nhẫn đến Không, Vô tướng, Vô tác 
tam muội; thường chăng rời lìa năm thần thông. 
Vì chăng rời lìa năm thần thông nên hay thành 
tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Thành tựu 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ xong sẽ được 
Nhứt thiết chủng trí. Nầy Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát 
đây đủ Nhẫn nhục ba la mật vô tướng như vậy. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ 
trong năm ấm vô tướng như mộng, như hưởng, 
như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa mà thực 
hành thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Do thân tinh 
tân mà khởi thân thông. Do khởi thân thông mà 
đến thể giới mười phương cúng dường chư Phật, 


222 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


lợi ích chúng sanh. Dùng sức thân tỉnh tấn mà 
giáo hóa chúng sanh cho họ an trụ nơi ba thừa. 

Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la 
mật hay đây đủ Tỉnh tân ba la mật vô tướng như 
vậy. Bồ tát nây do tâm tinh tấn, tỉnh tấn vô lậu 
của bực Thánh mà nhập trong tám phần Thánh 
đạo, hay đây đủ Tinh tân ba la mật. Tinh tân ba la 
mật nây nhiếp hết tất cả pháp lành, những là tứ 
niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ 
lực, thất giác phần, bát Thánh đạo, tứ thiền, tứ vô 
lượng tâm, tứ vô sắc định, bát bội xả, cửu thứ đệ 
định, mười trí lực, bốn vô úy, bỗn trí vô ngạI, 
mười tám pháp bất cộng. Bỏ tát thực hành những 
pháp lành trong đây tất phải đầy đủ Nhứt thiết 
chủng trí. Đây đủ Nhứt thiết chủng trí rôi dứt tất 
cả tập chủng phiên não, đầy đủ ba mươi hai 
tướng, thân phóng vô lượng vô đắng quang minh. 
Phóng quang minh rồi chuyển ba lần mười hai 
hành pháp luân. Do chuyên pháp luân nên Đại 
thiên thế giới chấn động sáu cách, quang minh 
chiếu khắp Đại thiên thê giới. Chúng sanh trong 
Đại thiên thê giới nghe âm thanh thuyết pháp, đêu 
nhờ ba thừa mà được độ thoát. Nây Tu Bồ Đè! 
Đại Bồ tát an trụ trong Tình tấn ba la mật hay lợi 
ích lớn cho chúng sanh, hay đầy đủ Nhứt thiết 
chủng trí như vậy. 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 223 


Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Bồ tát an trụ trong 
năm âm vô tướng như mộng, như hưởng, như 
ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, hay đầy đủ 
Thiền ba la mật. 

Nây Tu Bỏ Đè! Đại Bồ tát nhập Sơ thiền nhẫn 
đến nhập đệ Tứ thiên; nhập tứ vô lượng tâm: từ bị 
hỷ xả; nhập Hư không vô biên xứ nhẫn đến nhập 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; nhập Không tam 
muội đến nhập Vô tướng, Vô tác tam muội; nhập 
Như điện quang tam muội, nhập Như kim cang 
tam muội, nhập Thánh chánh tam muội. Trừ tam 
muội của chư Phật, những tam muội khác, hoặc 
những tam muội cùng đồng Thanh văn, Bích chỉ 
Phật... Bô tát nầy đều chứng, đều nhập. Dầu nhập 
nhưng cũng chắng thọ mùi vị tam muội, cũng 
chăng thọ quả tam muội. 

Tại sao? Vì Bồ tát nầy biết những tam muội 
ây không tướng, không tánh sở hữu thì có đâu lại 
ở trong pháp không tướng mà thọ mùi vị pháp 
không tướng, ở trong pháp vô sở hữu mà thọ mùi 
vị pháp vô sở hữu. Nếu chắng thọ mùi vị thì 
chắng theo sức của thiên định sanh trời cõi Sắc 
hay Vô sắc. Tại sao? Vì Bồ tát nầy chẳng thây 
hai cõi Ấy, cũng chắng thấy thiền định ây, cũng 
chắng thây người nhập thiên, cũng chăng thấy 
người dùng pháp ấy nhập thiên, chăng thây chỗ 


224 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


nhập thiên. Nếu ở nơi pháp ây mà chẳng có 
được. Bây giờ Bô tát liên hay đây đủ Thiên na ba 
la mật vô tướng. Bô tát dùng Thiên na ba la mật 
vô tướng nây có thê vượt hơn bực Thanh văn, 
Bích chi Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát do đầy 
đủ Thiên ba la mật vô tướng mà hay vượt hơn bực 
Thanh văn, Bích chi Phật? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Bồ tát nây khéo học nội 
Không, khéo học ngoại Không, nhân đên khéo học 
vô pháp hữu pháp Không. Nơi các thứ Không ây, 
không có pháp đê làm chô an trụ được, như hoặc 
là quả Tu đà hoàn, hoặc là quả Tư đà hàm, nhân 
đên Nhút thiệt chủng trí. Những pháp Không nây 
cũng Không. Đại Bô tát thực hành những pháp 
Không như vậy hay vào trong bực Bô tát. 

- Bạch đức Thê Tôn! Thê nào là bực đại Bồ 
tát? Thê nào là chăng phải bực? 

- Nây Tu Bồ Đê! Tất cả hữu sở đắc là chăng 
phải bực Bồ tát. Tât cả vô sở đặc là bực Bô tát. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những øì là hữu sở đắc? 
Những øì là vô sở đặc? 

- Nâày Tu Bồ Đề! Sắc là hữu sở đặc, thọ tưởng 
hành thức là hữu sở đặc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 225 


là hữu sở đắc... nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí là 
hữu sở đắc. Đây là chăng phải bực Bồ tát. 

Này Tu Bồ Đề! Bực Bồ tát là các pháp ấy 
chăng chỉ bày được, chăng nói phô được. Các 
pháp nào chẳng chỉ bày được, chăng nói phô 
được? Đó là sắc nhần đến Nhứt thiết chủng trí. 
Tại sao? 


Này Tu Bỏ Đê! Sắc tánh là chắng chỉ được, 
chăng nói được... nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí 
tánh là chăng chỉ được, chăng nói được. Như thế 
gọi là Bồ tát. Bồ tát vào trong bực Bồ tát rôi, tất 
cả thiên định tam muội đây đủ còn chăng theo sức 
của thiền định để sanh, huông là an trụ trong tham 
sân s¡ để sanh khởi những tội nghiệp ư! Bồ tát an 
trụ trong pháp như huyến lợi ích cho chúng sanh, 
nhưng cũng chẳng thấy có chúng sanh, cũng 
chắng thấy có huyễn. Nếu tất cả không thấy có 
được thì hay thành tựu chúng sanh, thanh tịnh 
Phật độ. Nâầy Tu Bồ Đê! Như thế gọi là Bồ tát đây 
đủ Thiền ba la mật vô tướng hay chuyển pháp 
luân, đó là pháp luân bất khả đắc. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật biết tất cả pháp như mộng, như 
hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa. 


226 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thể Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
biết tật cả pháp như mộng, như hưởng, như ảnh 
như diệm, như huyễn, như hóa? 

- Nây Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát chẳng thấy mộng, chăng thấy người 
thây mộng: chẳng thấy. hưởng, chẳng thấy người 
nghe hưởng; chẳng thây ảnh, chẳng thây người 
thây ảnh; chăng thấy điệm, chăng thây người thấy 
diệm; chẳng thấy huyễn, chăng thấy người thấy 
huyễn; chăng thây hóa, chắng thấy người thấy 
hóa. Tại sao? Vì những mộng, hưởng, ảnh, diệm, 
huyễn và hóa ấy là pháp điên đảo của kẻ phàm 
nØười ngu vậy. 

A la hán chẳng thấy mộng, chăng thây người 
thấy mộng.. . nhần đên chắng thấy hóa, chăng 
thây người thấy hóa. Bích chi Phật, đại Bồ tát và 
chư Phật đều cũng chắng thây mộng, chắng thấy 
người thấy mộng... nhẫn đến chắng thấy hóa, 
chăng thây người thấy hóa. Tại sao? Vì tất cả 
pháp không có tánh sở hữu, chăng sanh chắng 
định. Nếu là pháp không có tánh sở hữu, chăng 
sanh chẳng định thì thê nào đại Bỏ tát hành Bát 
nhã ba la mật lại ở trong ây năm lây tướng sanh 
tướng định. việc ây chẳng phải vậy. Tại sao? Vì 
các pháp nếu có ít nhiêu tánh, có sanh có định thì 
chăng gọi là Bát nhã ba la mật. 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 227 


Thật vậy, này Tu Bồ Đề! Hành Bát nhã ba la 
mật, Bồ tát chắng trước chấp nơi sắc... nhẫn đến 
chắng trước chấp nơi thức; chăng trước chấp Dục, 
Sắc, Vô sắc ba cõi; chắng trước chấp các thiền 
các giải thoát tam muội; chăng trước chấp tứ 
niệm xứ nhẫn đến bát Thánh đạo; chắng trước 
chấp Không tam muội, Vô tướng tam muội, Vô 
tác tam muội; chẳng chấp trước Đàn na ba la mật 
nhẵn đến Bát nhã ba la mật. Do vì chăng trước 
chấp nên hay đây đủ Bồ tát Sơ địa. Trong Sơ địa 
cũng chăng trước chấp. Tại sao? Vì Bồ tát nây 
còn chắng thấy có được địa ấy, huông là sanh 
lòng trước chấp! Nhẫn đến Thập địa cũng vậy. 
Đại Bồ tát này hành Bát nhã ba la mật cũng chắng 
thây có được Bát nhã ba la mật. 

Nếu lúc hành Bát nhã ba la mật chẳng thây có 
được Bát nhã ba la mật, thì lúc ây thấy tất cả pháp 
đều vào trong Bát nhã ba la mật, cũng chăng thây 
có được các pháp ây. Vì các pháp ấy cùng Bát 
nhã ba la mật không hai không khác. Tại sao? Vì 
các pháp vào trong Như, pháp tánh, thật tế nên là 
vô phân biệt. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp vô tướng 
vô phân biệt sao lại nói là thiện, là bất thiện; là 
hữu lậu, là vô lậu; là thế gian, là xuất thê gian; là 
hữu vI, là vô v12 


228 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Nây Tu Bồ Đề! Theo ý ông thế nào? Trong 
thật tướng của các pháp, có pháp nào nói được là 
thiện, là bất thiện... nhẫn đến là hữu vi, vô vi 
chăng? Có pháp nào nói được là quả Tu đà hoàn, 
nhẫn đến A la hán, Bích chi Phật, Bồ tát, Vô 
thượng Bồ đề chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng nói được. 

- Này Tu Bồ Để! Vì nhơn duyên như vậy nên 
phải biết tất cả pháp vô tướng vô phân biệt, không 
sanh không định, chắng chỉ bày nói phô được. 

Nâày Tu Bồ Đề! Ngày trước lúc ta hành Bồ tát 
đạo, cũng không có pháp nào có tánh được hoặc 
là sắc, hoặc là thọ tưởng hành thức... nhẫn đến 
hoặc là hữu vi hoặc là vô vi, hoặc là quả Tu đà 
hoàn... nhẫn đến Vô thượng Bồ đề. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật từ lúc mới phát tâm đến lúc thành 
Vô thượng Bồ đề phải khéo học các pháp tánh. Vì 
khéo học các pháp tánh nên gọi là đạo Vô thượng 
Bỏ đề. Hành đạo ấy hay đầy đủ sáu ba la mật, 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. An trụ 
trong pháp ây được Vô thượng Bỏ đẻ, dùng pháp 
Tam thừa độ thoát chúng sanh, cũng chẳng chấp 
trước pháp Tam thừa. 


PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY 229 


Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát dùng pháp vô 
tướng phải học Bát nhã ba la mật như vậy. 


KINH MA-HA_ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TỨ NHIÉP 
THỨ BẢY MƯƠI TÁM 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp như mộng, 
như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, không có thật sự, không có tánh, tự tướng 
rỗng không, thì làm thế nào phân biệt là pháp 
lành, pháp chắng lành; là pháp thế gian, là pháp 
xuất thế; là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu; là pháp 
hữu vi, là pháp vô vi; là pháp hay được quả Tu đà 
hoàn, quả Tư đà hàm, quả A na hàm, quả A la 
hán; là pháp hay được đạo Bích chị Phật, là pháp 
hay được Vô thượng Bồ đề? 


232 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Kẻ phảm, người ngu có mộng, có người thây 
mộng... nhẵn đến có hóa, có người thấy hóa. Họ 
phát khởi thân, khâu, ý gây nghiệp thiện, nghiệp 
bất thiện, nghiệp vô ký, nghiệp phước, nghiệp tội, 
nghiệp bất động. Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la 
mật an trụ trong hai thứ Không: tất cánh Không 
và vô thỉ Không, vì chúng sanh mà thuyết pháp 
răng: “Các chúng sanh nây! Sắc thọ tưởng hành 
thức rỗng không, không có sở hữu; thập nhị nhập, 
thập bát giới rỗng không, không có sở hữu. Sắc 
thọ tưởng hành thức, thập nhị nhập, thập bát giới 
là mộng, là hưởng, là ảnh, là diệm, là huyễn, là 
hóa. Trong đó không có năm uân, mười hai nhập, 
mười tám giới; không có mộng cũng không có 
người thấy mộng: không có hưởng cũng không có 
người nghe hưởng; không có ảnh cũng không có 
người thấy ảnh; không có diệm cũng không có 
người thấy diệm; không có huyễn cũng không có 
người thấy huyễn; không có hóa cũng không có 
người thấy hóa. Tất cả pháp không có căn bốn, 
thật tánh vô sở hữu. Các ngươi ở trong không có 
âm lại thấy có âm, không có nhập lại thây có 
nhập, không có giới lại thây có giới. Tất cả pháp 
ây đều từ nhơn duyên hòa hợp mà sanh. Do tâm 
điên đảo mà khởi, thuộc nghiệp quả báo. Tại sao 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 233 


các người ở trong những pháp rỗng không, không 
có căn bốn mà lại năm lây tướng căn bỗn?”. 


Lúc bây giờ đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật 
dùng sức phương tiện ở trong pháp xan tham mà 
cứu thoát chúng sanh ra, dạy họ thực hành Đàn ba 
la mật, giữ công đức bô thí nầy được phước báo 
lớn. Từ nơi phước báo lớn cứu thoát ra, dạy họ trì 
giới, nương công đức trì giới, được sanh chỗ tôn 
quý trên trời. Rồi lại cứu thoát ra, dạy họ an trụ Sơ 
thiên. Do công đức Sơ thiền, sanh trời Phạm 
Thiên... nhẫn đến dạy họ an trụ Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiền, Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi phi tưởng xứ cũng như vậy. 

Chúng sanh thực hành bồ thí ấy và quả báo bố 
thí, trì giới và quả báo trì giới, thiền định và quả 
báo thiên định, từ nơi đó mà cứu thoát họ, đặt họ 
nơi vô dư Niết bàn và trong đạo Niết bàn, đó là tứ 
niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ 
lực, thất giác phân, bát Thánh đạo phân; Không, 
Vô tướng, Vô tác giải thoát môn; bát bội xả, cửu 
thứ đệ định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập 
bát bất cộng pháp. Bồ tát làm an ôn chúng sanh, 
cho họ an trụ trong pháp vô lậu của bực Thánh, 
không sắc, không hình, không đối. Có ai có thể 
được quả Tu đà hoàn, thì Bồ tát an Ổn giáo hóa họ 
làm cho họ an trụ quả Tu đà hoàn. Có ai có thể 


234 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


được Tư Đà Hàm, quả A na hàm, quả A la hán, 
đạo Bích chi Phật thì Bồ tát an ôn giáo hóa, làm 
cho họ an trụ quả Tư đà hàm, quả A na hàm, quả 
A la hán, đạo Bích chi Phật. Có ai có thể được Vô 
thượng Bồ đề thì Bồ tát an ốn giáo hóa làm cho 
họ an trụ Vô thượng Bồ đề. 

- Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ tát rất là hy hữu 
khó theo kịp. Các Ngài hay thực hành Bát nhã ba 
la mật sâu xa nây. Các pháp không có tánh là rốt 
ráo Không, vô thi Không, mà các Ngài phân biệt 
các pháp là thiện là bất thiện, là hữu lậu là vô lậu, 
nhẫn đến là hữu vi là vô vi. 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Chư đại Bồ 
tát rất là hy hữu khó theo kịp, hay thực hành Bát 
nhã ba la mật sâu xa nầy. Các pháp không có 
tánh, rốt ráo Không, vô thi Không mà các Ngài 
phân biệt các pháp. Nây Tu Bồ Đêt Nếu các ông 
biết pháp của đại Bỏ tát nây rất là hy hữu khó 
theo kịp, thì biết rằng tật cả hàng Thanh văn, Bích 
chi Phật chẳng thể có được, huống là người khác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những øì là pháp hy hữu 
khó theo kịp của đại Bồ tát mà tất cả hàng Thanh 
văn, Bích chi Phật không thể có được? 

- Này Tu Bồ Đề! Nên nhứt tâm lắng nghe. Có 
đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật an trụ trong báo 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 235 


đắc sáu ba la mật và an trụ trong báo đắc ngũ thân 
thông, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, các Đà la m1, 
các trí vô ngại, đi qua đến cõi nước mười phương. 
Có ai đáng dùng bố thí được độ thì dùng bố thí 
nhiếp họ; có ai đáng dùng trì giới được độ thì 
dùng trì giới nhiệp họ; có ai đáng dùng nhẫn 
nhục, tỉnh tân, thiên định, trí huệ được độ thì 
dùng nhẫn nhục, tính tấn, thiền định, trí huệ để 
nhiếp họ. Có ai đáng dùng Sơ thiền được độ thì 
dùng Sơ thiền để nhiếp họ. Có ai đáng dùng Nhị 
thiên, Tam thiền nhẫn đến Phi phi tưởng xứ được 
độ thì theo chỗ thích ứng mà nhiếp lấy họ. Có ai 
nên dùng từ bị hỷ xả được độ thì dùng từ bị hỷ xả 
đề nhiếp họ. Có ai nên dùng tứ niệm xứ, tứ chánh 
cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
phân, bát Thánh đạo phân, Không tam muội, Vô 
tướng tam muội, Vô tác tam muội được độ thì 
theo chỗ thích ứng đề nhiếp lấy họ. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát dùng bồ thí 
lợi ích chúng sanh thê nào? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
Bỏ tát bô thí tùy chỗ chúng sanh cần dùng mà 
cung cấp tất cả cho họ, như lả: thức ăn, món 
uống, y phục, xe ngựa, hương hoa, anh lạc... 
đồng như cúng dường chư Phật hay Bích chi 
Phật, A la hán, A na hàm, Tư đà hàm, Tu đà hoàn 


236 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


không khác. Hoặc bố thí cho bực đã nhập chánh 
đạo, người phàm, dưới đến chim thú đều không 
phân biệt sai khác, bố thí đồng đẳng. Tại sao? Vì 
tất cả pháp chăng khác, chăng phân biệt nên Bồ 
tát này không khác, không phân biệt. Bồ thí như 
vậy rôi sẽ được báo pháp vô phân biệt, đó là Nhứt 
thiết chủng trí. 

Nây Tu Bồ Đè! Nếu đại Bồ tát thây kẻ ăn xin 
mà quan niệm răng: “Phật là phước điền, ta nên 
cúng dường: chim thú chăng phải là phước điên, ta 
chắng nên bố thí” thì chăng phải là pháp Bồ tát. 
Tại sao? Đại Bồ tát phát tâm Vô thượng Bỏ đề 
chắng nghĩ rằng: “Chúng sanh này nên bồ thí lợi 
ích, chúng sanh nây chăng nên bố thí. Do vì bồ thí 
chúng sanh như vậy mà được sanh dòng lớn Sát 
lợi, Bà la môn, cư sĩ... nhẫn đến do vì bố thí nên 
dùng pháp Tam thừa độ họ vào vô dư Niết bàn”. 

Nếu có chúng sanh đến xin, Bồ tát chăng sanh 
lòng phân biệt sai khác: “Nên cho người nây, 
không nên cho người nây”. Tại sao? Vì Bồ tát vì 
những chúng sanh nây mà phát tâm Võ thượng 
Bỏ đẻ, nếu còn phân biệt chọn lựa thì sa vào chỗ 
quở trách của chư Phật, Bồ tát, Bích chi Phật, 
Thanh văn và tất cả trời, người, thế gian: “Ai 
thỉnh Ngài cứu tất cả chúng sanh! Ngài là nhà của 
tật cả chúng sanh, là chỗ hỗ trợ tất cả chúng sanh, 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 237 


là chỗ nương tựa của tất cả chúng sanh mà lại 
phân biệt lựa chọn nên cho chắng nên cho”. 


Lại nữa, lúc đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật, 
hoặc có người hay phi nhơn đến muốn câu xin 
thân thể, tay chân của Bồ tát. Bấy giờ Bồ tát 
chăng nên sanh hai lòng: “Nên cho hay chắng nên 
cho”. Tại sao? Vì đại Bồ tát vì chúng sanh mà thọ 
thân, nay chúng sanh đến lấy đâu nên chăng cho 
(2!). Bồ tát phải quán niệm răng: “Tôi vì lợi ích 
chúng sanh mà thọ thân nây, chúng sanh chẳng 
xin còn phải cho họ, huống là xin mà lại chắng 
cho!”. Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật phải học 
như vậy. 

Lại nữa, nây Tu Bỏ Để! Nếu thấy có người 
đến xin, đại Bồ tát phải quan niệm: “Trong đây ai 
cho, ai nhận, gì là vật cho? Tất cả pháp ấy đều 
không có tự tánh, vì là rốt ráo không vậy”. Pháp 
Không tướng thi không có cho, không có gtụt. 
Tại sao? Vì là rốt ráo Không, là nội Không, là 
ngoại Không, là nội ngoại Không, là đại Không, 
là đệ Nhứt nghĩa Không, là tự tướng Không. An 
trụ trong các thứ Không ấy mà bố thí thì đây đủ 
Đàn ba la mật. Vì đây đủ Đàn ba la mật nên nếu 
bị đâm chém thân thể hay bị cướp giựt tài vật, Bồ 
tát nây liên nghĩ răng: “Chặt chém ta là ai? Cướp 
giựt của ta là a1?”. 


238 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nây Tu Bồ Đề! Đức Như Lai dùng Phật nhãn 
thây phương Đông có hăng sa đại Bồ tát, vào đại 
địa ngục làm cho lửa tắt, nước sôi lạnh; dùng ba 
sự để giáo hóa: một là thần thông, hai là biết tâm 
niệm kẻ khác, ba là thuyết pháp. Bồ tát nây dùng 
sức thân thông làm cho trong đại địa ngục lửa tắt, 
nước sôi lạnh; biết tâm niệm kẻ khác, dùng từ bị 
hỷ xả tùy ý thuyết pháp. Những chúng sanh ấy ở 
nơi Bồ tát sanh lòng thanh tịnh, thoát khỏi địa 
ngục rôi lần lần do pháp Tam thừa mà được hết 
khổ sanh tử. Như phương Đông, chín phương kia 
cũng vậy. 

Nây Tu Bồ Đê! Đức Như Lai dùng Phật nhăn 
quan sát trong hăng sa quốc độ ở mười phương, 
thây chư Bỏ tát hầu hạ chư Phật, cung cấp đồ cần 
dùng, mến kính chư Phật. Nếu chư Phật có dạy bảo 
thì chư Bồ tát ấy đều hay thọ trì tất cả, nhẫn đến 
lúc thành Vô thượng Bồ đề trọn chăng quên sót. 

Nây Tu Bồ Đề! Đức Như Lai dùng Phật nhãn 
quan sát mười phương hăng sa quốc độ, thấy chư 
đại Bồ tát vì súc sanh mà xả thân thể phân tán các 
nơi; có súc sanh nào ăn thịt của đại Bồ tát ây đều 
sanh lòng mến kính. Do có lòng mến kính Bồ tát 
nên thoát ly loài súc sanh được gặp chư Phật, 
nghe pháp tu hành, do ba thừa Thanh văn, Bích 
chi Phật và Phật pháp mà nhập vô dư Niết bản. 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 239 


Như vậy, nây Tu Bỏ Đề! Chư đại Bồ tát làm lợi 
ích chúng sanh rất nhiều, giáo hóa chúng sanh 
khiến phát tâm Vô thượng Bồ đề, đúng pháp tu 
hành nhẫn đến nhập vô dư Niết bản. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Đức Như Lai dùng Phật 
nhãn thấy chư đại Bồ tát trong hăng sa quốc độ 
mười phương trừ những khổ đói khát của hàng 
ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ nây đêu mến kính Bồ tát. 
Do sự mến kính Bồ tát nầy mà được thoát ly ngạ 
quỷ, gặp Phật nghe pháp, tu hành đúng pháp, lân 
lân do ba thừa Thanh văn, Bích chi Phật, Phật 
thừa mà nhập vô dư Niết bàn. Đại Bồ tát vì độ 
chúng sanh mà thực hành tâm đại bi như vậy. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Đức Như Lai dùng 
Phật nhãn thấy chư đại Bồ tát ở trên trời Tứ Thiên 
Vương thuyết pháp. Cũng thuyết pháp tại cung 
trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa 
Lạc, trời Tha Hóa. Chư Thiên nghe Bồ tát thuyết 
pháp, lần lần do ba thừa mà được diệt độ. Nây Tu 
Bỏ Đê! Trong hàng Thiên chúng nây, nêu có aI 
say mê ngũ dục, Bồ tát hiện lửa nỗi dậy đốt cháy 
cung điện họ rôi thuyết pháp cho họ: “Nây chư 
thiên! Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, đâu có 
an ôn được”. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Đức Như Lai dùng 
Phật nhãn thây hàng Phạm Thiên trong hăng sa 


240 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


quốc độ ở mười phương thê giới chấp lây tà kiến. 
Chư Bồ tát dạy họ xa rời tà kiên mà bảo răng: 
“Sao các Ngài ở trong các pháp hư vọng không 
tướng mà lại sanh tà kiến!”. Nây Tu Bồ Đê! Đại 
Bồ tát an trụ tâm đại từ vì chúng sanh mà thuyết 
pháp. Nây Tu Bồ Đề! Đó là pháp hy hữu khó theo 
kịp của Bồ tát vậy. 

Lại nữa, nây Tu Bỏ Đề! Đức Như lai dùng 
Phật nhãn thấy chư đại Bồ tát trong hằng sa quôc 
độ mười phương thế giới dùng bôn sự để nhiếp 
lây chúng sanh. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi ích và 
đông sự. 

Thế nảo là Bồ tát dùng bố thí để nhiếp lấy 
chúng sanh? Nây Tu Bồ Đê! Bỏ tát dùng hai thứ 
bố thí để nhiếp lấy chúng sanh. Đó là tài thí và 
pháp thí. 

Những øì là tài thí nhiếp lây chúng sanh? Nây 
Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát đem các thứ bảo vật vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu, kha bỗi, san hô... 
hoặc đem đô uống ăn, y phục, mền mùng, phòng 
nhà, đèn đuốc, hoa hương, anh lạc, hoặc con traI, 
con gái, hoặc bò dê voi ngựa xe cộ, hoặc đem 
thân thể mình mà cung câp cho chúng, sanh. Bồ 
tát bảo chúng sanh răng: “Các ngươi nếu có cần 
dùng øì thì đến lấy như đến lấy vật của mình chớ 
có nghi ngại”. Bồ thí xong, Bỏ tát nây dạy cho họ 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 241 


pháp tam quy: quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. Hoặc dạy họ thọ Ngũ giới, thọ Bát quan 
trai giới; hoặc dạy Sơ thiền, nhẫn đến Phi tưởng 
phi phi tưởng định, hoặc dạy từ bi hỷ xả; hoặc 
dạy niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, niệm GIới, 
niệm Xả, niệm Thiên; hoặc dạy quán bất tịnh, 
quán xuất nhập tức; hoặc tướng hoặc xúc, hoặc 
dạy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ 
căn, ngũ lực, thất giác phân, bát Thánh đạo phân, 
Không tam muội, Vô tướng tam muội, Vô tác tam 
muội, bát bội xả, cửu thứ đệ định, thập lực, tứ vô 
úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, đại từ 
đại b1, ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hình hảo; 
hoặc dạy quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, 
A la hán, đạo Bích chi Phật; hoặc dạy Vô thượng 
Bỏ đề. 

Như vậy, nây Tu Bỏ Để! Hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát dùng sức phương tiện giáo hóa 
chúng sanh. Tài thí xong lại dạy cho họ được Niết 
bàn an ôn vô thượng. Đây gọi là pháp hy hữu khó 
theo kịp của đại Bồ tát. 

Này Tu Bỏ Đề! Thế nào là Bồ tát dùng pháp 
thí nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bỏ Đề! Pháp thí 
có hai thứ: một là thê gian, hai là xuất thê gian. 

Những gi là pháp thí thế gian? Trình bảy dạy 
rõ pháp thế gian như là quán bất tịnh, quán xuất 


242 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


nhập tức, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc 
định. Những pháp thê gian như vậy với những 
pháp cùng đông với pháp sở hành của phàm phu, 
thi gọi là pháp thí thê gian. Bồ tát này pháp thí thê 
gian như vậy rôi dùng nhiêu cách giáo hóa cho họ 
xa rời pháp thê gian. Xa rời pháp thế gian xong, 
Bồ tát dùng sức phương tiện làm cho họ được 
pháp vô lậu của bực Thánh và quả vô lậu của bực 
Thánh. Những gì là pháp vô lậu của bực Thánh? 
Những øì là quả vô lậu của bực Thánh? Pháp vô 
lậu của bực Thánh là ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
và ba môn giải thoát. Quả vô lậu của bực Thánh 
là quả Tu đà hoàn, nhẫn đến quả A la hán, đạo 
Bích chi Phật, Vô thượng Bồ đề. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đè! Pháp Thánh vô lậu 
của đại Bồ tát còn có trí huệ trong quả Tu đà hoàn 
nhẫn đến trí huệ trong quả A la hán, trí huệ trong 
đạo Bích chi Phật, trí huệ trong ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, trí huệ trong sáu ba la mật nhẫn 
đến trí huệ trong đại từ đại bi. Tất cả pháp như 
vậy, hoặc pháp thế Ø1an, xuất thế gian, trí huệ, 
hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, 
Nhứt thiết chủng trí trong pháp ấy thì gọi là pháp 
Thánh vô lậu của đại Bồ tát. Những gì là quả 
Thánh vô lậu? Dứt tất cả chủng tập phiên não thì 
gọi quả Thánh vô lậu. 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 243 


- Bạch đức Thể Tôn! Đại Bô tát có được Nhứt 
thiết chủng trí chăng? 

- Nầy Tu Bồ Để! Đúng như vậy, đại Bồ tát 
được Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát với Phật có những 
øì khác? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Có khác. Đại Bồ tát được 
Nhứt thiết chủng trí thì gọi là Phật. Tại sao? Vì 
tâm Bồ tát cùng tâm Phật không khác. Bồ tát an 
trụ trong Nhứt thiết chủng trí, đối với tật cả pháp 
không pháp nào chẳng soi sáng. Đây gọi là đại Bồ 
tát thế gian pháp thí. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát nhơn thê gian pháp 
thí mà được xuất thế gian pháp thí. Như vậy, nây 
Tu Bộ Đê! Đại Bồ tát giáo hóa chúng sanh cho họ 
được pháp thế gian, dùng sức phương tiện dạy 
cho họ được pháp xuất thế gian. 

Này Tu Bồ Đề! Những øì là pháp xuất thế 
gian của Bỏ tát? Những pháp chăng cùng đồng 
với pháp phàm phu. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh 
cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
phân, bát Thánh đạo phân, tám giải thoát môn, bát 
bội xả, cửu thứ đệ định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô 
ngại trí, thập bát bất cộng pháp, ba mươi hai 


244 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tướng, tám mươi tùy hình hảo, năm trăm Đà la mi 
môn. Đây gọi là pháp xuất thế gian. 

Này Tu Bồ Đè! Thế nào là tứ niệm xứ? Đại 
Bỏ tát quán nội thân theo thân mà quán sát, quán 
ngoại thân theo thân mà quán sát, siêng năng tính 
tân dùng nhứt tâm trí huệ quán sát. Quán tập nhơn 
của thân do nhơn duyên sanh, quán thân diệt, 
quán sát hành sanh diệt của thân tập, đạo nây 
không sở y, nơi thế gian không sở thọ. Đó là thân 
niệm xứ. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm 
xứ cũng như vậy. 

Này Tu Bỏ Đê! Thế nào là tứ chánh cần? 
Những pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chăng 
sanh nên siêng năng tinh tân. Những pháp ác bất 
thiện đã sanh, vì dứt trừ nên siêng năng tỉnh tấn. 
Những pháp thiện chưa sanh, vì sanh khởi nên 
siêng năng tinh tấn. Những pháp thiện đã sanh, vì 
thêm lớn đây đủ nên siêng năng tinh tân. Đây gọi 
tứ chánh cân. 

Này Tu Bỏ Đề! Thế nào là tứ như ý túc? 
Nguyện dục tam muội quyết đoán thực hành 
thành tựu. Tinh tân tam muội quyết đoán thực 
hành thành tựu. Nhứt tâm tam muội quyết đoán 
thực hành thành tựu. Tư duy tam muội quyết đoán 
thực hành thành tựu. Đây gọi là tứ như ý túc. 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 245 


Nây Tu Bồ ĐÊ! Thế nào là ngũ căn? Đó là tín 
căn, tinh tân căn, niệm căn, định căn và huệ căn. 

Nây Tu Bồ Đê! Thế nào là ngũ lực? Đó là tín 
lực, tinh tân lực, niệm lực, định lực và huệ lực. 

Thế nào là thất giác. phân? Đó là niệm giác 
phân, trạch pháp giác phân, tinh tấn giác phân, hỷ 
giác phân, khinh an giác phân, định giác phần và 
xả giác phân. 

Thế nảo là bát Thánh đạo phần? Đó là chánh 
kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm và 
chánh định. 


Thế nào là Tam tam muội? Đó là Không tam 
muội môn, Vô tướng tam muội môn và Vô tác 
tam muội môn. Thế nào là Không tam muội? 
Dùng không hành và vô ngã hành để nhiếp tâm 
gọi là Không tam muội. Thế nào là Vô tướng tam 
muội? Dùng tịch diệt hành và ly hành để nhiếp 
tâm gọi là Vô tướng tam muội. Thê nào là Vô tác 
tam muội? Dùng vô thường hành và khổ hành để 
nhiếp tâm gọi là Vô tác tam muội. 

Thế nảo là bát bội xả? Trong có tướng sắc, 
ngoải quán sắc, là bội xả thứ nhứt. Trong không 
tướng sắc, ngoài quán sắc, là bội xả thứ hai. Tịnh 
bội xả là bội xả thứ ba. Qua khỏi tất cả tướng sắc, 


246 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


diệt tướng có đôi ngại, vì chắng nghĩ đến tất cả 
tướng dị biệt mà quản hư không vô biên nhập Vô 
biên hư không xứ, là bội xả thứ tư... Nhẫn đến 
qua khỏi Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ nhập 
Diệt thọ tưởng bội xả, là bội xả thứ tám. 

Thế nảo là cửu thứ đệ định? Hành giả rời lìa 
pháp ái dục ác bất thiện có giác có quán, ly dục 
sanh hỷ lạc nhập Sơ thiên... nhẫn đến qua khỏi 
Phi phi tưởng xứ, nhập Diệt thọ tưởng định, gọi là 
cửu thứ đệ định. 

Thê nào là mười trí lực của Phật? 

Sức trí biết đúng thật phải chỗ, chăng phải chỗ. 
Sức trí biết đúng thật về những nghiệp, những thọ, 
biết chỗ tạo nghiệp, biết nhơn duyên, biết quả báo 
suốt thuở quá khứ hiện tại và vị lai của chúng 
sanh. Sức trí biết đúng thật tất cả thiền định, giải 
thoát tam muội. Sức trí biết đúng thật căn tánh 
thượng, trung hay hạ của tất cả chúng sanh. Sức trí 
biết đúng thật những tri kiến hiểu biết và chỗ thích 
muốn của tất cả chúng sanh. Sức trí biết đúng thật 
những cảnh giới sai khác của tất cả chúng sanh. 
Sức trí biết đúng thật chỗ được đến của tất cả đạo 
hạnh. Sức trí biết đúng thật đời trước của tất cả 
chúng sanh từ một kiếp đến vô lượng kiếp. Sức trí 
biết đúng thật, dùng Thiên nhãn thấy chúng sanh 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 247 


sanh về đường lành đường dữ nhẫn đến nhập Niết 
bàn. Sức trí biết đúng thật vô lậu tâm giải thoát. 
Đây là mười trí lực của Phật. 

“ Đức Phật bảo Ngài Tu Bộ Đề: Thế nào là tứ 
Võ sở úy? 

Đức Phật nói lời thành thật rằng: Ta là người 
nhứt thiết chánh trí. Nêu có Sa môn hay Bà la 
môn, hoặc chư Thiên, Ma vương, Phạm Vương, 
hoặc người nào bảo thật rằng: “Pháp ây chẳng 
biết”. Ta cũng chắng do đó mà thấy có nhẫn đến 
một chút tướng sợ sệt. Vì thế nên Ta được an ỗn, 
được không chỗ sợ, an trụ chỗ của bực thánh chúa, 
ở giữa đại chúng như sư tử rỗng hay chuyên pháp 
luân thanh tịnh mà tất cả chúng khác, hoặc Sa môn 
hay Bà la môn, chư Thiên, Ma, Phạm thật chắng 
chuyền được. Đây là sự vô úy thứ nhứt vậy. 

Đức Phật nói lời thành thật răng: Nơi Ta tất cả 
tập lậu đã hết sạch. Nếu có Sa môn hay Bà la 
môn, hoặc chư Thiên hay Ma vương, Phạm 
vương, hoặc những chúng sanh khác như thật nói: 
“Tập lậu ấy chắng hết”. Ta cũng chắng do đó mà 
thây có nhẫn đến một chút tướng sợ sệt. Vì thế 
nên Ta được an ồn, được không sợ sệt, an trụ chỗ 
của bực Thánh chúa, ở giữa đại chúng như sư tử 


* Hán bộ quyền thứ 27. 


248 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


rông hay chuyên pháp luân thanh tịnh, mà các Sa 
môn, Bà la môn hoặc chư Thiên, Ma vương, 
Phạm vương, hoặc những chúng khác thiệt chắng 
chuyên được. Đây là sự vô úy thứ hai vậy. 

Đức Phật nói lời thành thật rằng: Ta nói đây là 
pháp chướng đạo. Nếu có Sa môn hay Bà la môn, 
hoặc chư Thiên hay Ma vương, Phạm vương, 
hoặc những chúng sanh khác như thật nói: “Thọ 
pháp ây chắng chướng đạo”. Ta cũng chắng do đó 
mả thấy có nhẫn đến một chút tướng sợ sệt. Vì 
thế nên Ta được an ôn, được không sợ sệt, an trụ 
chỗ của bực Thánh chúa, ở giữa đại chúng như sư 
tử rồng hay chuyền pháp luân thanh tịnh, mà các 
Sa môn hay Bà la môn hoặc chư Thiên, Ma 
vương, hoặc những chúng khác thật chăng chuyển 
được. Đây là sự vô úy thứ ba vậy. 

Đức Phật nói lời thành thật rằng: Thánh đạo 
của Ta nói có thê ra khỏi thế gian, thực hành theo 
đây có thể hết khô. Nếu có Sa môn hay Bà la 
môn, hoặc chư Thiên, Ma vương, Phạm vương, 
hoặc những chúng khác như thật nói: “Hành đạo 
ây chăng hay ra khỏi thế gian, chẳng hay hết 
khổ”. Ta cũng chẳng do đó mà thây có nhẫn đến 
một chút tướng sợ sệt. Vì thế nên Ta được an ôn, 
được không sợ sệt, an trụ chỗ của bực Thánh 
chúa, ở giữa đại chúng như sư tử rồng hay chuyên 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 249 


pháp luân thanh tịnh, mà các Sa môn, Bà la môn 
hoặc chư Thiên, Ma vương, Phạm vương, hoặc 
những chúng khác thật chăng chuyển được. Đây 
là sự vô úy thứ tư vậy. 

Nây Tu Bồ Đê! Thế nào là bốn trí vô ngại? 

Một là Nghĩa vô ngại trí. Hai là Pháp vô ngại 
trí. Ba là Từ vô ngại trí. Bốn là Nhạo thuyết vô 
ngại trí. Trí huệ duyên nơi nghĩa là Nghĩa vô ngại 
trí. Trí huệ duyên nơi pháp là Pháp vô ngại trí. Trí 
huệ duyên nơi ngôn từ là Từ vô ngại trí. Trí huệ 
duyên nơi nhạo thuyết là Nhạo thuyết vô ngại trí. 

Nây Tu Bồ Đề! Thế nào là mười tám pháp 
bất cộng? 

Nơi chư Phật: Một là thân không lỗi. Hai là 
miệng không lỗi. Ba là niệm không lỗi. Bốn là 
không có tưởng dị biệt. Năm là không có tâm 
chắng định. Sáu là không có sự chăng biết rồi mà 
bỏ. Bảy là nguyện dục không giảm. Tám là tính 
tân không giảm. Chín là niệm không giảm. Mười 
là huệ không giảm. Mười một là giải thoát không 
giảm. Mười hai là giải thoát tri kiên không giảm. 
Mười ba là tất cả thân nghiệp hành động theo trí 
huệ. Mười bốn là tất cả khâu nghiệp hành động 
theo trí huệ. Mười lăm là tất cả ý nghiệp hành 
động theo trí huệ. Mười sáu là trí huệ biết đời quá 


250 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


khứ vô ngại. Mười bảy là trí huệ biết đời vị lai vô 
ngại. Mười tám là trí huệ biết đời hiện tại vô ngại. 

Nây Tu Bô Đê! Thể nào là ba mươi hai tướng? 

Một, lòng bàn chân băng phăng. Hai, lòng bàn 
chân lăn chỉ xoáy hình bánh xe ngàn căm. Ba, 
ngón tay và ngón chân dải hơn người khác. Bốn, 
tay và chân dịu mềm hơn chỗ khác trên thân. 
Năm, gót chân rộng no đây đẹp tốt. Sáu, các ngón 
tay, ngón chân có màn lưới mỏng trong suốt liên 
nhau, đẹp hơn người khác. Bảy, lưng bàn chân 
cao bằng đẹp tương xứng với gót chân. Tám, bắp 
chân thon đẹp như bắp chân của Lộc vương. 
Chín, đứng thăng hai tay rờ đến gối. Mười, tướng 
âm ấn kín như Mã vương, Tượng vương. Mười 
một, thân ngang rộng như cội cây Ny câu lô. 
Mười hai, mỗi lỗ lông mọc một sợi lông màu 
xanh dịu mềm xoắn về phía hữu. Mười ba, lông 
hướng lên trên màu xanh dịu mềm mà xoăn vê 
phía hữu. Mười bốn, thân màu hoàng kim, màu 
đẹp hơn vàng Diêm phù đàn. Mười lăm, ánh sáng 
từ thân chiêu ra một trượng. Mười sáu, da mỏng 
mịn trơn chắng dính bụi, ruồi muỗi chắng đậu 
được. Mười bảy, bảy chỗ trên thân: hai lòng bàn 
chân, hai lòng bàn tay, trên đâu hai vai và giữa cổ 
no đây. Mười tám, dưới hai nách no đầy. Mười 
chín, phần thân trên như sư tử. Hai mươi, thân 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 251 


hình ngay thắng. Hai mươi mốt, vai tròn đẹp. Hai 
mươi hai, có bốn mươi cái răng. Hai mươi ba, 
răng trắng bằng kín và chân rất sâu. Hai mươi 
bốn, bốn cái răng nanh rất trắng và lớn hơn cả. 
Hai mươi lăm, hai má vuông bầu như má sư tử. 
Hai mươi sáu, trong yết hầu có hai chỗ rịn nước 
tân dịch, vị ngọt ngon trên hết các vị ngọt ngon 
nhứt. Hai mươi bảy, lưỡi lớn mỏng mềm có thể 
che trùm đến tóc và tai. Hai mươi tám, âm thanh 
trong trẻo, vang xa như tiếng chim Ca lăng tân 
già. Hai mươi chín, màu mắt sáng như vàng ròng. 
Ba mươi, lông nheo như của Ngưu vương. Ba 
mươi mốt, giữa chặng hai mảy có lông trăng mềm 
nhuyễn như bông. Ba mươi hai, xương thịt trên 
đỉnh đầu vun thành búi. 


Thân đức Phật thành tựu đủ ba mươi hai 
tướng nây, ánh sáng chiếu khắp cõi Đại thiên. 
Nếu lúc muốn chiêu rộng thì chiếu khắp vô lượng 
vô sô thê giới mười phương. Vì chúng sanh nên 
đức Phật thọ thân ánh sáng một trượng. Nếu 
phóng vô lượng quang thì không có thời tiết, năm 
tháng, ngày gIỜ. Âm thanh của đức Phật vang 
khắp cõi Đại thiên. Nếu lúc muốn tiếng lớn thì 
vang khắp vô lượng vô số thế giới mười phương. 
Tùy theo số chúng sanh nhiều ít, âm thanh của 
đức Phật đều khắp đến họ cả. 


252 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nây Tu Bỏ Đê! Thế nào là tám mươi tùy 
hình hảo? 

Một, đỉnh đầu không thể thấy đến. Hai, mũi 
thăng cao đẹp và kín. Ba, mày như vành trăng 
mới sanh và màu ngọc lưu ly biếc. Bỗn, vành tai 
lớn dầy. Năm, thân vóc vững chắc như Na La 
Diên. Sáu đầu xương móc nhau như móc xích. 
Bảy, lúc xoay mình lại dạng như Tượng vương. 
Tám, lúc đi bàn chân cách đất bốn tắc mà chỉ 
chân lại hiện trên đất. Chín, móng tay như màu 
đông đỏ, mỏng mà láng bóng. Mười, xương gôi 
cứng chắc tròn đẹp. Mười một, toàn thân sạch sẽ. 
Mười hai, thân mêm dịu. Mười ba, thân chắng 
cong. Mười bốn, ngón tay dài vót tròn. Mười lăm, 
chỉ tay trang nghiêm. Mười sáu, mạch máu ân 
sâu. Mười bảy, mặt cá chăng lộ. Mười tám, thân 
nhuận lắng. Mười chín, thân tự giữ ngay, đi chẳng 
uốn lượn. Hai mươi, thân đây đủ. Hai mươi mốt, 
biết đây đủ. Hai mươi hai, dung nghi đây đủ. Hai 
mươi ba, luôn an ôn không gì làm loạn động 
được. Hai mươi bốn, oai chân tất cả. Hai mươi 
lăm, tất cả đều thích nhìn. Hai mươi sáu, khuôn 
mặt chăng lớn dài. Hai mươi bảy, chánh dung 
mạo chăng đối sắc. Hai mươi tám, khuôn mặt đây 
đủ. Hai mươi chín, môi đỏ màu như màu trái Tân 
bà. Ba mươi, âm thanh văng sâu. Ba mươi mốt, lỗ 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 253 


rún sâu tròn đẹp. Ba mươi hai, lông xoắn về phía 
hữu. Ba mươi ba, tay chân đều bằng đây. Ba 
mươi bốn, tay chân như ý. Ba mươi lăm, chỉ tay 
thăng sáng. Ba mươi sáu, chỉ tay dài. Ba mươi 
bảy, chỉ tay chắng đứt. Ba mươi tám, tất cả chúng 
sanh ác tâm khi nhìn thây đều hòa vui. Ba mươi 
chín, gương mặt rộng rất đẹp. Bốn mươi, pương 
mặt đây sáng như mặt trăng. Bốn mươi mốt, tùy 
theo ý chúng sanh mà hòa vui cùng nói chuyện. 
Bốn mươi hai, chân lông tỏa hơi thơm. Bốn mươi 
ba, miệng thoảng hương thơm vô thượng. Bốn 
mươi bốn, nghi dung như sư tử. Bốn mươi lăm, đi 
đứng như Tượng vương. Bốn mươi sáu, cách đi 
như Nga vương. Bốn mươi bảy, đầu như trái Ma 
đà na. Bốn mươi tám, đầy đủ tất cả âm thanh. Bốn 
mươi chín, răng bén. Năm mươi, lưỡi màu đỏ. 
Năm mươi mốt, lưỡi mỏng. Năm mươi hai, lông 
màu hồng. Năm mươi ba, lông sạch sẽ. Năm 
mươi bốn, mắt rộng dài. Năm mươi lăm, cửa lỗ 
đủ tướng. Năm mươi sáu, tay chân trắng hồng 
như màu hoa sen. Năm mươi bảy, rún chăng lôi. 
Năm mươi tám, bụng chắng lộ. Năm mươi chín, 
bụng thon nhỏ. Sáu mươi, thân chắng nghiêng 
động. Sáu mươi mốt, thân vững chãi. Sáu mươi 
hai, thân phân lớn. Sáu mươi ba, thân cao. Sáu 
mươi bốn, tay chân mịn láng dịu dàng sáng sạch. 


254 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Sáu mươi lăm, từ nơi thân ánh sáng chiếu ra một 
trượng. Sáu mươi sáu, ánh sáng chiêu thân mà đi. 
Sáu mươi bảy, bình đẳng xem chúng sanh. Sáu 
mươi tám, chăng khinh chúng sanh. Sáu mươi 
chín, tùy theo chúng sanh, âm thanh chắng lớn 
chắng nhỏ. Bảy mươi, thuyết pháp chăng chấp. 
Bảy mươi mốt, tùy theo ngữ ngôn của chúng sanh 
mà thuyết pháp cho họ. Bảy mươi hai, phát một 
âm mà đáp đúng các âm. Bảy mươi ba, thuận 
nhơn duyên mà thứ đệ thuyết pháp. Bảy mươi 
bốn, hết thảy chúng sanh không ai có thể thấy hết 
tật cả tướng trên thân đức Phật. Bảy mươi lăm, 
người nhìn không nhàm chán. Bảy mươi sáu, tóc 
dài đẹp. Bảy mươi bảy, tóc chăng rỗi. Bảy mươi 
tám, tóc xoắn đẹp. Bảy mươi chín, tóc màu như 
thanh châu. Tám mươi, tay chân có tướng phước 
đức. Nây Tu Bồ Đê! Thân của đức Phật thành tựu 
tám mươi tùy hình hảo như vậy. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát giáo hóa chúng sanh răng: Nây 
thiện nam tử! Phải khéo học phân biệt các chữ, 
cũng khéo biết một chữ nhẫn đến bốn mươi hai 
chữ. Tất cả ngữ ngôn đều nhập Tự môn đâu tiên. 
Tất cả ngữ ngôn cũng nhập Tự môn thứ hai... 
nhẫn đến Tự môn thứ bốn mươi hai, tất cả ngữ 
ngôn đều nhập trong đó. Một chữ đều nhập trong 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 255 


bốn mươi hai chữ. Bốn mươi hai chữ cũng nhập 
trong một chữ. Chúng sanh phải khéo học bốn 
mươi hai chữ ấy. Khéo học bốn mươi hai chữ rôi 
có thê khéo giảng thuyết Tự pháp. Khéo giảng nói 
Tự pháp rồi khéo giảng nói Vô tự pháp. 

Này Tu Bồ Đề! Như đức Phật khéo biết pháp, 
khéo biết Tự, khéo biết Vô tự. Vì Vô tự pháp mà 
nói Tự pháp. Tại sao? Vì vượt qua tất cả danh tự 
pháp nên gọi là Phật pháp. Như vậy, nây Tu Bồ 
Đê! Đại Bồ tát dùng hai thứ bố thí nhiếp lây 
chúng sanh, đó là tài thí và pháp thí. Đây là việc 
hi hữu khó theo kịp của Bồ tát. 

Nây Tu Bồ Đề! Thế nào là đại Bồ tát ái ngữ 
nhiếp lấy chúng sanh? Đại Bồ tát dùng sáu ba la 
mật, vì chúng sanh thuyết pháp, bảo rằng: Các 
người thực hành sáu ba la mật nhiếp lấy tất cả 
thiện pháp. 

Này Tu Bồ Đề! Thế nào là đại Bồ tát lợi hành 
nhiếp lấy chúng sanh? Đại Bồ tát luôn luôn giáo 
hóa chúng sanh, bảo họ thực hành sáu ba la mật. 

Nầy Tu Bồ Đề! Thế nào là đại Bồ tát đồng Sự 
nhiếp lấy chúng sanh? Do dùng sức sáu thứ thân 
thông, đại Bồ tát biến hóa nhiều cách vào trong 
sáu loài cùng với chúng sanh đồng sự, rôi dùng 
bốn pháp nhiếp mà nhiếp lây họ. 


256 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh rốt ráo 
bất khả đắc, pháp cũng bất khả đắc, pháp tánh 
cũng bất khả đắc, vì rốt ráo Không, vô thỉ Không 
vậy. Đại Bỏ tát thê nào lúc hành Bát nhã ba la 
mật, hành Thiên ba la mật, hành Tấn ba la mật, 
hành Nhẫn ba la mật, hành Giới ba la mật, hành 
Thí ba la mật; lại hành tứ thiền, tứ vô lượng tâm, 
tứ vô sắc định, ba mươi bảy pháp trợ đạo, mười 
tám không; lại hành Không, vô tướng và vô tác 
tam muội, bát bội xả, cửu thứ đệ định; lại hành 
Phật thập lực, tứ vô úy, bốn trí vô nøạ1, mười tám 
pháp bất cộng, ba mươi hai tướng, tám mươi tùy 
hình hảo? Thế nào lại an trụ báo đắc năm món 
thân thông mà vì chúng sanh thuyết pháp; chúng 
sanh thiệt bất khả đắc vì chúng sanh bất khả đắc 
vậy. Sắc bất khả đắc, nhẫn đến thức bất khả đắc, 
vì năm âm bất khả đặc vậy. Sáu ba la mật, nhẫn 
đến tám mươi tùy hình hảo đều bất khả đặc. 
Trong những bất khả đắc ấy, không có chúng 
sanh, không có sắc, nhẫn đến không có tám mươi 
tùy hình hảo. 

Bạch đức Thế Tôn! Thế nào đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật, vì chúng sanh thuyết pháp? 
Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát lúc hành Bát nhã 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 257 


ba la mật, Bỏ tát còn bất khả đắc, huỗng là có Bồ 
tát pháp! 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Đúng như vậy. Đúng như lời ông nói. Vì 
chúng sanh bất khả đắc nên biết là nội Không, 
ngoại Không, nội ngoại Không, Không Không, 
đại Không, đệ Nhứt nghĩa Không, hữu vi Không, 
vô vi Không, tất cánh Không, vô thỉ Không, tán 
Không, chư pháp Không, tánh Không, tướng 
Không, bất khả đắc Không, vô pháp Không, hữu 
pháp Không, vô pháp hữu pháp Không. 

Vì chúng sanh bất khả đắc nên biết là ngũ ấm 
Không, thập nhị nhập Không, thập bát giới 
Không, thập nhị nhơn duyên Không, tứ đề 
Không: ngã, chúng sanh, thọ mạng đêu Không; 
sanh giả, dưỡng giả, dục giả, chúng số giả đều 
Không; nhơn giả, tác giả, sử tác giả đều Không; 
khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả đều 
Không: tri giả, kiến giả đều Không. 


Vì chúng sanh bất khả đắc nên biết tứ thiển 
Không, tứ vô lượng tâm Không, tứ vô sắc định 
Không. Nên biết ba mươi bảy pháp trợ đạo 
Không. Không, Vô tướng, Vô tác đều Không, bát 
bội xả Không, cửu thứ đệ định Không. 


258 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vì chúng sanh bất khả đắc nên biết Phật thập 
lực Không, tứ vô úy Không, bốn trí vô ngại 
Không, mười tám pháp bất cộng Không. Nên biết 
quả Tu đà hoàn Không, quả Tư đà hàm Không, 
quả A na hàm Không, quả A la hán Không, đạo 
Bích chi Phật Không. Nên biết Bồ tát địa Không, 
Vô thượng Bồ đề Không. 

Nây Tu Bộ Đê! Đại Bồ tát thấy tất cả pháp 
Không như vậy, vì chúng sanh thuyết pháp chắng 
mất các tướng Không. Bồ tát nây lúc quán như 
vậy biết rõ tật cả pháp vô ngại. Biết tật cả pháp vô 
ngại rỒi chắng phá hoại các pháp tướng, chẳng 
thây khác, chẳng phân biệt, chỉ vì chúng sanh, 
thuyết pháp đúng như thật. 

Ví như hóa nhơn của đức Phật biến hóa ra, 
hóa nhơn nây lại hóa ra làm vô lượng ngàn trăm 
ỨC người: cÓ người dạy bố thí, có người dạy trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiên định, trí huệ: có 
người dạy tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc 
định. Nây Tu Bồ Đê! Ý ông nghĩ sao? Hóa nhơn 
của đức Phật biến hóa ra đó có phân biệt, phá 
hoại các pháp chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Hóa nhơn đó không có 
tâm, không có tâm sở, đầu có phân biệt, phá hoại 
các pháp. 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 2ã9 


- Nây Tu Bồ Đề! Vì thế nên phải biết đại Bồ 
tát hành Bát nhã ba la mật vì chúng sanh mà 
thuyết pháp đúng chỗ đáng nói, đem chúng sanh 
ra khỏi chỗ điên đảo, làm cho chúng sanh được 
đến chỗ nên an trụ, vì pháp chăng trói, chắng mở 
vậy. Tại sao vậy? 

Này Tu Bồ Đề! Sắc chắng trói chăng mở, thọ 
tưởng hành thức chẳng trói chăng mở. Sắc không 
trói không mở chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành 
thức không trói, không mở chắng phải thọ tưởng 
hành thức. Tại sao? Vì sắc rốt ráo thanh tịnh. Vì 
thọ tưởng hành thức... nhẫn đến tất cả pháp hoặc 
hữu vi hoặc vô vi cũng đều rốt ráo thanh tịnh. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát vì chúng 
sanh thuyết pháp cũng chăng có được chúng sanh 
và tất cả pháp. Vì tất cả pháp bất khả đắc vậy. Bồ 
tát vì chăng an trụ nơi pháp nên an trụ trong các 
pháp tướng, đó là săc Không nhẫn đến pháp hữu 
vi, pháp vô vi Không. Tại sao? Vì sắc nhẫn đến 
pháp hữu vi, pháp vô vi tự tánh bất khả đắc nên 
không có chỗ an trụ. Pháp vô sở hữu chăng an trụ 
pháp vô sở hữu. Pháp tự tánh chăng an trụ pháp 
tự tánh. Pháp tha tánh chăng an trụ pháp tha tánh. 
Tại sao? Vì tất cả pháp ấy đều bất khả đắc. Pháp 
bất khả đắc sẽ an trụ chỗ nào? 


260 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật, dùng các pháp Không ây có thể 
thuyết pháp như vậy. Hành Bát nhã ba la mật 
như vậy, ở nơi chư Phật và hàng Thanh văn, 
Bích chi Phật không có lỗi. Tại sao? Chư Phật, 
chư Bồ tát và Bích chi Phật cùng A la hán được 
pháp nây rôi vì chúng sanh thuyết pháp cũng 
chắng chuyên các pháp tướng. Vì như, pháp 
tánh, thật tế chăng chuyền được vậy. Tại sao? Vì 
các pháp không có tánh. 

- Bạch đức Thể Tôn! Nếu pháp tánh, Như, 
thật tế chăng chuyền thì sắc cùng pháp tánh có 
khác chăng? Sắc cùng với như và thật tế có khác 
chăng? Thọ tưởng hành thức... nhẫn đến pháp 
hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế 
gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu có khác chăng? 

- Không! Này Tu Bồ Để! Sắc chắng khác 
pháp tánh, chăng khác như, chẳng khác thật tế. 
Thọ tưởng hành thức... nhẫn đến hữu lậu, vô lậu 
cũng chẳng khác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu sắc chăng khác 
pháp tánh, chắng khác Như, chăng khác thật tế. 
Thọ, tưởng, hành, thức... nhẫn đến hữu lậu, vô 
lậu chăng khác thì làm sao phân biệt pháp ác và 
ác báo là: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh; pháp 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 261 


lành cùng quả báo lành là Người và Trời? Thế 
nào phân biệt pháp ác, thiện có báo ác, thiện; 
pháp không ác, không thiện có báo không ác, 
không thiện như là quả Tu đả hoàn... nhẫn đến 
Vô thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bồ Đề! Vì là thế đề nên phân biệt 
nói có quả báo, chăng phải trong đệ Nhứt nghĩa 
để. Trong đệ Nhứt nghĩa để chắng thể nói nhơn 
duyên, quả báo. Tại sao? Đệ Nhứt nghĩa đề thật 
không có tướng, không có phân biệt, cũng không 
có ngôn thuyết. Đó là vì sắc. . nhân đến pháp hữu 
lậu vô lậu bất sanh bất diệt, bất cầu bất tịnh, rốt 
ráo Không, vô thỉ Không vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu do nơi thê đề mà 
phân biệt nói có quả báo chớ chắng phải đệ Nhứt 
nghĩa đề, thì tất cả người phàm lẽ ra có quả Tu đà 
hoàn nhẫn đến Vô thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bồ Đê! Ý của ông nghĩ thế nào? 
Người phàm có biết là thế đề, có biết là đệ Nhứt 
nghĩa đề chăng? Nếu biết thì người phàm ấy lẽ ra 
đã là quả Tu đà hoàn nhẫn đến Vô thượng Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đê! Bởi người phàm thật chắng 
biết thê đế, chăng biết đệ Nhứt nghĩa đế, chắng 
biết đạo, chắng biết phân biệt đạo quả thì làm sao 
có được các quả! Nây Tu Bồ Đề! Thánh nhơn biết 


262 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thế đề, biết đệ Nhứt nghĩa đề, có đạo, có tu đạo, 
thế nên Thánh nhơn có các quả sai biệt. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tu đạo được quả chăng? 

- Không. Nây Tu Bồ Đề! Tu đạo chăng được 
quả, chắng tu đạo cũng chăng được quả, cũng 
chắng rời lìa đạo được quả, cũng chắng an trụ 
trong đạo được quả. Như vậy, nây Tu Bỏ Đề! Lúc 
hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát vì chúng sanh 
mà phân biệt các quả, cũng chăng phân biệt là 
tánh hữu vIị, tánh vô v1. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu chăng phân biệt 
tánh hữu vi, tánh vô v1 mà được các quả, thì tại 
sao đức Phật lại nói vì kiết sử tam giới hết nên gọi 
là quả Tu đà hoàn? Vì tham sân si mỏng nên gọi 
là quả Tư đà hàm? Vì tham, sân, sĩ mạn nghi cõi 
Dục hết nên gọi là quả A na hàm? Vì tham, sân, 
s1, mạn, nghi cõi Sắc, Vô sắc hết nên øọI1 là quả A 
la hán? Bao nhiêu pháp tập nhơn đều diệt tan thì 
gọi là Bích chi Phật đạo? Vì tất cả tập chủng 
phiền não dứt hắn nên gọi là Vô thượng Bồ đề? 
Bạch đức Thế Tôn! Tôi phải biết phân biệt tánh 
hữu vi, tánh vô vi thế nào để được các quả? 

- Nây Tu Bỏ Đè! Ông cho quả Tu đà hoàn, quả 
Tư đà hàm, quả A na hàm, quả A la hán, đạo Bích 
chi Phật, Vô thượng Bồ đề là hữu vi? Là vô vi? 


PHẨM TỨ NHIÉP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM 263 


- Bạch đức Thế Tôn! Đều là vô vi. 

- Nây Tu Bồ Đề! Trong pháp vô vi có phân 
biệt chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu có thiện nam, thiện nữ 
nào thông đạt tât cả pháp, hoặc hữu v1 hoặc vô vi 
là nhứt tướng, đó là vô tướng, thì có phân biệt là 
hữu v1 hay vô v1 chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát vì chúng 
sanh thuyêt pháp chăng phân biệt các pháp. Đó là 
vì nội Không nhân đên vì vô pháp hữu pháp 
Không vậy. Bồ tắt ây tự mình được pháp không 
chỗ chấp: trước rồi cũng dạy người khác pháp 
không chỗ chấp trước: Hoặc là sáu ba la mật, hoặc 
là tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ VÔ Sắc định, hoặc 
là ba mươi bảy pháp trợ đạo nhân đên Nhứt thiệt 
chủng trí. Vì Bô tát nây tự mình chăng chập trước, 
nên cũng dạy người khác được chăng châp trước. 
Vì không chô châp trước nên không chô ngại. 

Vị như hóa nhơn của đức Phật biến hóa ra, bố 
thí cũng chăng thọ báo bô thí, chỉ vì độ chúng 
sanh. Nhân đên thành Nhứt thiệt chủng trí chăng 
thọ báo Nhút thiết chủng trí. Cũng vậy, đại Bô tát 
hành sáu ba la mật nhân đên hành tât cả pháp: 


264 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hoặc hữu lậu, vô lậu; hoặc hữu vi, vô vi... đại Bỗ 
tát chăng trụ cũng chăng thọ báo, chỉ vì độ chúng 
sanh. Tại sao? Vì đại Bồ tát ây khéo thông đạt tất 
cả pháp tướng vậy. 


KINE MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THIỆN ĐẠT 
THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 


Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật: “Bạch đức 
Thế Tôn! Thế nào là Bồ tát khéo thông đạt các 
pháp tướng?”. 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Ví như hóa nhơn chẳng hiện hành tham, sân, 
SỈ; chắng hiện hành sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
chăng hiện hành nội ngoại pháp; chăng hiện hành 
phiên não kiết sử; chăng hiện hành pháp hữu lậu, 
pháp vô lậu, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, 
pháp hữu vi, pháp vô vi; cũng không có Thánh 


266 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


quả. Cũng như vậy, Bồ tát không có những sự ấy, 
cũng chăng phân biệt pháp ấy. Đây gọi là thông 
đạt các pháp tướng. 


- Bạch đức Thế Tôn! Hóa nhơn thế nào có 
tu đạo? 

- Này Tu Bồ Đê! Hóa nhơn tu đạo chắng cấu, 
chăng tịnh, cũng chăng ở năm loài sanh tử. Y của 
ông nghĩ sao? Nây Tu Bô Đê! Hóa nhơn của đức 
Phật biên hóa ra có sự thật căn bôn, có câu, có 
tịnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Hóa nhơn của 
đức Phật biên hóa ra không có sự thật căn bôn, 
cũng không có câu, cũng không có tịnh, cũng 
chăng ở năm loài sanh tử. 

- Nây Tu Bồ Đê! Bồ tát khéo thông đạt các 
pháp tướng cũng như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Tất cả sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức như hóa chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Tắt cả sắc như hóa, tất cả thọ 
tưởng hành thức như hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả sắc như hóa, 
tât cả thọ tưởng hành thức... nhân đên tât cả pháp 
như hóa. Hóa nhơn không có sắc; không có thọ, 
tưởng, hành, thức; không câu, không tịnh; không 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 267 


năm loài sanh tử, cũng không chỗ giải thoát, thì 
Bồ tát có những công dụng gì? 

- Này Tu Bồ Đề! Ý của ông nghĩ sao? Đại Bồ 
tát lúc hành đạo Bồ tát, các Ngài có thấy có chúng 
sanh từ trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Nhơn, 
Thiên được giải thoát chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Các Ngài không thấy có. 

- Đúng như vậy. Nâày Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát 
chăng thây có chúng sanh từ ba cõi được giải 
thoát. Tại sao? Vì đại Bỏ tát thấy biết tật cả pháp 
như huyễn, như hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát thấy biết 
tất cả pháp như huyễn, như hóa, vì những sự gì 
mà Bồ tát hành sáu ba la mật; hành tứ thiền, tứ vô 
lượng tâm, hành tứ vô sắc định; hành ba mươi 
bảy pháp trợ đạo... nhẵn đến hành đại từ đại bị, 
tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nêu chúng sanh tự biết các 
pháp như huyền, như hóa thì đại Bồ tát trọn chắng 
ở vô số kiếp vì chúng sanh mả hành Bồ tát đạo. 
Bởi chúng sanh chẳng tự biết các pháp như 
huyễn, như hóa nên đại Bồ tát ở vô lượng vô số 
kiếp hành sáu ba la mật, thành tựu chúng sanh, 
tịnh Phật quốc độ, được Vô thượng Bồ đề. 


268 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như 
huyễn, như hóa thì chúng sanh an trụ tại chỗ nào 
đề được Bồ tát hành sáu ba la mật cứu vớt? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Chúng sanh chỉ an trụ trong 
danh tướng hư vọng, ức tưởng, phân biệt, vì thê 
nên Bồ tát hành sáu ba la mật ở trong danh tướng, 
hư vọng cứu chúng sanh ra. 

- Bạch đức Thế Tôn! Gì là danh? Gì là tướng? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Danh ấy chỉ là cưỡng làm 
giả đặt ra: nây là sắc, là thọ tưởng hành thức; nây 
là nam, là nữ, là lớn, là nhỏ; nây là Địa ngục, là 
Súc sanh, là Ngạ quỷ, là Nhơn, là Thiên; nây là 
hữu vi, là vô vi; nầy là quả Tu đà hoàn, quả Tư đà 
hàm, quả A na hàm, quả A la hán, đạo Bích chi 
Phật, này là Phật đạo. 

Này Tu Bồ Để! Tất cả pháp hòa hiệp đều là 
giả danh. Dùng danh lấy các pháp thể nên là 
danh. Tất cả pháp hữu vi chỉ có danh tướng, 
người phàm ở trong đó sanh chấp trước. Đại Bồ 
tát hành Bát nhã ba la mật, vì dùng sức phương 
tiện nên ở trong danh tự, dạy cho họ xa rời mà 
bảo rằng: “Các chúng sanh này! Danh ấy chỉ có 
danh rỗng không, phát sanh trong hư vọng, ức 
tưởng, phân biệt. Các ngươi chớ chấp trước hư 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 269 


vọng, ức tưởng. Sự ấy bổn lai đêu không có, vì tự 
tánh rỗng không vậy, bực trí giả chăng chấp trước 
nó”. Như vậy, này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật, dùng sức phương tiện vì chúng 
sanh mà thuyết pháp. Đó là danh. 

Những gi là tướng? Nây Tu Bồ Đề! Có hai thứ 
tướng là chỗ mà người phàm chấp trước: Một là 
sác tướng. Hai là vô sắc tướng. Những gì gọi là 
sắc tướng? Những thứ có sắc hoặc thô hoặc tẾ, 
hoặc tốt hoặc xấu, đều là rỗng không. Ở trong 
những pháp rỗng không ấy ức tưởng, phân biệt để 
tâm năm lây tướng. Đây gọi là sắc tướng. Những 
gì là vô sắc tướng? Nơi các pháp vô sắc ức tưởng, 
phân biệt để tâm năm lây tướng nên sanh phiền 
não. Đây gọi là vô sắc tướng. Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật, dùng sức phương tiện dạy chúng 
sanh xa lìa sự chấp trước tướng ây. Ở trong pháp 
vô tướng khiến họ rời lìa hai pháp, đó là tướng, là 
vô tướng. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Đại Bỏ tát hành Bát 
nhã ba la mật dạy chúng sanh rời lìa tướng khiến 
họ an trụ trong tánh vô tướng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp chỉ có 
danh tướng, thế nào đại Bồ tát hành Bát nhã ba la 
mật có thê tự lợi ích, cũng dạy người khác khiến 


270 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


họ được lợi lành? Thế nào Bồ tát đây đủ các quả 
địa: từ một quả địa đến một quả địa, cũng dạy 
chúng sanh khiến họ được quả Tam thừa? 

- Này Tu Bồ Đề! Nếu các pháp căn bốn quyết 
định có mà chăng phải chỉ là danh tướng, thì đại 
Bồ tát hành Bát nhã ba la mật chắng có thê tự lợi 
ích, cũng chăng có thể lợi ích người khác. 

Này Tu Bồ Đê! Vì các pháp không có căn bổn 
sự thật mà chỉ có danh tướng, nên Bồ tát lúc hành 
Bát nhã ba la mật có thể đầy đủ Thiền ba la mật, 
Tấn ba la mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba la mật, 
Thí ba la mật, vì vô tướng vậy. Có thể đầy đủ Tứ 
thiền ba la mật, Tứ vô lượng tâm ba la mật, Tứ vô 
sắc định ba la mật, vì vô tướng vậy. Có thể đây đủ 
Tứ niệm xứ ba la mật... nhẫn đến Bát Thánh đạo 
phân ba la mật. Có thể đây đủ Nội Không Ba la 
mật... nhãn đến Vô pháp Hữu pháp Không ba la 
mật, vì vô tướng vậy. Có thể đây đủ Giải thoát ba 
la mật, Cửu thứ đệ định ba la mật, vì vô tướng 
vậy. Có thể đầy đủ Phật thập lực... nhẫn đến 
mười tám pháp bất cộng ba la mật, vì vô tướng 
vậy. Vì vô tướng, nên Bồ tát tự mình đây đủ các 
pháp lành, cũng giáo hóa người khác khiến họ 
đây đủ pháp lành, vì vô tướng vậy. 

Này Tu Bồ Đê! Nếu các pháp tướng mà thật 
có chừng hào ly, thì lúc hành Bát nhã ba la mật, 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 271 


đại Bồ tát chắng biết được các pháp vô tướng, vô 
niệm được Vô thượng Bồ đê, cũng dạy chúng 
sanh khiên họ được pháp vô lậu. Tại sao? Vì tât 
cả pháp vô lậu đêu vô tướng, vô niệm vậy. Như 
vậy, nây Tu Bô Đê! Đại Bô tát hành Bát nhã ba la 
mật dùng pháp vô lậu lợi ích chúng sanh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp vô 
tướng, vô niệm, sao lại kê là pháp Thanh văn, là 
pháp Bích chi Phật, là pháp Bồ tát, là pháp Phật? 

- Nầy Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Pháp vô 
tướng với pháp Thanh văn có khác chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có khác. 

- Nây Tu Bồ ĐêI Pháp vô tướng với pháp Bích 
chi Phật, pháp Bô tát, pháp Phật có khác chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có khác. 

- Nây Tu Bỏ Đề! Pháp vô tướng có phải tức là 
quả Tu đà hoàn, quả Tư đà hàm, quả À na hàm, 
quả A la hán, pháp Bích chi Phật, pháp Bô tát, 
pháp Phật chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Đúng như vậy. 

-_ - Nây Tu Bồ Đê! Vì lẽ ấy nên biết tất cả pháp 
đêu vô tướng. 

Này Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát học tất cả pháp vô 
tướng nây thì được thêm lớn pháp lành, đó là sáu 


272 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ba la mật, tứ thiên, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc 
định, tứ niệm xứ nhẫn đến mười tám pháp bất 
cộng. Tại sao vậy? Bỏ tát chẳng lây những pháp 
khác làm trọng yêu bằng ba môn giải thoát. Vì tất 
cả pháp tự tướng Không, đó gọi là Không giải 
thoát môn. Vì tất cả pháp vô tướng, đó gọi là Vô 
tướng giải thoát môn. Vì tất cả pháp vô tác vô 
khởi, đó gọi Vô tác giải thoát môn. 

Nếu đại Bồ tát học ba môn giải thoát thì có thể 
học tướng ngũ âm, có thể học tướng thập nhị 
nhập, có thể học tướng thập bát giới, có thể học 
tướng tứ Thánh đề, có thể học mười hai nhơn 
duyên, có thể học nội Không nhẫn đến vô pháp 
hữu pháp Không, có thể học sáu ba la mật nhẫn 
đến mười tám pháp bất cộng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát hành Bát nhã 
ba la mật có thể học tướng ngũ ấm như thế nào? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Đại Bỏ tát hành Bát nhã ba la 
mật biết sắc tướng, biết sắc sanh diệt, biết sắc như. 

Thế nảo là biết sắc tướng? Biết sắc rốt ráo 
Không, thành phân của nó phân chia sai khác hư 
giả không thật như bọt nước không bên không 
chắc. Đó là biết sắc tướng. 


Thê nào là biết sắc sanh diệt? Lúc sanh khởi, 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 273 


sắc không từ đâu lại, lúc đi không chỗ đến. Nếu 
biệt chăng đên chăng đi, đó là biệt sắc sanh diệt. 


Thế nào là biết sắc như? Sắc như ấy chắng sanh 
chăng diệt, chăng đến chắng đi, chăng tăng chăng 
giảm, chắng cầu chăng tịnh, đó là biết sắc như. 


Nây Tu Bồ Đê! Như đó là nói như thật chắng 
hư. Như đó là trước sau và chặng g1ữa cũng vậy, 
thường chăng đối khác. Đó là biết sắc như. 

Thế nào là biết thọ tướng? Thể nào là biết thọ 
sanh diệt? Thế nảo là biết thọ như? 

Bồ tát biết các thọ tướng như bong bóng nước: 
một khởi, một diệt. Đó là biết thọ tướng. Biết thọ 
không từ đâu lại, đi không chỗ đến. Đó là biết thọ 
sanh diệt. Thọ như ấy chẳng sanh chăng diệt, 
chắng đến chăng đi, chắng tăng chăng giảm, 
chắng cầu chắng tịnh. Đó là biết thọ như. 

Thế nảo là biết tưởng tướng? Tưởng sanh 
diệt? Tưởng như? 

Tưởng ấy, Bồ tát biết như diệm, chắng thê có 
được, mả vọng tưởng là nước. Đó là biết tưởng 
tướng. Tưởng ây không từ đâu lại, đi không chỗ 
đến. Đó là biết tưởng sanh diệt. Tưởng như ây 
chăng sanh chăng diệt, chăng đến chẳng đi, chẳng 
tăng chăng giảm, chăng câu chăng tịnh, chẳng 
chuyên đổi nơi thật tướng. Đó là biết tưởng như. 


274 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Thế nảo là biết hành tướng? Hành sanh diệt? 
Hành như? 

Bỏ tát biết hành như thân cây chuối, từ bẹ từ 
bẹ lột bỏ chăng có cứng chắc. Đó là biết hành 
tướng. Các hành sanh khởi không từ đâu lại, đi 
không chỗ đến. Đó là biết hành sanh diệt. Các 
hành chắng sanh chăng diệt, chăng đến chắng đi, 
chắng tăng chăng giảm, chăng cấu chăng tịnh. Đó 
là biết hành Như. 

Thế nào là biết thức tướng? Thức sanh diệt? 
Thức như? 

Bồ tát biết thức như nhà ảo thuật, ảo thuật ra 
bốn binh chủng, không có thật. Đó là biết thức 
tướng. Thức ấy lúc phát sanh không từ đâu lại, 
lúc diệt không chỗ đên. Đó là biết thức sanh diệt. 
Thức như ây chẳng sanh chẳng diệt, chăng đến 
chẳng đi, chẳng tăng chăng giảm, chăng cấu 
chăng tịnh. Đó là biết thức như. 

Thế nào là biết thập nhị nhập? Bồ tát biết 
nhãn căn, nhãn căn tánh Không... nhẫn đến ý 
căn, ý căn tánh Không. Biết sắc, sắc tánh 
Không... nhẫn đến pháp, pháp tánh không. 

Thế nào là biết thập bát giới? Bồ tát biết nhãn 
giới, nhãn giới tánh Không... nhẫn đến ý thức, ý 
thức giới Không. 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 275 


Thế nào là biết tứ Thánh đế? Lúc biết Khô 
Thánh đê, Bồ tát xa rỜI quan niệm đị biệt thây có 
hai pháp mà biệt Khô đê chăng hai chăng khác. 
Với Tập, Diệt và Đạo cũng như vậy. 

Thế nảo là biết mười hai nhơn duyên? Bồ tát 
biệt mười hai nhơn duyên chăng có tướng sanh. 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, nêu đại Bô tát đêu riêng phân biệt biệt các 
pháp, toan không do sắc tánh mà phá hoại pháp 
tánh, nhẫn đên do Nhứt thiết chủng trí tánh mà 
phá hoại pháp tánh chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu ngoài pháp tánh lại còn 
có pháp thì mới có lẽ là phá hoại pháp tánh. 
Ngoài pháp tánh, pháp chăng thê có được nên 
chăng hoại. Tại sao? Nây Tu Bô Đê! Phật và đệ 
tử của đức Phật biệt ngoài pháp tánh, pháp chăng 
thê có được. Vì pháp chăng thê có được nên 
chăng thê nói ngoài pháp tánh có pháp. Như vậy, 
nây Tu Bô Đêt! Đại Bô tát hành Bát nhã ba la mật 
phải học pháp tánh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát nếu học pháp 
tánh phải chăng là không chô học? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát học pháp tánh 


276 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thì học tất cả pháp. Tại sao? Vì tất cả pháp là 
pháp tánh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Duyên cớ gì tất cả pháp 
là pháp tánh? 


- Nây Tu Bỏ Đê! Tất cả pháp vào trong tánh 
vô vi, vô tướng. Vì thê nên học pháp tánh thì học 
tật cả pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp là pháp 
tánh, tại sao đại Bồ tát học sáu ba la mật, tứ thiên, 
tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định? Tại sao Bồ tát 
học ba mươi bảy pháp trợ đạo, ba môn giải thoát, 
tám bội xả, chín định thứ đệ, mười trí lực nhẫn 
đến mười tám pháp bất cộng? Tại sao học sáu 
thân thông, ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hình 
hảo? Tại sao Bồ tát học sanh vào nhà đại tộc, các 
cõi Trời? Tại sao Bồ tát học địa phát tâm thứ 
Nhứt đến địa thứ Mười? Tại sao Bồ tát học địa 
Thanh văn, địa Bích chi Phật, vị Bồ tát? Tại sao 
Bồ tát học thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc 
độ, các môn đà la n1, nhạo thuyết biện tài? Tại sao 
Bồ tát học Vô thượng Bỏ đề, học xong được Nhúứt 
thiết chủng trí biết tất cả pháp? 

Bạch đức Thế Tôn! Trong pháp tánh của các 
pháp không có sự khác biệt ấy. 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 377 


Bạch đức Thế Tôn! Phải chăng Bồ tát sa vào 
phi đạo? Tại sao? Vì trong pháp tánh không có sự 
khác biệt ấy. Trong pháp tánh không có sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Pháp tánh cũng chăng xa rời 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là pháp tánh, 
pháp tánh tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
vậy. Tất cả pháp cũng vậy. 

- Nây Tu Bồ Đê! Đúng như vậy. Đúng như lời 
ông nói: Sắc tức là pháp tánh, thọ, tưởng, hành, 
thức tức là pháp tánh. 

Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
nếu đại Bồ tát thấy có pháp ngoài pháp tánh, thì là 
chăng cầu Vô thượng Bỏ đề. Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát biết tánh của tất cả các pháp là 
Vô thượng Bồ đê. Vì thế nên lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát biết tất cả pháp là pháp tánh rồi 
ở nơi pháp không danh tướng dùng danh tướng để 
giảng thuyết, đó là sắc, là thọ tưởng hành thức... 
nhãn đến là Vô thượng Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như nhà ảo thuật ở trước 
công chúng thuật làm các thứ hình sắc, nào là: gái 
trai voI ngựa; nào là vườn rừng xinh tươi và 
những nhà cửa; nào là suối chảy ao tắm, xiêm y 
hoa hương anh lạc đồ uống món ăn, nào là hòa ca 
tâu nhạc để giúp vui mọi người. Nhà ảo thuật lại 


278 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thuật làm ra người rôi bảo bồ thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tắn, thiền định, tu trí huệ. 

Nhà ảo thuật nây lại thuật làm dòng đại tộc, 
các cõi trời, các Thánh Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A 
na hàm, A la hán, Bích chi Phật, đại Bồ tát từ sơ 
phát tâm thực hành sáu ba la mật, hành Sơ địa đến 
Thập địa, nhập vị Bồ tát du hý thần thông, thành 
tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, du hý các thiền 
định giải thoát tam muội, thực hành Phật thập lực 
nhẫn đến thân Phật đủ ba mươi hai tướng, tám 
mươi tùy hình hảo. 

Nhà ảo thuật, thuật làm ra như vậy cho mọi 
người xem. Trong hàng khán giả, người vô trí hết 
sức khen ngợi tài giỏi của nhà ảo thuật. Người có 
trí suy gâm răng: “Thật chưa từng có, trong ây 
không có sự thật mà có thể dùng pháp không chỗ 
có để làm vui đẹp mọi người, từ nơi không hình 
tướng khiến có hình tướng, không sự có sự tướng, 
nhưng vẫn không tướng có. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát chăng thây có pháp 
rời ngoài pháp tánh. Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
vì sức phương tiện, đại Bỏ tát dầu chăng thấy có 
chúng sanh mà tự bồ thí cũng dạy người khác bố 
thí, khen ngợi bồ thí, vui mừng khen ngợi người 
bó thí. Nhẫn đến tự tu trí huệ cũng dạy người tu 
trí huệ, vui mừng khen ngợi người tu trí huệ. Đại 


PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN 279 


Bỏ tát tự thực hành thập thiện, ngũ giới, bát giới, 
tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, ba mươi 
bảy pháp trợ đạo, nhẫn đến tự thực hành mười 
tám pháp bất cộng, khen ngợi mười tám pháp bất 
cộng, vui mừng khen ngợi người thực hành mười 
tám pháp bất cộng. 

Này Tu Bồ Để! Nếu pháp tánh trước, sau và 
giữa có dị biệt thì đại Bồ tát chắng thể do sức 
phương tiện để hiển thị pháp tánh thành tựu 
chúng sanh. Nây Tu Bồ Đề! Do vì pháp tánh 
trước, sau và giữa không dị biệt, thế nên đại Bồ 
tát hành Bát nhã ba la mật vì sự lợi ích chúng 
sanh mà thực hành Bồ tát đạo vậy. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THẬT TẾ 
THỨ TÁM MƯƠI 


" Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: Bạch đức 
Thê Tôn! Nêu chúng sanh rôt ráo bât khả đặc thì 
Bô tát vì ai mà thực hành Bát nhã ba la mật? 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Bỏ tát vì thật tế mà hành Bát nhã ba la mật. 
Nây Tu Bô Đê! Nêu thật tê cùng chúng sanh tê dị 
biệt thì Bô tát chăng hành Bát nhã ba la mật. 
Nhưng do vì thật tê, chúng sanh tê chăng dị biệt 


* Hán bộ quyền thứ 28. 


282 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


nên đại Bồ tát vì lợi ích chúng sanh mà hành Bát 
nhã ba la mật. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát vì chắng phá hoại thật tế mà 
kiến lập chúng sanh trong thật tế. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu thật tế tức là chúng 
sanh tế thì là Bồ tát kiến lập thật tế ở nơi thật tế. 
Bạch đức Thế Tôn! Nếu kiến lập thật tế ở nơi 
thật tế thì là kiến lập tự tánh ở nơi tự tánh. Bạch 
đức Thế Tôn! Chẳng được kiến lập tự tánh ở nơi 
tự tánh. 

Bạch đức Thế Tôn! Tại sao lúc hành Bát nhã 
ba la mật đại Bồ tát kiết lập chúng sanh ở nơi 
thật tê? 

- Nây Tu Bồ Đẻ! Thật tế chăng thể kiến lập ở 
thật tế, tự tánh chăng thể kiến lập ở tự tánh. Nay 
đại Bồ tát lúc hành Bát nhã ba la mật vì sức 
phương tiện nên kiến lập chúng sanh ở thật tế. 
Thật tế chăng khác chúng sanh tế. Thật tế cùng 
chúng sanh tế không hai, không khác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là sức phương 
tiện của đại Bồ tát? Dùng sức phương tiện ây, đại 
Bồ tát lúc hành Bát nhã ba la mật kiến lập chúng 
sanh ở thật tế, cũng chắng phá hoại tướng thật tê. 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 283 


- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát vì sức phương tiện nên kiến lập chúng 
sanh ở nơi bố thí. Kiến lập xong, Bồ tát nói bố thí 
rốt ráo rồng không: Bồ thí như vậy trước, sau, 
chặng giữa đêu rỗng không, người thí rỗng 
không, quả báo bố thí rỗng không, kẻ thọ nhận 
cũng rông không. Nây các người! Trong thật tế, 
tật cả pháp ây đều bất khả đặc. Các người chớ 
quan niệm bồ thí khác, người thí khác, quả báo bố 
thí khác, kẻ thọ nhận khác. Nêu các người chăng 
quan niệm dị biệt thì bố thí có thể đưa đến mùi vị 
cam lô, được quả mùi vị cam lỗ. Vì bố thí như thế 
nên các người chớ chấp trước sắc, chớ chấp trước 
thọ tưởng hành thức. Tại sao? Bồ thí ây, tướng bỗ 
thí rỗng không. Người thí, người thí rỗng không. 
Quả báo thí, quả báo thí rỗng không. Kẻ thọ nhận, 
kẻ thọ nhận rỗng không. Trong rỗng không mà bỗ 
thí thì bố thí bất khả đắc, người thí bất khả đắc, 
quả báo thí bất khả đắc, kẻ thọ nhận bất khả đắc. 
Tại sao? Vì các pháp ấy rốt ráo tự tánh rỗng 
không vậy. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát vì sức phương tiện nên dạy 
chúng sanh trì giới, bảo họ răng: Các người trừ bỏ 
sát sanh... nhẫn đến trừ bỏ tà kiến. Tại sao? Vì 
pháp mà các người phân biệt không có tánh như 


284 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


vậy. Các người nên suy nghĩ kỹ: Những gì là 
chúng sanh mà muốn giết chết? Dùng những vật 
øì để giết chết? Nhẫn đến tà kiến cũng suy nghĩ 
kỹ như vậy. 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bỏ tát dùng sức phương 
tiện như vậy thành tựu chúng sanh. Đại Bồ tát nây 
liền vì chúng sanh mà nói quả báo bồ thí, trì giới. 
Quả báo bồ thí, trì giới ấy tự tánh rông không. 
Biết quả báo bố thí, trì giới tự tánh rông không 
rÔi, trong ấy chẳng chấp trước. Vì chắng chấp 
trước nên tâm chăng tán loạn hay sanh trí huệ. 
Dùng trí huệ ấy dứt diệt tất cả kiết sử phiền não 
nhập vô dư Niết bàn. Trên đây là pháp thế tục, 
chắng phải đệ Nhứt thật nghĩa. Tại sao? Vì trong 
rỗng không, không có diệt cũng không có kẻ diệt. 
Các pháp rốt ráo Không, chánh đó là Niết bàn. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát thấy chúng 
sanh tâm phiên não giận hờn bèn dạy răng: Ngươi 
lại đây! Người nên tu hạnh nhẫn nhục, làm người 
nhân nhục, ngươi nên thích nhẫn nhục. Sân hận 
của ngươi, tự tánh nó rỗng không. Ngươi nên suy 
nghĩ kỹ như vây: Tôi ở trong pháp nào mà giận? 
Ai là người giận? Người bị giận là ai? Pháp ấy 
đều Không. Pháp tánh Không ây không có lúc 
nào là chăng rông không. Rỗng không ấy chăng 
phải do Phật, Bồ tát, Thanh văn, Bích chi Phật 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 285 


làm ra, cũng chăng phải do chư Thiên hay quỷ 
thân làm ra. Ngươi nên suy nghĩ kỹ như vây: 
CGiận ai? AI là người giận? Những gì là sự giận? 
Tất cả pháp ấy tự tánh rỗng không. Pháp rỗng 
không không có chỗ giận. 

Như vậy, nây Tu Bồ Để! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát dùng pháp nhơn duyên ấy kiến 
lập chúng sanh nơi tánh Không, thứ lớp lần lần 
chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng, cho họ 
được Vô thượng Bồ để. Đây là pháp thế tục, 
chắng phải đệ Nhứt thật nghĩa. Tại sao? Vì trong 
tánh Không ây không có người được, không có 
pháp được không có chỗ được. 

Này Tu Bồ Đề! Đó gọi là pháp thật tế tánh 
Không. Đại Bồ tát vì chúng sanh mà hành pháp 
ây. Chúng sanh ấy cũng bất khả đắc. Tại sao? Vì 
tật cả pháp rời lìa tướng chúng sanh vậy. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát vì sức phương tiện nên thây 
chúng sanh giải đãi dạy cho họ thân tinh tân tâm 
tinh tấn, bảo họ răng: Nây các Người! Trong tánh 
Không của các pháp không có giải đãi, không có 
người giải đãi, không có sự giải đãi, tánh của tất 
cả pháp nầy đều Không, không gì vượt qua tánh 
Không. Các Người sanh thân tinh tấn tâm tỉnh 


286 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tân. Vì sanh pháp lành nên chớ có giải đãi. Đây là 
pháp lành: Hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn 
nhục, hoặc tinh tân, hoặc thiền định, hoặc trí huệ: 
hoặc các thiền định giải thoát tam muội, hoặc tứ 
niệm xứ đến bát Thánh đạo; hoặc Không, Vô 
tướng, Vô tác giải thoát môn... đến mười tám 
pháp bất cộng. Chớ có giải đãi. Này. các Người! 
Trong tánh Không của tất cả pháp ấy phải biết 
không có tướng đối ngại. Trong pháp không đối 
ngại ấy, không có người giải đãi, không có pháp 
giải đãi. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát dạy chúng sanh cho họ an trụ 
tánh Không, chắng rơi vào pháp có hai. Tại sao? 
Vì trong tánh Không ấy, không có hai, không có 
dị biệt vậy. Pháp không hai ây không có chỗ chấp 
trước được. 

Lại nữa, nầy Tu Bộ Đê! Lúc hành tánh Không 
Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát dạy chúng sanh cho 
họ tỉnh tấn, bảo họ rằng: Nây các Người! Phải 
siêng năng tinh tân hoặc bố thí, hoặc trì giới, 
hoặc nhẫn nhục, hoặc tỉnh tân, hoặc thiền định, 
hoặc trí huệ, hoặc thiền định giải thoát tam muội, 
hoặc tứ niệm xứ đến bát Thánh đạo phân, hoặc 
Không Vô tướng Vô tác giải thoát môn, hoặc 
Phật thập lực, hoặc tứ vô úy, hoặc tứ vô ngại trí, 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 287 


hoặc mười tám pháp bất cộng, hoặc đại từ, đại b1. 
Với các pháp ấy các Người chớ quan niệm là 
tướng hai, cũng chớ quan niệm là tướng chăng 
hai. Tại sao? Vì tánh các pháp ấy đều Không. 
Pháp tánh Không nây, chăng nên dùng tướng hai 
để quan niệm, cũng chăng nên dùng tướng chăng 
hai để quan niệm. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát vì sức phương tiện nên thành 
tựu chúng sanh. Thành tựu chúng sanh xong, thứ 
đệ dạy cho họ được quả Tu đà hoàn, quả Tư đà 
hàm, quả A na hàm, quả A la hán, đạo Bích chì 
Phật, nhập Bồ tát vị, được Vô thượng Bồ đề. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát thấy chúng sanh loạn tâm bèn 
dùng sức phương tiện vì lợi ích chúng sanh nên 
bảo họ răng: Nây các Người! Phải tu thiền định, 
các Người chớ sanh loạn tưởng, phải sanh nhứt 
tâm. Tại sao? Tánh của các pháp ây đều là tánh 
Không. Trong tánh rỗng không ấy không có pháp 
để được, hoặc là loạn hoặc là nhứt tâm. Các 
Người an trụ trong tam muội ấy, chỗ có những tác 
nghiệp hoặc là thân, là khâu, là ý; hoặc bô thí, trì 
giới, nhãn nhục; hoặc siêng tinh tấn, hành thiền 
định, tu trí huệ; hoặc hành tứ niệm xứ đến bát 
Thánh đạo phân; hoặc hành các giải thoát, các 


288 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


định thứ đệ; hoặc hành Phật thập lực đến đại từ 
đại bI; hoặc hành ba mươi hai tướng, tám mươi 
tùy hình hảo; hoặc Thanh văn đạo, Bích chi Phật 
đạo, Bồ tát đạo, Phật đạo; hoặc quả Tu đà hoàn, 
quả Tư đà hàm, quả A na hàm, quả A la hán; hoặc 
đạo Bích chi Phật, hoặc Nhứt thiết chủng trí; hoặc 
thành tựu chúng sanh, hoặc tịnh Phật quốc độ. 
Các Người phải tùy theo sở nguyện của mình mà 
thực hành đề được an trụ tánh Không. 

Như vậy, Nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật dùng sức phương tiện vì làm lợi ích 
chúng sanh nên từ khi sơ phát tâm trọn chắng lười 
bỏ, thường cầu pháp lành để lợi ích chúng sanh, 
từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường chư 
Phật, theo chư Phật nghe pháp; bỏ thân, thọ thân 
nhẫn đến Vô thượng Bỏ đề trọn chắng quên mất. 
Chư Bỏ tát ấy thường được các Đà la ni, các căn 
đây đủ, đó là thân căn, ngữ căn và ý căn. Tại sao? 
Vì đại Bồ tát nây thường tu Nhứt thiết chủng trí. 
Vì tu Nhứt thiết chủng trí nên tất cả đạo hạnh đều 
tu, hoặc là đạo Thanh văn, đạo Bích chi Phật; 
hoặc là đạo Bồ tát thần thông. Lúc hành đạo thần 
thông, Bồ tát thường lợi ích chúng sanh trọn 
chắng quên mất. Bồ tát ấy an trụ nơi báo đắc thần 
thông làm lợi ích chúng sanh, vào trong năm loài 
sanh tử mà trọn chăng hao mất. Như vậy, Nây Tu 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 289 


Bỏ Đề! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật an trụ 
tánh Không dùng thiên định lợi ích chúng sanh. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đề! Đại Bồ tát hành Bát 
nhã ba la mật an trụ tánh Không, vì sức phương 
tiện nên lợi ích chúng sanh, bảo họ rằng: Nây các 
Người! Phải quán tật cả pháp tánh Không. Các 
Người nên làm các nghiệp: Hoặc thần nghiệp, 
hoặc khẩu nghiệp, hoặc ý nghiệp hướng đến mùi 
vị cam lỗ, được quả cam lô. Trong tánh Không 
không có pháp thối lui. Tại sao? Tánh Không 
chăng có thối lui, cũng không có người thôi. Bởi 
tánh Không chăng phải là pháp, cũng chăng phải 
là phi pháp. Ở trong pháp vô sở hữu sao lại có 
thối (2!). 

Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát dạy bảo chúng sanh như vậy, thường 
chắng lười bỏ. Bồ tát nây tự thực hành thập thiện, 
cũng dạy người khác làm thập thiện. Với năm 
giới, bát giới trai cũng như vậy. Bồ tát nây tự 
hành tứ thiền, cũng dạy người khác hành tứ thiên. 
Thường tự hành từ, bi, hý, xả; tự hành bốn định 
vô sắc, tự hành tứ niệm xứ đến tám phân Thánh 
đạo; tự hành Phật thập lực đến mười tám pháp bất 
cộng, đến tám mươi tùy hình hảo, cũng dạy người 
khác hành từ tâm nhẫn đến hành tám mươi tùy 
hình hảo như vậy. 


290 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bồ tát nây ở trong quả Tu đà hoàn sanh trí huệ 
nhưng chăng an trụ trong quả ấy, cũng dạy người 
khác được quả Tu đà hoàn, nhẫn đến A la hán 
cũng vậy. Bô tát nầy tự ở trong đạo Bích chi Phật 
sanh trí huệ nhưng chăng an trụ trong đó, cũng 
dạy người khác được đạo Bích chi Phật. Bồ tát 
nây tự mình đến đạo Vô thượng Bồ đề, cũng dạy 
người khác đến đạo Vô thượng Bồ đề. Như vậy, 
Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật 
vì sức phương tiện nên trọn chăng lười bỏ. 

Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu tánh “các pháp 
thường Không. Trong tánh thường rỗng không 
ây, chúng sanh bất khả đắc, pháp và phi pháp 
cũng bất khả đắc, thì đại Bồ tát thê nào cầu Nhứt 
thiết chủng trí? 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Đúng như vậy. Đúng như lời ông nói, tánh các 
pháp đều Không. Trong tánh Không ấy, chúng 
sanh bất khả đặc, pháp và phi pháp cũng bất khả 
đặc. Nây Tu Bồ Đê! Nếu tất cả pháp tánh chẳng 
Không thì đại Bồ tát chăng y cứ tánh Không 
thành Vô thượng Bồ đề và vì chúng sanh nói pháp 
táảnh Không. 

Nây Tu Bồ Đê! Sắc tánh rỗng không, thọ 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 291 


tưởng hành thức tánh rỗng không. Lúc hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát nói pháp ngũ ấm tánh 
Không, pháp thập nhị nhập tánh Không, pháp 
thập bát giới tánh Không: pháp tứ thiền, tứ tâm, 
tứ vô sắc định tánh Không; pháp tứ niệm xứ đến 
bát Thánh đạo phần tánh Không; pháp ba môn 
giải thoát, tám bội xả, chín định thứ đệ, mười trí 
lực, bốn vô úy, bốn trí vô ngại, mười tám pháp 
bất cộng, đại từ đại bi, ba mươi hai tướng, tắm 
mươi tùy hình hảo đều tánh Không. Đại Bồ tát 
cũng nói những pháp Tu đà hoàn quả, Tư đà hàm 
quả, A na hàm quả, A la hán quả, Bích chị Phật 
đạo, Nhứt thiết chủng trí dứt tập chủng phiền não 
đều tánh Không. 

Này Tu Bồ Đê! Nếu nội Không nhẫn đến vô 
pháp hữu pháp Không mà tánh chăng Không thì 
phá hoại tánh Không. Nây Tu Bồ Để! Tánh 
Không ấy chăng thường, chăng đoạn. Tại sao? Vì 
tánh Không ấy không chỗ trụ, cũng không chỗ từ 
đâu lại, cũng không chỗ từ đâu đi. Đây gọi là 
tướng pháp trụ. Trong đây không có pháp, không 
có trụ không có tán, không có tăng không có 
giảm, không có sanh không có diệt, không có câu 
không có tịnh. Đây là các pháp tướng. 

Đại Bồ tát an trụ trong các pháp tướng ây phát 
tâm Vô thượng Bồ đề chăng thấy pháp có chỗ 


292 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


phát, không chỗ phát, không có trụ. Đây gọi là 
tướng pháp trụ. Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại 
Bồ tát ấy thấy tất cả pháp tảnh Không, chăng thôi 
chuyên Vô thượng Bồ đề. Tại sao? Vì Bồ tát ây 
chăng thấy có pháp hay chướng ngại thì ở chỗ 
nảo mà sanh nghi, đây gọi là Vô thượng Bồ đề. 
Tánh Không ây, chăng có chúng sanh, chắng có 
ngã, chăng có nhơn, chăng có thọ, chăng có 
mạng, nhẫn đến chắng có tri giả, kiến giả. Trong 
tánh Không ấy, sắc bất khả đắc, thọ tưởng hành 
thức bất khả đắc... nhẫn đến tám mươi tùy hình 
hảo bất khả đắc. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như đức Phật hóa làm tứ 
chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo Nị, Ưu bà tắc, Ưu bà di, 
rôi thường vì tứ chúng nây mà thuyết pháp ngàn 
vạn ức kiếp chăng dứt. Ý của ông nghĩ sao? Hóa 
chúng ấy sẽ được quả Tu đà hoàn... nhẫn đến sẽ 
được Vô thượng Bồ đề chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Tại sao? Vì các 
hóa chúng ấy không có căn bốn thật sự. Tất cả 
pháp tánh Không, cũng không có căn bồn thật sự, 
thì có những chúng sanh nào được quả Tu đà 
hoàn nhẫn đến được thọ ký Vô thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Cũng như vậy, đại Bồ tát vì 
chúng sanh nói pháp tánh Không. Chúng sanh ấy 
thật bất khả đắc. Vì chúng sanh rơi vảo trong điên 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 293 


đảo nên cứu vớt chúng sanh, khiến họ an trụ nơi 
chăng điên đảo. Điên đảo tức là không điên đảo. 
Điên đảo và không điên đảo đều là một tướng mà 
có nhiều điên đảo, có ít chẳng điên đảo. Trong 
chỗ không điên đảo thì không có ngã, không có 
chúng sanh, nhẫn đến không có tri giả kiến giả. 
Trong chỗ không điên đảo cũng không có sắc, 
không có thọ tưởng hành thức, không có mười hai 
nhập... nhẫn đến không có Vô thượng Bỏ đề. Đây 
gọI là các pháp tánh Không. 

Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát an trụ 
trong đây, ở nơi trong tướng chúng sanh điên đảo 
mà cứu vớt chúng sanh. Đó là trong tướng không 
chúng sanh, có chúng sanh mà cứu vớt ra. Nhẫn 
đến trong tướng tr1 giả, kiến ø1ả mà cứu vớt ra. Ở 
trong tướng không sắc thọ tưởng hành thức, có 
sắc thọ tưởng hành thức mà cứu vớt chúng sanh. 
Mười hai nhập, mười tám giới nhẫn đến tất cả 
pháp hữu lậu cũng như vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Cũng có các pháp vô lậu. Đó 
là tứ niệm xứ, tứ chánh cân, tứ như ý túc, ngũ 
căn, ngũ lực, thất giác phần, bát Thánh đạo phân. 
Các pháp ấy đều là pháp vô lậu, cũng chắng băng 
tướng đệ Nhút nghĩa. Tướng đệ Nhứt nghĩa ây vô 
tác, vô vi, vô sanh, vô tướng, vô thuyết. Đây gọi 
là đệ Nhứt nghĩa, cũng gọi là tánh Không, cũng 


294 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


gọi là Phật đạo. Trong ấy chúng sanh bất khả 
đặc... nhẫn đến tri giả, kiến giả bất khả đắc; sắc 
thọ tưởng hành thức bất khả đắc... nhẵn đến tám 
mươi tùy hình hảo bất khả đặc. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ tát chăng phải vì đạo 
pháp mà câu Vô thượng Bồ đề. Đại Bồ tát vì chư 
pháp thật tướng tánh Không mà cầu Vô thượng 
Bỏ đề. Tánh Không ấy, tiền tế, hậu tế và trung tê 
đêu tánh Không! Thường là tánh Không, chăng 
có lúc nào là chăng tánh rỗng không. Đại Bồ tát 
hành tánh Không Bát nhã ba la mật ây, vì những 
chúng sanh chập. trước tướng chúng sanh, muôn 
cứu vớt họ mà câu Đạo chủng trí. Lúc câu Đạo 
chủng trí, đại Bồ tát thực hành khắp tất cả đạo 
như là Thanh văn đạo, Bích chi Phật đạo, Bồ tát 
đạo. Đại Bồ tát ây đây đủ tất cả đạo cứu vớt 
chúng sanh ra khỏi tả tưởng chấp trước. Thanh 
tịnh cõi Phật xong, tùy theo thọ mạng được Vô 
thượng Bồ đề. 

Này Tu Bỏ Đê! Thuở quá khứ, đạo của chư 
Phật mười phương là tánh Không. Thuở vị lai, 
thuở hiện tại, đạo của chư Phật mười phương là 
tánh Không. Rời tánh Không, thế gian không có 
đạo, không có quả. Cần phải gần gũi chư Phật 
nghe dạy các pháp tánh Không nây. Hành pháp 
nây chắng mất Nhứt thiết chủng trí. 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 295 


- Bạch đức Thê Tôn! Rất là hy hữu. Chư đại 
Bỏ tát có hành pháp tánh Không ấy mà cũng 
chăng phá hoại tướng tánh Không. Đó là sắc khác 
với táảnh Không, thọ tưởng hành thức khác với 
tánh Không... nhẫn đến Vô thượng Bồ đề khác 
với tánh Không. 

- Này Tu Bồ Đề! Sắc tức là tánh Không, tánh 
Không tức là sắc. Nhẫn đến Vô thượng Bồ đề 
tức là tánh Không, tánh Không tức là Võ thượng 
Bồ đẻ. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu sắc khác với tánh 
Không... nhẫn đến Vô thượng Bồ đề khác với 
tánh Không thì đại Bồ tát chẳng thê được Nhứt 
thiết chủng trí. Nay sắc chăng khác tánh Không... 
nhẫn đến Vô thượng Bồ đề chắng khác tánh 
Không. Vì thê nên đại Bồ tát biết tất cả pháp tánh 
Không, phát tâm cầu Vô thượng Bồ đề. Tại sao? 
Vì trong ấy không có pháp nảo hoặc là thật hoặc 
là thường, chỉ vì hàng phàm phu chấp trước sắc 
thọ tưởng hành thức, nắm lây tướng sắc thọ tưởng 
hành thức, có tâm chấp ngã trước nội pháp ngoại 
pháp, nên thọ lẫy thân ngũ âm sắc thọ tưởng hành 
thức kế sau. Vì lẽ ây mà chắng thoát được sanh 
già bệnh chết sâu bi khổ não, qua lại năm loài. Vì 
cớ sự ấy nên đại Bồ tát hành tánh Không Bát nhã 
ba la mật, chắng phá hoại các pháp tướng sắc, 


296 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thọ... hoặc Không hoặc bất Không. Tại sao? Vì 
tướng sắc tánh Không chăng phá hoại sắc, đó là 
sắc, là không, là thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn đến 
Vô thượng Bồ đề cũng như vậy. 

Ví như hư không chăng phá hoại hư không. 
Nội hư không chăng phá hoại ngoại hư không, 
ngoại hư không chắng phá hoại nội hư không. 
Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Sắc chắng phá hoại 
tướng sắc Không. Tướng sắc Không chắng phá 
hoại sắc. Tại sao? Vì hai pháp ấy không có tánh có 
thể có bị phá hoại, đó là Không là chăng phải 
Không. Nhẫn đến Vô thượng Bồ đề cũng như vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp rỗng 
không vô phân biệt, tại sao đại Bồ tát từ lúc mới 
phát tâm đến nay phát nguyện răng tôi sẽ được 
Vô thượng Bỏ đề? Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả 
pháp vô phân biệt, tại sao Bồ tát phát tâm răng tôi 
sẽ được Vô thượng Bỏ để? Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu phân biệt các pháp chắng thể được Vô 
thượng Bồ đề. 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Nếu đại Bồ 
tát hành hai tướng thì không có Vô thượng Bồ đề. 
Nếu phân biệt làm hai phân thì không có Vô 
thượng Bồ đề. Nếu chắng hai, chẳng phân biệt 
các pháp thì là Vô thượng Bồ đẻ. Bồ đề là tướng 
bất nhị, là tướng bất hoại. 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 297 


Này Tu Bỏ Đề! Bồ đề ấy chăng hành trong 
săc, chăng hành trong thọ tưởng hành thức. Nhẫn 
đên Bô đê chăng hành trong Bô đê. Tại sao? Vì 
sắc tức là Bô đê, Bô đê tức là sắc; chăng hai, 
chăng phân biệt. Nhân đên mười tắm pháp bât 
cộng cũng như vậy. Bô đê ây chăng phải vì lây 
mà hành, chăng phải vì bỏ mà hành. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu đại Bồ tát, Bồ đề 
chăng phải vì lây mà hành, chăng phải vì bỏ mà 
hành; vậy đại Bô tát, Bô đê chỗ nào mà hành? 

- Nây Tu Bồ Để! Nơi ý ông nghĩ sao? Như 
hóa nhơn của đức Phật biên hóa ra hành tại chỗ 
nào? Là hành trong lây, là hành trong bỏ? 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng phải hành trong 
lây, chăng phải hành trong bỏ. 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát, Bồ đề cũng như 
vậy, chăng phải hành trong lầy, chăng phải hành 
trong bỏ. 

Này Tu Bồ Đề! Như ý ông nghĩ sao? A la hán 
trong chiêm bao, Bô đê hành chỗ nào? Là hành 
trong lây, là hành trong bỏ? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Chăng phải 
hành trong lây, chăng phải hành trong bỏ. Tại 
sao? Vì A la hán rôt ráo không ngủ thì thê nào 


298 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


trong chiêm bao, Bồ đê là hành trong lấy, là hành 
trong bỏ. 

- Nây Tu Bô Đê! Đại Bô tát, Vô thượng Bồ đề 
cũng như vậy. Chắng phải hành trong lây, chăng 
phải hành trong bỏ, chỗ gọi là hành trong sắc, 
nhẫn đến hành trong Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Phải chăng đại Bỏ tát 
chăng hành Thập địa, chăng hành sáu ba la mật, 
chắng hành ba mươi bảy pháp trợ đạo, chăng 
hành mười tám không, chăng hành các thiên giải 
thoát tam muội, chăng hành mười trí lực... nhẫn 
đến chăng hành tám mươi tùy hình hảo, trụ năm 
thần thông, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng 
sanh, được Vô thượng Bồ đề? 

- Đúng như vậy. Nây. Tu Bộ Đê! Đúng như lời 
ông nói. Ở đây, với Bỏ tát, Bộ đề không chỗ 
hành, nhưng nêu chắng đây đủ thập địa, sáu ba la 
mật, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô 
sắc, bốn niệm xứ... nhẫn đến tám mươi tùy hình 
hảo, hạnh thường xả, pháp chắng hư dối, pháp 
chắng sai lâm... những pháp nây nếu chăng đây 
đủ thi trọn chẳng được Vô thượng Bồ đề. 

Đại Bồ tát nầy trụ trong tướng sắc, trụ trong 
tướng thọ tưởng hành thức... nhẫn đến trụ trong 
tướng Vô thượng Bồ đề, có thể đây đủ thập địa... 


PHẨM THẬT TẺ - THỨ TÁM MƯƠI 299 


nhầằn đến được Vô thượng Bồ để. Tướng ây 
thường tịch diệt, không có pháp hay tăng hay 
giảm, hay sanh hay diệt, hay câu hay tịnh, có thế 
đặc đạo, có thể đắc quả. Vì do pháp thế tục đế mà 
Bỏ tát được Vô thượng Bô đề chớ chăng phải đệ 
Nhứt thật nghĩa. Tại sao? Vì trong đệ Nhứt nghĩa 
không có sắc... nhẫn đến không có Vô thượng Bồ 
đề, cũng không có người hành Vô thượng Bồ đề. 
Tất cả pháp ây đều vì thế tục đế mà nói, chớ 
chăng phải đệ Nhứt nghĩa. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát từ lúc mới phát tâm 
đến nay hành Vô thượng Bồ đề, Bồ đề cũng 
chăng tăng thêm, chúng sanh cũng chăng giảm 
bớt, Bồ tát cũng không tăng giảm. Nây Tu Bồ Đê! 
Như ý ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban sơ đắc 
đạo trụ Vô gián tam muội, được căn vô lậu thành 
tựu, hoặc quả Tu đà hoàn, hoặc quả Tư đà hàm, 
hoặc quả A na hàm, hoặc quả A la hán. Lúc bây 
Ø1ờ Ông có SỞ đắc, hoặc là mộng, hoặc là tâm, 
hoặc là đạo, hoặc là đạo quả chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có chỗ được. 

- Nây Tu Bồ Để! Làm thế nào biết người được 
đạo A la hán? 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì thê tục đế nên phân 
biệt gọi là đạo A la hán. 


300 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đê! Vì thế tục để 
nên gọi là Bồ tát, nên øọI là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... nhãn đến Nhứt thiết chủng trí. Trong Bồ 
để ấy không có pháp để được hoặc tăng, hoặc 
giảm. Bởi vì các pháp tánh Không vậy. Các pháp 
tánh Không còn là bất khả đắc, huông là có được 
tâm Sơ địa nhẫn đến tâm Thập địa, huống là có 
sáu ba la mật, ba mươi bảy pháp trợ đạo nhẫn đến 
tật cả Phật pháp. 

Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát hành Vô 
thượng Bồ đề được pháp Vô thượng Bồ đề lợi ích 
chúng sanh như vậy. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM CỤ TÚC 
THỨ TÁM MƯƠI MÓT 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát hành sáu 
ba la mật, mười tắm Không, ba mươi bảy phâm 
trợ đạo, mười trí lực, bôn vô úy, bôn trí vô ngại, 
mười tám pháp bât cộng mà chăng đây đủ Bô tát 
đạo, chăng có thê được Vô thượng Bô đê, vậy đại 
Bô tát phải thê nào đê được đây đủ Bô tát đạo có 
thê được Vô thượng Bô đê? 

Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 


302 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Lúc hành Bát nhã ba la mật, nếu đại Bồ tát vì 
sức phương tiện nên hành Đàn na ba la mật: 
chắng thây có bố thí, chắng thấy có người thí, 
chắng thấy có người thọ, cũng chăng xa rời các 
pháp ấy mà hành Đàn na ba la mật. Đây là soi 
sáng Bồ tát đạo. 

Nây Tu Bỏ Đê! Bồ tát vì sức phương tiện nên 
đây đủ Bồ tát đạo như vậy. Đầy đủ xong thì có 
thể được Vô thượng Bồ đề. Đôi với trì giới, nhẫn 
nhục, tính tấn, thiền định, trí huệ... nhẫn đến 
mười tám pháp bất cộng cũng như vậy. 

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: “Bạch đức Thế 
Tôn! Đại Bồ tát tu tập Bát nhã ba la mật thế nào?”. 

Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: 

Nếu đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật, vì sức 
phương tiện nên chắng phá hoại sắc, chăng tùy 
theo sắc. Tại sao? Vì sắc tánh Không, nên chắng 
hoại chẳng tùy. Nhẫn đến thọ, tưởng, hành, thức 
cũng như vậy. 

Nây Xá Lợi Phât! Đại Bồ tát hành Bát nhã ba 
la mật, vì sức phương tiện nên hành Đàn na ba la 
mật chắng hoại, chắng tùy. Tại sao? Vì Đàn na ba 
la mật tánh Không, nên chăng hoại, chăng tùy. 
Nhẫn đến mười tám pháp bất cộng cũng như vậy. 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 303 


- Bạch đức Thê Tôn! Nếu các pháp không có 
tự tánh có thể hoại được, có thể tùy được, thì thế 
nào đại Bồ tát có thể tu tập Bát nhã ba la mật và 
các học xứ của chư đại Bô tát? Tại sao? Vì đại Bồ 
tát nêu chắng học Bát nhã ba la mật thì chăng có 
thê được Vô thượng Bồ đề. 

- Nầy Xá Lợi Phất! Như lời ông nói, Bồ tát 
chăng học Bát nhã ba la mật thì chắng có thể 
được Vô thượng Bồ đê. Vì chăng rời sức phương 
tiện nên mà có thể được vậy. 

Nây Xá Lợi Phất! Nếu đại Bỏ tát hành Bát nhã 
ba la mật mà có một pháp tánh khả đắc thì mới 
nên lây, còn nếu là bất khả đặc thì sẽ lây chỗ nào? 
Những Bát nhã ba la mật, Thiền na ba la mật, 
Tỉnh tân ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, Thi la ba 
la mật, Đàn na ba la mật; sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... nhãn đến Vô thượng Bồ đề. 

Này Xá Lợi Phất! Bát nhã ba la mật ấy chăng 
năm lây tướng được. Nhẫn đến tất cả Phật pháp 
chăng nắm lấy tướng được. Đó gọi là bất thủ Bát 
nhã ba la mật nhẫn đến Phật pháp, là chỗ phải nên 
học của đại Bồ tát. Lúc đại Bồ tát học trong ây, 
tướng học còn là bất khả đắc huống là Bát nhã ba 
la mật, Phật pháp, Bồ tát pháp, Bích chi Phật 
pháp, Thanh văn pháp, phàm phu pháp. Tại sao? 


304 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nây Xá Lợi Phât! Các pháp không một pháp nào 
có tánh. Các pháp không có tánh như vậy thì 
những gì là phàm phu, là Tu đà hoàn, Tư đà hàm, 
A na hàm, A la hán, Bích chi Phật, Bồ tát, Phật. 
Nếu đã không có các Hiền Thánh như vậy thì sao 
lại có pháp? Do vì pháp là như vậy nên phân biệt 
nói là phàm phu, là Tu đà hoàn... nhẫn đến Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp không có 
tánh, không thật, không căn bốn thì sao lại biết là 
phàm phu nhẫn đến là Phật? 

- Nây Xá Lợi Phât! Chỗ năm lây phàm phu 
như sắc v.v... có tánh, có thật chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không, chỉ là do tâm 
điên đảo thôi! 

- Nẵy Xá Lợi Phất! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát vì sức phương tiện, vì thấy các 
pháp không có tánh, không có căn bồn nên có thê 
phát tâm Vô thượng Bồ đề. 


- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào lúc hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ tát vì sức phương tiện; vì 
thây các pháp không có tảnh. không có căn bồn 
nên phát tâm Vô thượng Bồ đề? 

- Nẵy Xá Lợi Phất! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát chăng thây các pháp căn bốn ở 
trong đó thôi mắt, sanh lòng giải đãi. 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 305 


Này Xá Lợi Phất! Nay các pháp căn bốn thật 
không ngã, không có tánh sở hữu, thường rỗng 
không. Chỉ vì điên đảo ngu s1 nên chúng sanh 
năm lây âm, nhập, giới. Đại Bồ tát nầy lúc thấy 
các pháp không có tánh sở hữu, thường rỗng 
không, tự tướng Không, thực hành Bát nhã ba la 
mật, tự lập mình như nhà ảo thuật mà vì chúng 
sanh thuyết pháp. Với người xan tham, Bồ tát vì 
họ nói pháp bố thí. Với người phá giới, nói pháp 
trì giới. Với người sân hận, nói pháp nhẫn nhục. 
Với người giải đãi, nói pháp tinh tân. Với người 
tán loạn, nói pháp thiên định. Với người ngu si, 
nói pháp trí huệ... làm cho chúng sanh an trụ nơi 
bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí 
huệ. Rồi sau đó vì họ mà nói Thánh pháp có thể 
ra khỏi khô. Dùng pháp ấy có thể được quả Tu đà 
hoàn... nhẫn đến Vô thượng Bồ đề. 

- Bạch đức Thể Tôn! Đại Bồ tát khả đắc 
chúng sanh vô sở hữu ấy, dạy họ bồ thí nhẫn đến 
trí huệ rồi sau nói Thánh pháp có thê ra khỏi khô. 
Vì dùng pháp ây nên được quả Tu đà hoàn nhẫn 
đến Vô thượng Bồ đề. 


- Nầy Xá Lợi Phất! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát không có lõi hữu sở đặc. Tại sao? 
Nây Xá Lợi Phât! Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại 


306 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bỏ tát chăng có được chúng sanh. Chỉ vì pháp 
rỗng không tương tục mà gọi là chúng sanh. 

Nây Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát an trụ trong hai 
đế mà vì chúng sanh thuyết pháp, đó là thế để và 
đệ Nhứt nghĩa để. Trong hai để, dầu chúng sanh 
bất khả đắc, đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật vì 
sức phương tiện nên thuyết pháp cho chúng sanh. 
Chúng sanh nghe pháp ấy, đời nay ngô ngã còn là 
bất khả đặc, huỗng là người sẽ được Vô thượng 
Bỏ đề và pháp dùng để tu. 

Nây Xá Lợi Phất! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát vì sức phương tiện nên thuyết pháp cho 
chúng sanh như vậy. 

- Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát ấy tâm quảng 
đại, không có pháp khả đắc, hoặc là nhứt tướng, 
hoặc là dị tướng, hoặc là biệt tướng mà có thể đại 
trang nghiêm như vậy. Vì dùng sự trang nghiêm 
ây nên chăng sanh cõi Dục, chẳng sanh cõi Sắc, 
chăng sanh cõi Vô sắc. Bồ tát ấy chăng thây tánh 
hữu vi, tánh vô vi mà ở trong ba cõi độ thoát 
chúng sanh, cũng chăng có được chúng sanh. Tại 
sao? Vì chúng sanh chăng phược, chẳng giải vậy. 
Vì chúng sanh chắng phược, chăng giải nên 
không câu, không tịnh. Vì không câu, không tịnh 
nên không phân biệt năm loài. Vì không phân biệt 
năm loài nên không nghiệp, không phiền não. Vì 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 307 


không nghiệp, không phiên não thì chăng nên có 
quả báo. Vì do quả báo ấy mà sanh trong ba cõi. 

- Đúng như vậy. Nây Xá Lợi Phất! Như lời 
ông nói, nếu chúng sanh là trước có sau không thì 
chư Phật, chư Bồ tát có tội lỗi. Các pháp, năm 
loài sanh tử cũng như vậy, nếu trước có sau 
không thì chư Phật, chư Bồ tát có tội lỗi. 

Nây Xá Lợi Phât! Nay đây không luận có Phật 
hay không Phật, các pháp tướng: vẫn thường trụ 
không dị biệt. Trong pháp tướng ấy còn không có 
ngã, không có chúng sanh, thọ giả nhẫn đến 
không có tri giả, kiến giả, huông là có sắc thọ 
tưởng hành thức. Nếu không có những pháp ây 
thì thế nào có năm loài qua lại, và chỗ cứu vớt 
chúng sanh ra. 


Này Xá Lợi Phất! Các pháp ấy, tánh của nó 
thường Không. Vì thế nên chư đại Bồ tát từ nơi 
chư Phật quá khứ nghe pháp tướng ấy mà phát 
tâm Vô thượng Bỏ đề. Trong ấy không có pháp gì 
để sẽ được, cũng không có chỗ nào chúng sanh 
quyết định năm lấy. Pháp chắng thể lây ra được. 
Chỉ vì chúng sanh điên đảo nên nắm lấy. Bởi thê 
mà đại Bồ tát phát đại trang nghiêm thường chắng 
thối chuyên Vô thượng Bô đê. Bồ tát nây chắng 
nghi ngờ rằng: “Tôi sẽ chắng được Vô thượng Bồ 
đê. Chắc chắn tôi sẽ được Vô thượng Bỏ đề”. Sau 


308 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


khi được Vô thượng Bồ đề rồi, dùng thật pháp lợi 
ích chúng sanh cho họ ra khỏi điên đảo. 

Nây Xá Lợi Phât! Ví như nhà ảo thuật, thuật 
làm trăm ngàn muôn ức người, những thứ uông 
ăn cho no đủ. Những người nây vui mừng hô 
răng: “Tôi được phước lớn, tôi được phước lớn”. 
Y của ông nghĩ sao? Trong đây có người nào ăn 
uông no đủ chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Nây Xá Lợi Phất! Đại Bồ tát từ khi mới phát 
tâm trở lại, thực hành sáu ba la mật, tứ thiên, tứ 
vô lượng tâm, tứ định, tứ niệm xứ nhân đên mười 
tám pháp bât cộng, đây đủ Bô tát đạo, thành tựu 
chúng sanh, tịnh Phật quôc độ. Nhưng không có 
pháp chúng sanh có thê được độ. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Những gì là Bồ tát đạo? 
Đại Bô tát hành đạo ây có thê thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quôc độ? 

- Nây Tu Bồ Đệ! Đại Bồ tát từ lúc mới phát 
tâm đên nay, hành Bô thí ba la mật, Trì giới ba la 
mật, Nhân nhục ba la mật, Tĩnh tân ba la mật, 
Thiên định ba la mật, Bát nhã ba la mật nhân đên 
hành mười tắm pháp bât cộng, thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quôc độ. 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 309 


- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ tát 
hành Bồ thí ba la mật thành tựu chúng sanh? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Có đại Bồ tát lúc hành Bồ 
thí ba la mật, tự mình bồ thí, cũng dạy người khác 
bố thí, bảo họ răng: “Các người chớ năm lấy bố 
thí, nễu nắm lây bồ thí thì sẽ lại phải thọ thân nữa. 
Vì phải thọ thân nữa nên phải nhận nhiều sự khổ. 
Nẵy các người! Trong các pháp tướng không có 
vật bố thí, không có người bô thí, không có kẻ 
nhận lãnh. Ba thứ ấy đều tánh rỗng không, pháp 
tánh rỗng không ấy chẳng thê chấp lẫy được. 
Tướng không thê lẫy được là tánh rỗng không. 

Nây Tu Bỏ Đề! Lúc hành Bồ thí ba la mật, đại 
Bồ tát bố thí cho chúng sanh, trong ấy chắng có 
được bố thí, chắng có được người thí, chắng có 
được kẻ nhận. Tại sao? Vì vô sở đắc ba la mật ØỌI 
là Bồ thí ba la mật. Vì Bồ tát ấy chăng có được ba 
pháp ây nên có thể dạy chúng sanh cho họ được 
quả Tu đà hoàn nhẫn đến Vô thượng Bồ đề. 

Như vậy, này Tu Bộ Để! Lúc hành Bồ thí ba 
la mật, đại Bồ tát thành tựu chúng sanh. Bồ tát ây 
tự mình hành bồ thí, cũng dạy người bố thí, khen 
ngợi pháp bố thí, vui mừng khen ngợi người bỗ 
thí. Bố thí như vậy xong, Bồ tát ấy sanh nhà dòng 
lớn Sát đề lợi, Bà la môn, cư sĩ, hoặc làm Tiểu 


310 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vương, hoặc làm Chuyên Luân Thánh Vương. 
Bấy giờ dùng bốn việc nhiếp lây chúng sanh. Đó 
là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 

Dùng bốn việc ây nhiếp lây chúng sanh rồi, 
chúng sanh lần lần an trụ nơi ĐIỚI, †Ứ thiền, tứ 
tâm, tứ định, tứ niệm xứ nhẫn đến bát Thánh đạo 
phân, ba giải thoát môn, được vào trong chánh vỊ, 
được quả Tu đà hoàn nhẫn đến quả A la hán, hoặc 
được đạo Bích chi Phật. Hoặc dạy cho họ được 
Vô thượng Bỏ đề, bảo họ răng: “Các người nên 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề 
ây rất dễ được. Tại sao? Không có pháp nhứt định 
làm chỗ chúng sanh nắm lây được, chỉ vì điên đảo 
nên chúng sanh năm lấy thôi. Vì thế mà các người 
nên tự mình rời la sanh tử, cũng phải dạy người 
khác rời lìa sanh tử. Các người phải phát tâm hay 
lợi ích cho mình, cũng sẽ lợi ích người khác”. 

Này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát phải hành Bồ thí ba 
la mật như vậy. Do hành bô thí ba la mật mà từ 
khi mới phát tâm trở lại, Bồ tát trọn chẳng đọa ác 
đạo, thường làm Chuyên Luân Thánh Vương. Tại 
sao? Vì tùy theo chỗ gieo giỗng mà được quả báo 
lớn vậy. 

Lúc Bồ tát ấy làm Chuyên Luân Thánh 
Vương, thấy có người đến xin, liền nghĩ răng: 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 311 


“Tôi chăng vì việc nào khác mà thọ ngôi Chuyển 
Luân Thánh Vương, mà chỉ vì lợi ích tất cả chúng 
sanh”. Suy nghĩ xong, bảo người đến xin răng: 
“Đây là vật của nhà ngươi, nhà ngươi tự lây đi 
chớ e dè, ta không tiếc đâu. Ta vì chúng sanh mà 
thọ lấy sanh tử, vì thương xót các ngươi mà ta đây 
đủ lòng đại bi”. Bồ tát thực hành đại bi ây làm lợi 
ích cho chúng sanh, cũng chăng được tướng 
chúng sanh quyết định thật, chỉ có giả danh mà 
gọi là chúng sanh. Danh tự ây cũng rông không. 
Như tiếng vang, thật chắng thể nói tướng quyết 
định được. 

Này Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát phải hành Bồ thí ba 
la mật như vậy, ở trong chúng sanh không tiếc gì 
cả, nhẫn đến chăng tiếc da thịt của chính thân 
mình, huống là vật ngoài thân. Do pháp nây mà 
có thê cứu vớt chúng sanh ra khỏi sanh tử. Pháp 
nây là những gì? Đó là Bồ thí ba la mật, Trì giới 
ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, Tinh tấn ba la 
mật, Thiên định ba la mật, Bát nhã ba la mật, 
nhẫn đến mười tám pháp bất cộng, dùng những 
pháp ấy làm cho chúng sanh từ trong sanh tử 
được ra khỏi!. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Bồ 
thí ba la mật, bố thí xong bảo răng: “Nây các 
người! Các người đến đây giữ giới, tôi sẽ cung 


312 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


cấp các người không để thiêu hụt. Những đồ uống 
ăn, y phục, đồ năm, nhẫn đến tật cả đồ cần để 
sông, tôi sẽ cung cấp cho các người. Vì thiêu đói 
mả các người phá giới, tôi sẽ cung cấp đây đủ đồ 
dùng cho các người không thiếu hụt, hoặc là món 
ăn thức uống nhẫn đến bảy báu. Các người an trụ 
trong giới luật nghi nây, lần lần sẽ được hết khổ, 
nương nơi ba thừa mà được giải thoát, hoặc 
Thanh văn thừa, hoặc Bích chi Phật thừa, hoặc 
Phật thừa”. 

Lại nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Bồ 
thí ba la mật, nếu thây chúng sanh sân hận thì bảo 
họ rằng: “Nây các người! Duyên cớ gì mả các 
người giận hờn? Tôi sẽ câp đô cần dùng cho các 
người. Các người muốn vật gì cứ lây Ở nơi tôi, tÔI 
sẽ cung cấp đây đủ để các người khỏi thiếu hụt”. 

Bồ tát nây an trụ trong Bồ thí ba la mật dạy 
chúng sanh nhẫn nhục, bảo họ răng: “Trong tất cả 
pháp, không có pháp nào thật chắc, chỗ giận của 
các người là nhơn duyên rỗng không, chắng thật 
chắc, đều từ nhớ tưởng, hư vọng mà sanh. Các 
người bị cái sân hận không căn bồn phá hoại nơi 
tâm mà ác khâu mắng nhiếc, dao gậy hại nhau, 
nhẫn đến giết chết. Các người chớ vì pháp hư 
vọng ây mà sanh sân hận để rôi phải đọa trong 
Địa ngục, Súc sanh, Ngạ quý chịu vô lượng khô. 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 313 


Các người chớ vì những pháp hư vọng không thật 
mà gây tội nghiệp. Vì tội nghiệp ấy thì còn chắng 
được thân người, huồng là được sanh đời có Phật. 
Nây các người! Đời có Phật khó gặp, thân người 
khó được. Các người chớ để mất dịp tốt. Nêu mất 
dịp tốt thì chắng cứu được”. 

Đại Bồ tát ấy giáo hóa chúng sanh như vậy. 
Tự mình hành nhẫn nhục, cũng dạy người khác 
hành nhẫn nhục, khen ngợi pháp nhẫn nhục, vui 
mừng khen ngợi người hành nhẫn nhục. Bồ tát ây 
làm cho chúng sanh an trụ trong nhẫn nhục, lần 
lần do Tam thừa mà được hết khổ. Như vậy, nây 
Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ Bồ thí ba la mật làm 
cho chúng sanh an trụ nhẫn nhục. 

Nầy Tu Bồ Để! Thế nào là đại Bồ tát an trụ 
Bồ thí ba la mật làm cho chúng sanh tỉnh tân? 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thấy chúng sanh giải 
đãi, bảo họ rằng: “Các người sao lại giải đãi?”. 
Chúng sanh thưa: “Vì nhơn duyên ít”. Bồ tát ây 
bảo mọi người rằng: “Tôi sẽ làm cho các người 
đây đủ nhơn duyên: hoặc bố thí, hoặc trì giới, 
hoặc nhẫn nhục, những nhơn duyên như vậy làm 
cho các người đều đầy đủ”. 

Những chúng sanh ấy được Bồ tát lợi ích 
nhơn duyên nên họ được thân tính tần, khâu tỉnh 


314 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tân, tâm tinh tân. Vì ba nghiệp tinh tấn nên đầy đủ 
tật cả pháp lành, tu pháp Thánh vô lậu. Vì tu pháp 
Thánh vô lậu nên được quả Tu đà hoàn nhẫn đến 
Vô thượng Bồ đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề! Đại 
Bồ tát lúc hành Bồ thí ba la mật, an trụ Tĩnh tân 
ba la mật để nhiếp lây chúng sanh. 

Nâày Tu Bồ Để! Thế nảo là đại Bồ tát lúc hành 
Bồ thí ba la mật, giáo hóa chúng sanh khiến họ tu 
Thiền ba la mật? 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thấy chúng sanh loạn 
tâm, bảo họ rằng: “Các người nên tu thiền định”. 
Chúng sanh thưa: “Chúng tôi chăng đầy đủ nhơn 
duyên”. Bồ tát bảo: “Ta sẽ làm cho các người 
đây đủ nhơn duyên, để các người tâm chắng theo 
giác quán, tâm chắng chạy tan”. Do đủ nhơn 
duyên ấy, chúng sanh dứt giác quán, nhập Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiền, hành từ bi 
hý xả. Do thiền và tâm vô lượng ấy mà chúng 
sanh có thể tu tứ niệm xứ nhẫn đến bát Thánh 
đạo phân. Lúc tu ba mươi bảy pháp trợ đạo Ấy, 
chúng sanh lần nhập Tam thừa mà được Niết 
bàn, trọn chắng mất đạo. 


Nây Tu Bồ Để! Như vậy, lúc hành Bồ thí ba la 
mật, đại Bô tát dùng Thiên ba la mật nhiệp lây 
chúng sanh, khiên họ hành Thiên ba la mật. 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 315 


Nây Tu Bô Đê! Thê nào là đại Bồ tát hành Bồ 
thí ba la mật, dùng Bát nhã ba la mật nhiêp lây 
chúng sanh? 


Nây Tu Bỏ Đè! Bồ tát thấy chúng sanh ngu sĩ, 
không có trí huệ, bảo họ răng: “Các người sao 
không tu trí huệ?”. Chúng sanh thưa: “Vi không 
đây đủ nhơn duyên”. Bồ tát ấy bảo: “Những nhơn 
duyên mà các người cần để được đây đủ trí huệ 
có thê lây ở ta, đó là: bồ thí, trì ĐIỚI, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiên định. Khi những nhơn duyên ấy đã 
đây đủ, các ngươi tư duy như vây: Lúc tư duy Bát 
nhã ba la mật, có pháp gì có thể được chăng? 
Những là ngã, chúng sanh, thọ mạng, nhãn đến tr1 
giả, kiên giả có thể được chăng? Những là sắc thọ 
tưởng hành thức; Dục gIỚI, Sắc giới, Vô sắc giới; 
sáu ba la mật, ba mươi bảy pháp trợ đạo; quả Tu 
đà hoàn, quả Tư đà hàm, quả A na hàm, quả A la 
hán, đạo Bích chi Phật, Vô thượng Bỏ đề có thể 
được chăng?”. 

Lúc tư duy như vậy, ở trong Bát nhã ba la 
mật, chúng sanh Ấy. không có pháp nào có thể 
được, có thể nắm lây. Nếu chắng năm lây các 
pháp, bấy giờ chúng sanh â ây chắng thây pháp có 
sanh có diệt, có câu có tịnh, chăng phân biệt là 
Địa ngục, là Súc sanh, là Ngạ quỷ, là A tu la, là 
Nhơn, là Thiên, là trì giới là phá giới, là Tu đà 


316 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hoàn, là Tư đà hàm, là A na hàm, là A la hán, là 
Bích chi Phật, là Phật. 

Như vậy, này Tu Bồ Để! Lúc hành Bồ thí ba 
la mật, đại Bồ tát dùng Bát nhã ba la mật nhiếp 
lây chúng sanh. 

Nây Tu Bồ Để! Thế nào là đại Bồ tát an trụ 
trong Bồ thí ba la mật, dùng Giới ba la mật, Nhẫn 
ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã 
ba la mật nhẫn đến ba mươi bảy pháp trợ đạo 
nhiếp lây chúng sanh? 

Nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát an trụ trong Bồ thí 
ba la mật, đem đô cấp dưỡng làm lợi ích cho 
chúng sanh. Do nhơn duyên làm lợi ích nây, 
chúng sanh có thể tu tứ niệm xứ nhẫn đến bát 
Thánh đạo phân. Chúng sanh hành ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo ây được ra khỏi sanh tử. Như vậy, 
nây Tu Bỏ Đê! Đại Bồ tát dùng Thánh pháp vô 
lậu nhiếp lấy chúng sanh. 

Lại nây Tu Bồ Đê! Lúc đại Bồ tát giáo hóa 
chúng sanh bảo họ rằng: “Nây các người! Các 
người đến nơi ta mà lấy những vật cần dùng, 
những là đô uông ăn, y phục, đồ năm, hương hoa, 
nhẫn đến bảy báu. Từ nay các người mãi mãi 
được lợi ích an vui. Các người chớ nghĩ răng: 
Những vật nây chăng phải sở hữu của mình. Từ 


PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT 317 


lâu, ta luôn luôn vì chúng sanh mà tập hợp những 
vật ấy, các người nên lây những vật ấy như vật 
của mình không khác”. Bồ tát giáo hóa chúng 
sanh khiến họ hành bồ thí, trì ĐIỚI, nhẫn nhục, 
tinh tân, thiền định, trí huệ, nhẫn đến khiến họ 
được ba mươi bảy pháp trợ đạo, mười trí lực nhẫn 
đến mười tám pháp bất cộng, cũng khiến họ được 
các pháp vô lậu, những là quả Tu đà hoàn, quả Tư 
đà hàm, quả A na hàm, quả A la hán, đạo Bích 
chi Phật, Vô thượng Bỏ đề. Nây Tu Bồ Đề! Như 
vậy, lúc hành Bồ thí ba la mật, đại Bồ tát giáo hóa 
chúng sanh cho họ được rời lia ba ác đạo và tất cả 
sự khổ sanh tử qua lại. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát an trụ trì 
giới ba la mật giáo hóa chúng sanh, bảo họ rằng: 
“Các người thiêu nhơn duyên gì mà phá giới? Ta 
sẽ cấp cho các người để đầy đủ nhơn duyên, 
những là bố thí, nhẫn đến trí huệ và các thứ vật 
dùng đề sông”. Đại Bồ tát nây an trụ Trì giới ba la 
mật làm lợi ích chúng sanh, khiến họ hành mười 
điều lành, xa rời mười điều bất thiện. Những 
chúng sanh â ây trì các giới, chăng phá giới, chăng 
khuyết ĐIỚI, chăng nhơ giới, chăng tạp giới, 
chăng năm lấy giới, lần lần do ba thừa mà được 
hết khổ. Thi la ba la mật làm đầu như Bồ thí ba la 
mật. Bốn ba la mật kia cũng như vậy. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC 
THỨ TÁM MƯƠI HAI 


” Bấy giờ ngài Tu Bộ Đề suy nghĩ: “Những gì 
là đại Bồ tát đạo? Bồ tát an trụ đạo ấy có thể làm 
được đại trang nghiêm như vậy”. Đức Phật biết 
tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề liên dạy răng: 

Này Tu Bồ Đề! Sáu ba la mật là đại Bồ tát đạo, 
ba mươi bảy pháp trợ đạo là đại Bồ tát đạo, tám 
bội xả, chín định thứ đệ là đại Bồ tát đạo, mười trí 
lực... nhẫn đến mười tám pháp bất cộng là đại Bồ 
tát đạo, tất cả pháp cũng là đại Bỏ tát đạo. 


* Hán bộ quyền thứ 29. 


320 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nây Tu Bồ Đề! Vả có pháp nào Bồ tát chắng 
học mà có thể được Vô thượng Bỏ đề chăng? Nây 
Tu Bồ Đê! Không có pháp nào mà Bồ tát chăng 
học. Tại sao? Vì nếu Bồ tát chăng học tất cả pháp 
thì chăng thê được Nhứt thiết chủng trí. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp Không, 
sao lại nói Bồ tát học tất cả pháp. Phải chăng đức 
Thế Tôn ở trong không hý luận mà làm hý luận 
ư? Những là cái nây cái kia, là pháp thê gian, là 
pháp xuất thế, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là 
vô vi, là pháp phàảm phu, là pháp A la hán, là 
pháp Bích chi Phật, là pháp Phật. 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Tất cả các 
pháp đích thực là rỗng không. Nếu tất cả các 
pháp chăng rỗng không thì đại Bồ tát chắng thể 
được Vô thượng Bồ đề; do vì tất cả pháp thật sự 
là rỗng không nên đại Bồ tát có thể được Vô 
thượng Bồ đê. 

Nây Tu Bồ Đề! Như lời ông nói, nếu tất cả 
pháp rỗng không, phải chăng đức Phật ở trong 
không hý luận mà làm hý luận, những là: phân 
biệt đây kia, là pháp thế gian là pháp xuất thế 
gian... nhẫn đến là Phật pháp. Nây Tu Bồ Đề! 
Nếu chúng sanh thế gian biết tất cả pháp rỗng 
không, thì đại Bồ tát chăng học tất cả pháp và 


PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC - THỨ TÁM MƯƠI HAI 321 


được Nhứt thiết chủng trí. Do vì chúng sanh 
chăng biết tật cả pháp Không nên đại Bồ tát được 
Vô thượng Bồ đề rôi phân biệt các pháp, giảng 
nói cho chúng sanh. 

Nây Tu Bồ Để! Nơi đạo Bồ tát nây, từ ban sơ 
đến nay phải tư duy như vây: “Trong tất cả pháp, 
không có được tánh nhứt định, chỉ từ nơi hòa hiệp 
nhơn duyên mà sanh khởi, nên có danh tự là các 
pháp, tôi phải tư duy các pháp không có tánh thật 
có thể năm lây được, hoặc là sáu ba la mật, ba 
mươi bảy pháp trợ đạo, hoặc là quả Tu đà hoàn 
nhẫn đến quả A la hán, đạo Bích chỉ Phật, Vô 
thượng Bỏ đề. Tại sao? Vì tất cả pháp, tất cả pháp 
tánh rỗng không, Không chăng năm lấy Không. 
Không còn là chăng có được, huông là trong 
Không mà có năm lây!”. 

Này Tu Bồ Đề! Tư duy như vậy, Bồ tát chăng 
năm lây tất cả pháp mà học tất cả pháp. Bồ tát an 
trụ trong sự học ấy quan sát tâm hành của chúng 
sanh: tâm chúng sanh nây hành tại chỗ nào?. Bồ 
tát biết tâm chúng sanh hành trong hư vọng chắng 
thật, bèn nghĩ răng: “Chúng sanh ấy nắm lây pháp 
hư vọng chắng thật, rất đễ độ vậy”. 

Bây giờ đại Bồ tát an trụ trong Bát nhã ba la 
mật, vì dùng sức phương tiện nên giáo hóa chúng 


322 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


sanh răng: “Nây các người, nên hành bố thí sẽ 
được nhiều của cải, cũng chắng nên cậy quả báo 
bố thí mà tự cống cao. Tại sao? Vì trong ây không 
có pháp chắc thật”. Giáo hóa họ trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ cũng như vậy. 
Chúng sanh hành pháp ấy có thể được quả Tu đà 
hoàn nhẫn đến Vô thượng Bồ đề nhưng chớ nghĩ 
là có pháp ây. Giáo hóa như vậy thì gọi là hành 
Bồ tát đạo, vì ở nơi các pháp không chỗ năm lấy, 
vì trong các pháp ấy không có chắc thật. Tại sao? 
Vì tất cả pháp không có tướng nắm lấy, bởi là 
tánh không có, là tánh rỗng không. 

Nây Tu Bồ Để! Lúc hành Bỏ tát đạo như vậy, 
đại Bồ tát không chỗ an trụ. Bồ tát ấy vì dùng 
pháp chăng an trụ, nên hành Bồ thí ba la mật cũng 
chắng an trụ trong ấy. Hành Trì giới ba la mật 
cũng chẳng an trụ trong ấy. Hành Nhẫn nhục ba 
la mật cũng chăng an trụ trong ây. Hành Tĩnh tân 
ba la mật cũng chăng an trụ trong ấy. Hành Thiên 
na ba la mật cũng chăng an trụ trong ấy. Hành Bát 
nhã ba la mật cũng chắng an trụ trong ây. Hành 
bốn thiên, bốn tâm, bốn định, tám bội xả, chín 
định thứ đệ cũng chắng an trụ trong ây. Tại sao? 
Vì Sơ thiền v.v..., Sơ thiền v.v... tánh rỗng 
không, người hành thiền v.v... cũng rồng không, 
pháp được dùng cũng rỗng không. Được quả Tu 


PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC - THỨ TÁM MƯƠI HAI 323 


đà hoàn nhẫn đến được đạo Bích chi Phật cũng 
chắng an trụ trong ấy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Duyên cớ gì mà chăng 
an trụ trong ấy? 

- Nâầy Tu Bồ Đề! Do hai nhơn duyên mà 
chắng an trụ trong ấy: Một là các đạo quả tánh 
rỗng không, không có chỗ an trụ, cũng không có 
pháp được dùng, cũng không có người an trụ. Hai 
là chăng lây chút ít làm đủ. Bồ tát nghĩ răng: “Tôi 
chăng nên chắng được quả Tu đà hoàn, tôi chắc 
chắn sẽ được quả Tu đà hoàn. Chỉ chăng nên an 
trụ trong quả ây. Nhân đến Vô Thượng Bồ Đề 
chắng nên an trụ trong ấy. Tại sao? Vì từ lúc ban 
sơ phát tâm trở lại, tôi không còn có tâm nào 
khác, chỉ nhứt tâm hướng về Vô thượng Bồ đề”. 
Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát ấy an trụ nhứt tâm như 
vậy có thể sanh Bồ đề đạo. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp bất sanh 
thì thế nảo đại Bồ tát hay sanh Bô đề đạo? 

- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đề! Tất cả pháp 
vô sanh. Vì sao vô sanh? Vì không chỗ làm, 
không chỗ khởi nên tất cả pháp bất sanh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Có Phật hay không có 
Phật, các pháp pháp tướng thường trụ ư? 


324 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Đúng như vậy. Nây Tu Bồ Đê! Có Phật hay 
không có Phật, các pháp pháp tướng thường trụ. 
Bởi chúng sanh chăng biệt pháp ây an trụ pháp 
tướng, nên đại Bồ tát vì chúng sanh mà sanh Bồ 
để đạo. Bỏ tát dùng đạo ây cứu chúng sanh ra 
khỏi sanh tử. 

". Bạch đức Thế Tôn! Dùng đạo sanh được Bồ 
đê chăng? 

- Không. 

_¬ Bạch đức Thế Tôn! Dùng đạo bất sanh được 
Bô Đê chăng? 

- Không. 

_ Bạch đức Thể Tôn! Dùng đạo bất sanh, 
chăng phải bât sanh được Bô đê chăng? 

- Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào sẽ được Bồ đề? 

_. Nây Tu Bồ Để! Chắng phải dùng đạo được 
Bồ đê, cũng chăng dùng phi đạo được Bô đê. Nây 
Tu Bồ Đế! Bô đề tức là đạo, đạo tức là Bô đê. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nêu Bồ đê tức là đạo và 
đạo tức là Bô đê, nay đây lúc Bô tát chưa thành 
Phật lẽ ra phải được Vô thượng Bô đê. Sao lại nói 
chư Phật, Như Lai, Ủng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh GIác có ba mươi hai tướng, tám mươi tùy 


PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC - THỨ TÁM MƯƠI HAI 325 


hinh hảo, mười trí lực, bỗn vô úy, bốn trí vô nøạI, 
mười tám pháp bât cộng, đại từ đại b1? 

- Nầy Tu Bồ Để! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật 
có được Bô đê chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật. không có 
được Bồ đê. Tại sao? Vì Phật tức là Bô đê, Bô đê 
tức là Phật. 

- Nây Tu Bỏ Đê! Như lời hỏi của Tu Bồ Đẻ, 
lúc làm Bồ tát cũng lẽ ra được Bô đê. Nây Tu Bồ 
Đêt! Đại Bô tát ây đây đủ sáu ba la mật, ba mươi 
bảy pháp trợ đạo, đây đủ mười trí lực, bốn vô úy, 
bốn trí vô ngại, mười tám pháp bất cộng, đây đủ 
an trụ như Kim cang tam muội, dùng một niệm 
tương ứng huệ được Vô thượng Bô đê, bây giờ 
øọI là Phật, ở trong tât cả pháp được tự tại. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thê nào là đại Bô tát 
tịnh Phật quôc độ? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Có Bồ tát từ ban sơ phát tâm 
trở lại tự trừ nghiệp thô nơi thân, trừ nghiệp thô 
nơi khâu, trừ nghiệp thô nơi ý, cũng làm sạch ba 
nghiệp thô của người khác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là nghiệp thô 
nơi thân, nghiệp thô nơi khâu, nghiệp thô nơi ý? 

- Nây Tu Bồ Đê! Những nghiệp bất thiện như 
sát sanh nhân đên tà kiên gọi là ba nghiệp thô của 


326 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bồ tát. Lại nây Tu Bồ Đê! Lòng xan tham, lòng 
phá giới, lòng giận hờn, lòng giải đãi, lòng tắn 
loạn, lòng ngu si gọi là ý nghiệp thô của Bồ tát. 
Giới chăng thanh tịnh gọi là thân, khâu nghiệp thô. 

Lại này Tu Bồ Đề! Nêu Bỏ tát xa rời hạnh tứ 
niệm xứ thì gọi là Bồ tát nghiệp thô, xa rời tứ 
chánh cân nhẵn đến bát Thánh đạo phân, tám giải 
thoát môn cũng gọi là Bô tát nghiệp thô. Lại nây 
Tu Bồ Đê! Nếu đại Bồ tát tham quả Tu đà hoàn 
nhẫn đến tham quả A la hán, đạo Bích chi Phật thì 
gọi là Bồ tát nghiệp thô. 

Lại nầy Tu Bồ Để! Nếu Bỏ tát có tướng sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; có tướng nhãn, nhĩ, tỉ, 
thiệt, thân, ý; có tướng sắc, thanh, hương, VỊ, XÚC, 
pháp; tướng nam, tướng nữ; có tướng cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc; có tướng pháp thiện, pháp bất 
thiện, hữu vị, vô vị thì gọi là Bồ tát nghiệp thô. 

Đại Bồ tát đêu xa rời những tướng nghiệp thô 
như vậy, tự mình bồ thí, cũng dạy người khác bố 
thí: cân thức ăn cho thức ăn, cần y phục cho y 
phục... nhẫn đến cần các thứ vật dụng để sống 
đều Xã cho tất cả. Cũng dạy người khác hành bố 
thí như vậy. Đem phước đức ấy cùng chung với 
tất cả chúng sanh hồi hướng tịnh Phật quốc độ. 
Trì giới, nhẫn nhục, tinh tân, thiên định, trí huệ 
cũng như vậy. Đại Bồ tát ây hoặc đem trân bửu 


PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC - THỨ TÁM MƯƠI HAI 327 


đây cả cõi Đại thiên cúng dường Tam Bảo, phát 
nguyện răng: “Do nhơn duyên căn lành nây làm 
cho quốc độ tôi đều bảy báu làm thành”. 

Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát đem kỹ nhạc 
trời trỗi trước Phật và tháp Phật, phát nguyện 
răng: “Do nhơn duyên căn lành nây làm cho trong 
cối nước tôi thường nghe nhạc trời”. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát đem 
hương trời đầy cả cõi Đại thiên cúng dường chư 
Phật và tháp Phật, phát nguyện răng: “Do nhơn 
duyên căn lành nầy làm cho cõi nước tôi thường 
có hương trời”. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát dùng trăm 
thức uống ăn cúng dường Phật và Tăng, phát 
nguyện rằng: “Do nhơn duyên căn lành nầy làm 
cho chúng sanh trong cõi nước tôi đều được trăm 
thức uống ăn”. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát dùng 
hương trời mịn trơn cúng dường Phật và Tăng, 
phát nguyện rằng: “Do nhơn duyên căn lành nây 
làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi, tất cả đều 
thọ hương trời mỊn trơn”. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát dùng tùy ý 
ngũ dục cúng dường Phật và Tăng cùng tất cả 
chúng sanh, phát nguyện răng: “Do nhơn duyên 


328 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


căn lành nây làm cho trong cõi nước tôi, hàng đệ 
tử và tất cả chúng sanh đều được tùy ý ngũ dục, 
cùng tất cả chúng sanh đông hồi hướng tịnh Phật 
quốc độ. Nguyện răng lúc tôi thành Phật, trong 
cõi nước tôi như ngũ dục cõi trời ứng theo tâm 
hiện đến”. 

Lại nữa, nầy Tu Bỏ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát nguyện răng: ““Tôi sẽ tự mình 
nhập Sơ thiền, cũng dạy tất cả chúng sanh nhập 
Sơ thiên, với Nhị thiên nhẫn đến ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo cũng như vậy”. Đại Bồ tát ây cũng 
nguyện: “Lúc tôi được Vô thượng Bồ đề, tôi sẽ 
làm cho chúng sanh chăng xa rời tứ thiền nhẫn 
đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo”. 

Như vậy, Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát có thể 
tịnh Phật quốc độ: trải qua thời gian như thế hành 
Bỏ tát đạo, đầy đủ các nguyện; Bồ tát ây tự thành 
tựu tất cả pháp lành, cũng cho tất cả chúng sanh 
thành tựu pháp lành. Bỏ tát ấy tự thọ thân hình 
đoan chánh, những chúng sanh được hóa độ cũng 
đoan chánh. Tại sao? Vì nhơn duyên phước đức 
sâu dày vậy. 

Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát nên tịnh Phật quốc 
độ như vậy. Trong quốc độ ấy nhẫn đến không có 
danh từ ba ác đạo, cũng không có danh từ tà kiến, 


PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC - THỨ TÁM MƯƠI HAI 329 


ba độc, hai thừa Thanh văn và Bích chi Phật. Tai 
chăng nghe tiêng vô thường, khô, Không; cũng 
không có ngã và ngã sở hữu.. . nhẫn đến không có 
tên các kiết sử phiền não; cũng không có những 
tên phân biệt các quả. 

Trong quốc độ ấy, gió thối cây bảy báu, tùy 
theo chỗ đáng được độ mà vang ra âm thanh, như 
là: âm thanh Không, vô tướng, vô tác; chư pháp 
thật tướng, có Phật hay không có Phật, tât cả 
pháp, tất cả pháp tướng đều không, trong rỗng 
không ấy không có tướng, trong không có tướng 
thì không có tác, phát ra pháp âm như vậy. Hoặc 
ngày, hoặc đêm, hoặc nằm, hoặc ngôi, hoặc đứng, 
hoặc đi thường nghe pháp âm ấy. 

Lúc Bồ tát ây được Vô thượng Bồ đề, chư 
Phật trong mười phương quốc độ đêu khen ngợi. 
Chúng sanh nghe danh hiệu chư Phật ấy chắc 
chắn sẽ đến Vô thượng Bồ đề. Lúc Bồ tát ây được 
Vô thượng Bồ đề rôi thuyết pháp. Chúng sanh 
nghe pháp, không có aI chẳng tin mà sanh nghĩ 
nói răng: “Đúng pháp, chăng đúng pháp”. Tại 
sao? Vì trong các pháp thật tướng đều đúng pháp, 
không có chăng đúng pháp. Có những kẻ phước 
mỏng, ở nơi chư Phật và chư đệ tử Phật chắng 
øIeo căn lành, chăng theo thiện trí thức, chìm 
trong ngã kiến, nhẫn đến chìm trong tất cả thứ 


330 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


kiến chấp, rơi vào biên kiến: hoặc đoạn hoặc 
thường. Kẻ ấy vì tà kiên nên chăng phải Phật nói 
là Phật, là Phật lại nói là chăng phải Phật. Kẻ ấy 
với phi pháp nói là pháp, pháp lại nói là phi pháp. 
Vì phá pháp nên kẻ ây khi thân hoại mạng chết 
phải đọa vào ác đạo, địa ngục. 

Lúc chư Phật được Vô thượng Bồ đề thấy 
những chúng sanh ấy qua lại năm loài, bèn làm 
cho họ rời lìa tà tụ, an lập họ trong chánh định tụ. 
Chúng sanh không còn tâm tạp uế: hoặc là pháp 
thế gian, hoặc là pháp xuất thế; hoặc hữu lậu, 
hoặc vô lậu; hoặc hữu vi, hoặc vô vi. Nhẫn đến 
làm cho chúng sanh trong cõi nước ấy, chắc chắn 
đến Vô thượng Bồ đề. 

Nây Tu Bồ Đê! Đây là đại Bồ tát tịnh Phật 
quốc độ vậy. 


KINE MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH 
THỨ TÁM MƯƠI BA 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Đại Bỏ tát ấy là quyết 
định hay chăng quyết định? 

Đức Phật dạy: 

Nây Tu Bồ Đài Đại Bồ tát quyết định, không 
phải chăng quyêt định. 

- Bạch đức Thế Tôn! Quyết định nơi đâu? 
Trong đạo Thanh văn, trong đạo Bích chi Phật 
hay là trong đạo Phật? 


332 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Đại Bồ tát chăng phải quyết định trong đạo 
Thanh văn, Bích chi Phật mà quyêt định trong 
Phật đạo. 

- Bạch đức Thê Tôn! Là sơ phát tâm Bồ tát 
quyết định hay là tôi hậu thân Bô tát quyêt định? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Sơ phát tâm Bồ tát quyết 
định, bât thôi Bô tát quyêt định, hậu thân Bô tát 
quyết định. 

- Bạch đức Thế Tôn! Quyết định Bồ tát có đọa 
sanh ác đạo chăng? 

- Không. Nây Tu Bồ Đê! Ý ông nghĩ sao? 
Hoặc bực Bát Nhơn, hoặc bực Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi Phật có đọa 
sanh trong ác đạo chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. 

- Cũng vậy! Nây Tu Bồ Đè! Từ lúc mới phát 
tâm trở đi, đại Bô tát bô thí, trì giới, nhân nhục, 
tinh tân, hành thiên, tu huệ, dứt tât cả nghiệp bât 
thiện, không bao giờ còn: hoặc đọa ác đạo, hoặc 
sanh trời Trường Thọ, hoặc sanh chô chăng được 
tu pháp làm lành, hoặc sanh biên địa, hoặc sanh 
nhà ác tà kiên... nơi không có tên Phật, tên Pháp, 
tên Tăng. Bồ tát ây không bao giờ còn sanh vào 
những nơi đó. 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA 333 


Này Tu Bồ Để! Sơ phát tâm Bồ tát ở nơi Vô 
thượng Bô đê mà dùng thâm tâm hành mười điêu 
bât thiện là điêu không bao giờ có. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu đại Bồ tát có thiện 
căn công đức thành tựu như vậy thì tât chăng thọ 
lây quả báo bât thiện. Như đức Phật tự thuật đời 
trước của mình thọ lây quả báo bât thiện, lúc đó 
thiện căn công đức ở đâu? 

- Nây Tu Bồ Đê! Vì lợi ích cho chúng sanh, 
đại Bô tát tùy theo đó mà thọ lây thân, rôi dùng 
thân ây làm lợi ích cho chúng sanh. 

Này Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát lúc làm súc sanh có 
sức phương tiện lớn. Nêu bị kẻ oán tặc muôn tìm 
giêt hại, Bô tát dùng sức nhân nhục vô thượng, 
dùng tâm từ bị vô thượng bỏ thân mà chăng não 
hại kẻ oán tặc. Hàng Thanh văn, Bích chi Phật 
các ông có sức phương tiện ây chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không có. 

- Nây Tu Bồ Đê! Vì lẽ ấy nên phải biết rằng 
đại Bô tát muôn đây đủ tâm đại từ bị, vì thương 
xót lợi ích cho chúng sanh mà thọ thân súc sanh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát an trụ trong 
những căn lành gì mà thọ những thân như vậy? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bồ tát từ ban sơ phát 
tâm nhân đên lúc ngôi đạo tràng thành Phật, trong 


334 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


khoảng thời gian ây không có căn lảnh nào mà 
chăng đây đủ. Đây đủ rôi sẽ được Vô thượng Bô 
đê. Vì thê nên từ ban sơ phát tâm, đại Bô tát phải 
học đây đủ tât cả căn lành. Học căn lành rôi sẽ 
được Nhứt thiết chủng trí, sẽ dứt tât cả tập khí 
phiên não. 

- Bạch đức Thê Tôn! Tại sao đại Bồ tát thành 
tựu pháp lành vô lậu như vậy mà lại sanh vào loài 
ác đạo, súc sanh? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật 
có thành tựu pháp lành vô lậu chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Tất cả pháp lành vô lậu 
đức Phật đêu đã thành tựu. 

- Nây Tu Bô Đê! Nếu đức Phật tự hóa làm 
thân súc sanh đê làm Phật sự độ chúng sanh thì có 
phải là thật súc sanh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không phải. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát cũng như vậy, 
thành tựu pháp lành vô lậu, vì độ chúng sanh mà 
thọ thân súc sanh, dùng thân ây đê giáo hóa 
chúng sanh. 

Nây Tu Bồ Đê! Như A la hán biến hóa các thứ 
thân có thê làm cho chúng sanh hoan hỷ chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Có thể. 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA 335 


- Nây Tu Bồ Đề! Đúng như vậy. Đại Bồ tát 
dùng pháp lành vô lậu ấy tùy theo chỗ đáng độ 
mà thọ lấy thân. Dùng thân ấy làm lợi ích chúng 
sanh, cũng chăng thọ đau khổ. Này Tu Bỏ Đê! Ý 
ông nghĩ sao? Như nhà ảo thuật, làm ra các thứ 
thân hình, nào là: voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ 
v.v... để trình bày cho mọi người, những vật và 
người ấy có thật chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng thật. 

- Nây Tu Bồ Đê! Cũng vậy, đại Bồ tát thành 
tựu pháp lành vô lậu hiện làm các thứ thân để 
dùng các thứ thân ấy làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh, cũng chẳng thọ các sự khô. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ tát được Thánh 
vô lậu trí huệ mà tùy theo thần hình nào thích ứng 
đề độ chúng sanh thì hiện các thứ thần hình ây. 
Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát an trụ pháp lành 
nào đề có thể làm những phương tiện như vậy mà 
chăng bị ô nhiễm? 

- Nây Tu Bồ Đề! Bỏ tát dùng Bát nhã ba la 
mật làm sức phương tiện như vậy, ở trong hăng 
hà sa quốc độ mười phương làm lợi ích cho chúng 
sanh, cũng chăng tham lấy những thân ấy. Tại 
sao? Vì kẻ chấp trước, pháp chấp trước và chỗ 
chấp trước, cả ba thứ ấy đều bất khả đặc, vì tự 


336 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tánh rỗng không vậy. Không chắng chấp lây 
Không. Trong Không: chăng có kẻ chấp trước, 
cũng chăng có chỗ chập trước. Tại sao? Vì tướng 
rỗng không, trong rỗng không bất khả đắc vậy. 

Nâầy Tu Bộ Đề! Đây gọi là bất khả đắc 
Không. Bô tát an trụ trong đây có thê được Vô 
thượng Bô đê. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát chỉ an trụ trong 
Bát nhã ba la mật được Vô thượng Bô đê mà 
chăng an trụ trong pháp khác chăng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Có pháp nào chăng vào 
trong Bát nhã ba la mật chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu Bát nhã ba la mật tự 
tánh không, thì tât cả pháp sao lại đêu vào trong 
Bát nhã ba la mật. Bạch đức Thê Tôn! Trong 
không chăng có pháp vào hay chăng vào? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Tất cả pháp, tất cả pháp 
tướng có không chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Đều không cả. 

- Nây Tu Bỏ Đề! Nếu tất cả pháp, tật cả pháp 
tướng không, sao ông lại nói tất cả pháp chắng 
vào trong không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thê nào là đại Bô tát lúc 
hành Bát nhã ba la mật an trụ trong tât cả pháp 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA 337 


không mà có thê khởi thân thông ba la mật. An 
trụ trong thần thông ba la mật ấy, đi đến hăng sa 
quốc độ mười phương cúng dường hiện tại chư 
Phật, nghe chư Phật thuyết pháp, ở chỗ chư Phật 
ø1eo căn lành? 

- Này Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát xem hăng hà sa quốc độ mười phương 
đều không. Chư Phật trong quốc độ ấy cũng tánh 
không, chỉ vì giả danh tự nên chư Phật hiện thân. 
Giả danh tự ây cũng không. Nếu quốc độ mười 
phương và chư Phật tánh chăng Không, thì thành 
ra Không ấy có thiên lệch. Bởi Không ây chắng 
thiên lệch nên tật cả pháp, tất cả pháp tướng 
không, vì lẽ ấy nên tất cả pháp, tất cả pháp tướng 
không. Thế nên đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật 
dùng sức phương tiện sanh Thần thông ba la mật. 
An trụ trong thần thông ba la mật khởi Thiên 
nhãn, Thiên nhĩ, như ý túc, tri tha tâm, túc mạng 
trí, biết chúng sanh sanh tử. 

Nếu rời lìa thân thông ba la mật, Bồ tát chắng 
có thể làm lợi ích chúng sanh, cũng chăng có thê 
được Vô thượng Bồ đề. Thần thông ba la mật ây 
của đại Bô tát là đạo lợi ích Vô thượng Bồ đề. Tại 
sao? Vì dùng Thiên nhãn ấy tự thấy các pháp lành 
của mình và cũng dạy người khác được các pháp 
lành. Đối với pháp lành ấy cũng chắng chấp lấy, 


338 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


vì là tự tánh rông không vậy. Rỗng không chăng 
có chỗ chấp lấy, nếu châp lấy thì thọ mùi vị, trong 
rỗng không ây chăng CÓ TrÙI VỊ. 


Đại Bồ tát ấy lúc hành Bát nhã ba la mật hay 
sanh Thiên nhãn như vậy. Dùng Thiên nhãn _Ấy 
xem tất cả pháp rông không. Thấy pháp rỗng 
không ấy chăng chấp lây tướng, chẳng tạo nghiệp 
và cũng nói pháp ây cho người, cũng chắng thây 
có tướng chúng sanh, chăng thấy có tên chúng 
sanh. Đại Bồ tát ấy vì dùng pháp vô sở đắc nên 
khởi thân thông ba la mật. Dùng thần thông ba la 
mật ây, bao nhiêu chỗ nên làm của thần thông, Bồ 
tát ây đều có thể làm được. 

Bỏ tát dùng Thiên nhãn quá hơn nhơn nhãn, 
thây các quốc độ trong mười phương. Thấy rồi, 
Bỏ tát ấy bay đến mười phương làm lợi ích chúng 
sanh: hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, hoặc 
dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tính tân, hoặc dùng 
thiền định, hoặc dùng trí huệ làm lợi ích chúng 
sanh. Hoặc dùng ba mươi bảy pháp trợ đạo, các 
thiền, giải thoát tam muội, hoặc dùng pháp Thanh 
văn, pháp Bích chi Phật, pháp Bồ tát, hoặc dùng 
pháp Phật lợi ích chúng sanh. 

Bỏ tát vì kẻ xan tham mà nói pháp như vây: 
Các người nên bồ thí. Nghẻo cùng là sự khô não. 
Người nghèo cùng còn chăng tự lợi ích, làm sao 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA 339 


có thể lợi ích người khác, vì thế nên các người 
phải siêng bố thí. Bồ thí thì tự mình được vui 
sướng, cũng làm cho kẻ khác vui sướng. Chớ vì 
nghèo cùng mả ăn nuốt trộm cắp lẫn nhau, để rồi 
chăng rời khỏi ba ác đạo. 

Bỏ tát vì kẻ phá giới mà nói pháp như vây: 
Nẵy các người! Sự phá giới rất là khô não. Người 
phá giới còn tự mình chăng lợi ích, làm sao có thể 
lợi ích người khác? Sự phá giới phải nhận quả 
báo khổ: hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở 
súc sanh. Các người phá giới bị đọa trong ba ác 
đạo còn chắng tự cứu được, làm sao cứu được 
người khác? Vì thế nên các người chớ nên chìu 
theo tâm niệm phá giới, đến lúc chết sẽ hôi hận. 

Với những người giận hờn hay gây gỗ lẫn 
nhau, Bồ tát nói pháp như vậy: Các người chớ 
nên giận nhau. Sự giận làm rôi loạn lòng người, 
chăng thuận với pháp lành. Nay các người giận 
nhau loạn tâm hoặc sẽ bị đọa Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sanh. Vì thê nên các người còn chăng nên 
sanh một niệm giận thù, huống là nhiều. 

Với những người giải đãi, Bồ tát thuyết pháp 
làm cho họ tinh tấn. Với những người tâm loạn, 
Bỏ tát thuyết pháp làm cho họ được thiền định. 
Với những người ngu si, Bồ tát thuyết pháp cho 
họ được trí huệ. Với kẻ hành dâm dục, dạy họ 


340 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


quán bất tịnh. Với kẻ giận hờn, dạy họ quán từ bi. 
Với kẻ ngu s1, dạy họ quán mười hai nhơn duyên. 
Chúng sanh hành phi đạo, dạy họ vào chánh đạo, 
đó là: Thanh văn đạo, Bích chị Phật đạo, Phật 
đạo. VÌ các chúng sanh Ấy, Bỏ tát thuyết pháp 
như vây: “Cứ như chỗ chấp trước của các người, 
nơi pháp â ây tảnh nó Tổng không. Trong pháp tánh 
rông không ây chắng nên chấp trước. Tướng 
chắng chấp trước là rỗng không”. 


Như vậy, nây Tu Bồ Đề! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát an trụ trong Thần thông ba la 
mật làm lợi ích cho chúng sanh. Này Tu Bỏ Đề! 
Nếu xa rời thần thông, Bồ tát chăng thể tùy thuận 
ý của chúng sanh để khéo thuyết pháp. Vì thê nên 
lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bỏ tát phải phát 
khởi thân thông. 

Nây Tu Bồ Đè! Ví như chim kia không cánh 
thì chăng bay cao được. Cũng vậy, không thần 
thông thì Bồ tát chẳng thể giáo hóa chúng sanh 
theo ý mình. Vì thế nên lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bỏ tát phải phát khởi các thân thông. 
Phát khởi thần thông rôi, nêu muôn lợi ích chúng 
sanh thì tùy ý có thể làm lợi ích. 

Bồ tát ấy dùng Thiên nhãn thây hăng hà sa 
quốc độ. cũng thây chúng sanh trong các quốc độ 
ây. Thấy rồi dùng sức thân thông qua đến các nơi 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA 341 


ây, biết rõ tâm chúng sanh rồi theo chỗ thích ứng 
mà thuyết pháp cho họ được lợi ích. Hoặc nói bô 
thí, hoặc nói trì giới, hoặc nói nhẫn nhục, hoặc 
nói tinh tân, hoặc nói thiền định, hoặc nói trí huệ, 
nhẫn đến hoặc nói pháp Niết bàn. 

Dùng Thiên nhĩ, Bồ tát ây nghe hai loại âm 
thanh: của người và của phi nhơn. Dùng Thiên 
nhĩ, Bồ tát ây nghe chư Phật mười phương thuyết 
pháp, nghe rồi đêu có thê thọ trì. Bồ tát ây đúng 
như chỗ đã được nghe, đem dạy lại chúng sanh. 
Bồ tát ây dùng Tha tâm trí biết rõ tâm chúng sanh 
rôi tùy theo chỗ thích ứng để thuyết pháp. Hoặc 
nói bô thí, nhẫn đến hoặc nói pháp Niết bàn. Bồ 
tát ây dùng Túc mạng trí nhớ biết những đời trước 
của mình, cũng nhớ biết những đời trước của 
người khác. Dùng túc mạng trí, Bồ tát ây nhớ biết 
danh tự của chư Phật và thánh chúng thuở quá 
khứ cùng các nơi chỗ. Có chúng sanh nào tin ưa 
túc mạng, Bồ tát ây vi họ mà hiện sự việc đời 
trước để thuyết pháp cho họ: hoặc nói bố thí, 
nhẫn đến hoặc nói pháp Niết bàn. Dùng sức Như 
ý thân thông, Bồ tát ấy qua đến vô lượng quốc độ 
của chư Phật, cúng dường chư Phật, theo chư 
Phật gieo căn lành rồi trở về bốn quốc. Dùng Lậu 
tận thân thông trí chứng, Bồ tát nây tùy theo chỗ 
thích ứng mà thuyết pháp cho chúng sanh. Hoặc 
nói bô thí, nhẫn đến hoặc nói pháp Niết bản. 


342 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Như vậy, nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba 
la mật, đại Bồ tát phải phát khởi các thần thông 
như vậy. Do tu những thần thông ây nên Bồ tát 
tùy ý thọ thân, sự khổ, cảnh vui chắng làm nhiễu 
được. Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát du 
hý thần thông như vậy thì có thể tịnh Phật quốc 
độ, thành tựu chúng sanh. 

Lại nây Tu Bỏ Đê! Nếu đại Bồ tát chắng tịnh 
Phật quốc độ, chăng thành tựu chúng sanh thì 
chắng thể được Vô thượng Bồ đề. Tại sao? Vì 
chăng đầy đủ nhơn duyên nên chắng thể được Vô 
thượng Bồ đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là nhơn duyên 
đây đủ, do đó đại Bồ tát được Vô thượng Bồ đề? 

- Nây Tu Bồ Đề! Tất cả pháp lành là nhơn 
duyên Vô thượng Bỏ đề của đại Bồ tát. 

- Bạch đức Thê Tôn! Những øì là pháp lành, do 
những pháp lành ấy nên được Vô thượng Bồ đề? 


- Nây Tu Bồ Đề! Bồ tát từ lúc ban sơ phát tâm 
về sau, Bồ thí ba la mật là nhơn duyên pháp lành, 
trong ấy chăng phân biệt người thí, kẻ nhận, vì là 
tánh rỗng không. Dùng Bồ thí ba la mật này, Bồ 
tát có thê tự lợi ích và lợi ích chúng sanh, từ chỗn 
sanh tử cứu họ ra khỏi, cho họ được Niết bàn. Các 
pháp lành ây đêu là nhơn duyên Vô thượng Bồ đề 


PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA 343 


của đại Bồ tát. Hành đạo ây, chư đại Bồ tát quá 
khứ, vị lai, hiện tại được ra khỏi sanh tử, đã ra 
khỏi, nay ra khỏi, sẽ ra khỏi. 

Trì giới ba la mật nhẫn đến Bát nhã ba la mật, 
bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, 
bỗn niệm xứ nhẫn đến tám phần Thánh đạo, mười 
tám Không nhẫn đến mười tám pháp bất cộng, 
những công đức như vậy đều là đạo Vô thượng 
Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Đó gọi là pháp lành. Đại Bồ 
tát đầy đủ những pháp lành ây rồi sẽ được Nhứt 
thiết chủng trí. Được Nhứt thiết chủng trí rồi, đại 
Bồ tát sẽ chuyền pháp luân độ tất cả chúng sanh. 


KINH MA-HA_ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TỨ ĐẺ 
THỨ TÁM MƯƠI BÓN 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp ấy là Bồ tát 
pháp thì những gì là Phật pháp? 

Đức Phật dạy: 


Nây. Tu Bồ Đèề! Như ông vừa hỏi những pháp 
ây là Bồ tát pháp thì những gì là Phật pháp? Nây 
Tu Bỏ Đê! Bồ tát pháp cũng là Phật pháp. Nếu 
biết Nhứt thiết chủng trí là được Nhứt thiết 
chủng trí, dứt tất cả tập chủng phiền não, Bồ tát 
sẽ được pháp ấy. Đức Phật do nhứt niệm tương 


346 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ứng huệ biết tất cả pháp rồi được Vô thượng Bồ 
đề. Nây Tu Bồ Đề! Đó là sự khác biệt nơi đức 
Phật và Bồ tát. Ví như hướng đạo khác với đắc 
quả. Hai người ây đều là Thánh nhơn mà có 
hướng với đặc khác nhau. Như vậy, này Tu Bồ 
Đề! Người đi trong đạo vô ngại thì gọi là đại Bồ 
tát. Trong đạo giải thoát không có tất cả ám 
chướng thì gọi là Phật. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu tất cả pháp tự tướng 
rỗng không. Trong pháp tướng rỗng không ấy, 
sao lại có sự khác biệt như là: Địa ngục, Nøgạ quỷ, 
Súc sanh, Nhơn, Thiên, Càn Huệ địa, Tánh địa, 
Bát Nhơn địa, Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, 
A la hán, Bích chi Phật, Bồ tát, Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh đăng Chánh giác? Bạch đức Thê 
Tôn! Như người bất khả đắc, nghiệp nhơn duyên 
cũng bất khả đắc, quả báo cũng bất khả đắc. 

- Nây Tu Bỏ Đê! Đúng như lời ông nói, trong 
pháp tự tướng Không không có chúng sanh, 
không có nghiệp nhơn duyên, không có quả báo. 
Nây Tu Bồ Đê! Chúng sanh chẳng biết các pháp 
tự tướng Không. Chúng sanh ấy gây tạo nghiệp 
nhơn duyên, hoặc tội, hoặc phước, hoặc bất 
động. Do tội nghiệp nhơn duyên mà chúng sanh 
ây đọa trong ba ác đạo; do phước nghiệp nhơn 
duyên sanh loài người hay cõi trời Dục giới; do 


PHẨM TỨ ĐÉ - THỨ TÁM MƯƠI BÓN 347 


bất động nghiệp nhơn duyên sanh trong cõi Sắc 
hay cõi Vô sắc. 

Đại Bồ tát ấy lúc hành Đàn na ba la mật nhẫn 
đên mười tám pháp bât cộng, thọ thành hệt những 
pháp trợ đạo ây, vào Kim cang tam muội, được 
Vô thượng Bồ đê rôi, làm lợi ích cho chúng sanh. 
Vì sự lợi ích ây thường chăng mât nên chăng đọa 
trong sáu đường sanh tử. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật được Vô 
thượng Bô đê rôi, có được sáu đường sanh tử 
chăng? 

- Nâầy Tu Bồ Đề! Đức Phật không có được sáu 
đường sanh tử. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật có được 
nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp vô ký chăng? 

- Nây Tu Bồ Để! Không có được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu không có được, 
sao đức Phật lại nói là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc 
sanh, Nhơn, Thiên; lại nói là Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, A na hàm, A la hán, Bích chi Phật, Bồ tát 
và chư Phật? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nếu chúng sanh biết các 
pháp tự tướng Không thi đại Bồ tát chăng câu Vô 
thượng Bô đê, cũng chăng cứu chúng sanh nơi ba 


348 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ác đạo, nhẫn đến qua lại trong sáu đường sanh tử. 
Bởi chúng sanh thật chắng biết các pháp tự tướng 
Không, nên chăng thoát được sáu đường sanh tử. 
Bồ tát ấy ở chỗ chư Phật, nghe các pháp tự tướng 
Không, phát tâm câu Vô thượng Bỏ đề. 

Nây Tu Bỏ Đê! Các pháp chăng phải như chỗ 
của hàng phàm phu chấp trước. Các chúng sanh 
ây ở trong pháp vô sở hữu lại điên đảo vọng 
tưởng phân biệt: không có chúng sanh lại tưởng là 
có chúng sanh; không có sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, lại tưởng là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức... 
Nhẫn đến tất cả pháp hữu vi đều vô sở hữu, lại 
dùng tâm điên đảo vọng tưởng gây tạo các 
nghiệp: thân, khẩu, ý rồi qua lại trong sáu đường 
sanh tử chăng thoát được. 

Đại Bồ tát ây lúc hành Bát nhã ba la mật, tt 
cả pháp lành đều nhiếp vào trong Bát nhã ba la 
mật, hành Bồ tát đạo, được Vô thượng Bỏ đè. 
Được Vô thượng Bồ đề rôi vì chúng sanh mà 
thuyết pháp tứ Thánh đề: Khổ Thánh đề, Khô Tập 
Thánh để, Khổ Diệt Thánh đế, Khổ Diệt Đạo 
Thánh để. Khai thị rành rẽ tất cả pháp lành trợ 
đạo đều nhiếp vào trong bốn Thánh đế. Vì dùng 
pháp lành trợ đạo ấy nên phân biệt có Tam bảo là: 
Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Vì chẳng tin và 


PHẨM TỨ ĐÉ - THỨ TÁM MƯƠI BÓN 349 


nghịch chỗng Tam bảo ây nên chăng rời lìa được 
sáu đường sanh tử. 

- Bạch đức Thế Tôn! Có phải là dùng Khổ 
Thánh đế được độ, dùng khổ trí được độ; dùng 
Tập Thánh đề được độ, dùng Tập trí được độ; 
dùng Diệt Thánh để được độ, dùng Diệt trí được 
độ; dùng Đạo Thánh đề được độ, dùng Đạo trí 
được độ chăng? 

- Nây Tu Bồ Đê! Chắng phải Khổ Thánh đề 
được độ, cũng chắng phải Khổ trí được độ.. 
nhẫn đến chăng phải Đạo Thánh đề được độ, cũng 
chăng phải Đạo trí được độ. Nầy Tu Bồ Đề! Vì 
bốn Thánh đề bình đăng, nên Ta nói tức là Niết 
bàn. Chắng dùng Khô Thánh để nhẫn đến chăng 
dùng Đạo Thánh đề, cũng chắng dùng Khổ trí 
nhẫn đến chăng dùng Đạo trí được Niết bàn. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những gì là tướng bình 
đăng của bốn Thánh đế? 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu là không có Khô, không 
có Khổ trí; không có Tập, không có Tập trí; 
không có Diệt, không có Diệt trí; không có Đạo, 
không có Đạo trí thì gọi là tướng bình đắng của tứ 
Thánh đề. 

Lại nữa, nây Tu Bồ Đề! Bốn Thánh đề ây Như 
chắng khác với pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, 


350 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


pháp vị, thật tế. Có Phật hay không có Phật, pháp 
tướng vẫn thường trụ. Tại sao? Vì chắng hư, 
chăng mất vậy. Đại Bồ tát ấy lúc hành Bát nhã ba 
la mật, vì thông đạt Thật tế nên hành Bát nhã ba 
la mật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thê nào là đại Bô tát vì 
thông đạt Thật đế nên hành Bát nhã ba la mật? 
Như vì thông đạt Thật đề nên chẳng đọa Thanh 
văn địa, Bích chi Phật địa mà thăng vào Bồ tát vị. 

- Nây Tu Bồ Đê! Nếu đại Bồ tát như thật thấy 
các pháp. Thây rôi được pháp vô sở hữu. Được 
pháp vô sở hữu rồi thấy tất cả pháp Không đều 
nhiếp nơi tứ Thánh đê. Những pháp chăng nhiệp 
nơi tứ Thánh. đế cũng đều không. Nếu xem thấy 
như vậy, lúc ấy bèn vào trong Bồ tát vị. Đó là Bồ 
tát an trụ trong Tánh địa chẳng theo Đảnh đọa. 
Tại sao? Vì dùng Đảnh đọa ây thì đọa vào Thanh 
văn địa, Bích chi Phật địa. 

Bồ tát ấy an trụ trong Tánh địa hay phát sanh 
bốn thiên, bốn tâm vô lượng, bỗn vô sắc định. Bồ 
tát ây an trụ trong Sơ định địa, phân biệt tất cả các 
pháp, thông đạt bỗn Thánh đế: biết Khố, chắng 
móng tâm duyên khỗ... nhẫn đến biết Đạo, chắng 
móng tâm duyên đạo; chỉ thuận theo tâm Vô 
thượng Bỏ đề mà quán các pháp như thật tướng. 


PHẨM TỨ ĐÉ - THỨ TÁM MƯƠI BÓN 351 


- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là quán các 
pháp tướng như thật? 

- Nây Tu Bồ Đê! Là quán các pháp Không. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những øì là quán Không? 

- Nây Tu Bồ Đê! Là tự tướng Không. Bồ tát 
ây dùng trí huệ như vậy quán tất cả pháp Không, 
không có pháp tánh có thể thấy được. An trụ 
trong pháp tánh ấy được Vô thượng Bồ đề. Tại 
sao vậy? Vì tướng Vô Tánh là Vô thượng Bồ đề. 
Tướng Vô Tánh ây chăng phải chư Phật làm ra, 
chăng phải Bích chi Phật làm ra, chăng phải A la 
hán làm ra, cũng chắng phải bực Hướng đạo làm 
ra, cũng chăng phải bực đắc quả làm ra, cũng 
chắng phải Bồ tát làm ra. Chỉ vì chúng sanh 
chắng biết, chăng thây các pháp như thật tướng, 
nên đại Bỏ tát hành Bát nhã ba la mật, dùng sức 
phương tiện mà vì chúng sanh thuyết pháp. 


KINE MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM THÁT DỤ 
THỨ TÁM MƯƠI LĂM 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thê Tôn! Nếu các pháp tánh vô sở 
hữu, chắng phải Phật làm ra nhẫn đến chắng phải 
Bồ tát làm ra, thì sao lại phân biệt có các pháp dị 
biệt? Những là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
người, trời. Những là do nơi nghiệp nhơn duyên 
mà biết có kẻ sanh địa ngục, có kẻ sanh ngạ quỷ, 
có kẻ sanh súc sanh. Do nơi nghiệp nhơn duyên 
như vậy mà biết có kẻ sanh trong loài người, sanh 
các cõi trời, nhần đến trời Phi Tưởng Phi Phi 


354 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tưởng. Do nơi nghiệp nhơn duyên ây mà biết có 
người được Tu đà hoàn, Tư đà hàm, AÁ na hàm, A 
la hán, Bích chi Phật. Do nghiệp nhơn duyên ấy 
mà biết là chư đại Bồ tát. Do nghiệp nhơn duyên 
ây mà biết là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh đăng 
Chánh giác. 

Bạch đức Thế Tôn! Trong pháp Vô Tánh, 
không có nghiệp dụng sao lại có vì nhơn duyên 
tác nghiệp mà: hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh; hoặc sanh trong người trên trời; hoặc được 
Tu đà hoàn nhẫn đến Bích chi Phật; hoặc đại Bồ 
tát hành Bồ tát đạo sẽ được Nhứt thiết chủng trí, 
vì được Nhứt thiết chủng trí nên có thể cứu chúng 
sanh ra khỏi sanh tử? 

Đức Phật dạy: 

Này Tu Bồ Đề! Đúng như vậy. Trong pháp 
Vô Tánh không có nghiệp, không có quả báo. 
Nây Tu Bồ Đề! Hàng phàm phu chắng nhập 
Thánh pháp, chăng biết các pháp không có tánh 
tướng. Vì điên đảo ngu s1 nên họ khởi các nghiệp 
nhơn duyên. Các chúng sanh ấy, theo nghiệp mà 
có thân: hoặc thân địa ngục, thần ngạ quỷ, thân 
súc sanh, thân người, thân trời. Pháp Vô Tánh ấy 
không có nghiệp, không có quả báo. Vô tánh 
thường là vô tánh. Như Tu Bồ Đề nói, nếu tất cả 


PHẨM THÁT DỤ - THỨ TÁM MƯƠI LĂM 355 


pháp vô tánh, sao lại có Tu đà hoàn nhẫn đến chư 
Phật được Nhứt thiết chủng trí? Nây Tu Bồ Đề! Ý 
ông nghĩ sao? Đạo có phải là vô tánh chăng? Quả 
Tu đà hoàn nhẫn đến chư Phật, Nhứt thiết chủng 
trí có phải là vô tánh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Đạo vô tánh, quả Tu đà 
hoàn cũng vô tánh, nhẫn đến chư Phật, Nhứt thiết 
chủng trí cũng vô tánh. 

- Này Tu Bồ Đê! Pháp vô tánh có thể được 
pháp vô tánh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Pháp vô tánh không thể 
được pháp vô tánh. 

- Nây Tu Bồ Đê! Pháp hữu tánh có thê được 
pháp hữu tảnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Pháp hữu tánh không thế 
được pháp hữu tánh. 

- Nây Tu Bồ Đê! Pháp vô tánh và đạo, tất cả 
pháp ây đều chăng hiệp, chắng tan; không sắc, 
không hình, không đối; là nhứt tướng, đó là vô 
tướng. Nây Tu Bồ Đê! Lúc hành Bát nhã ba la 
mật, đại Bồ tát dùng sức phương tiện thây chúng 
sanh do vì điên đảo chấp trước năm âm, trong vô 
thường thấy là thường, trong khổ thây là lạc, 
trong bất tịnh thây là tịnh, trong vô ngã thấy là 
nøã, chấp lấy chỗ vô sở hữu. Bồ tát ấy vì dùng 


356 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


sức phương tiện ở trong vô sở hữu cứu thoát 
chúng sanh. 

- Bạch đức Thể Tôn! Chỗ chấp trước của 
phàm phu có thật chăng? Có khác biệt chăng? Vì 
châp trước nên khởi nghiệp, vì nghiệp nhơn 
duyên nên ở trong năm đường sanh tử chăng ra 
khỏi được. 

- Này Tu Bồ Để! Chỗ chấp trước khởi nghiệp 
của phàm phu không có một chút sự thật như lông 
tóc. Chỉ vì điện đảo thôi. Nay sẽ vì ông mà nói ví 
dụ. Người trí do ví dụ mà được hiêều. 

Nây Tu Bồ Đề! Như chỗ thây trong chiêm bao, 
người hưởng thọ ngũ dục thật có nơi chỗ chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Chiêm bao còn là hư 
vọng bât khả đặc, huông là người ở trong chiêm 
bao hưởng thọ ngũ dục thật có nơi chô! 

- Nây Tu Bồ Đê! Các pháp: hoặc hữu lậu vô 
lậu, hoặc hữu vi vô vi, và có pháp gì chăng như 
chiêm bao chăng? 

- Bạch đức Thê Tôn! Các pháp hoặc hữu lậu, 
vô lậu; hoặc hữu vi vô vi, không có pháp gì chăng 
như chiêm bao. 

- Nâầy Tu Bỏ Đề! Trong chiêm bao có năm 
đường sanh tử qua lại chăng? 


PHẨM THÁT DỤ - THỨ TÁM MƯƠI LĂM 357 


- Bạch đức Thê Tôn! Không. 

- Nẵy Tu Bỏ. Đè! Trong chiêm bao có tu đạo, 
do sự tu đạo nây hoặc câu nhiễm, hoặc thanh 
tịnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Vì chiêm bao 
không có sự thật, chăng thê nói là câu, là tịnh 
được. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Tượng trong gương có sự 
thật chăng? Có hay khởi nghiệp, do nghiệp nhơn 
duyên ây mà đọa ĐỊa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, 
hoặc sanh trong Người, trên Trời chăng? 

- Bạch đức Thê Tôn! Không. Tượng ấy không 
có sự thật, chỉ có gạt được trẻ nít thôi. Tượng ây 
làm sao có được nghiệp nhơn duyên, rôi do 
nghiệp nhơn duyên sẽ đọa ĐỊa ngục nhân đên 
sanh trong Người, trên Trời! 

- Này Tu Bồ Đề! Tượng trong gương ây có tu 
đạo, do sự tu ây mà bị câu hay tịnh chăng? 

~ Bạch. đức Thế Tôn! Không. Tại sao? Vì 
tượng ây rông không chăng có sự thật nên không 
thê nói là câu, là tịnh. 

- Nây Tu Bồ Đề! Như trong khe sâu có vang. 
Vang ây có nghiệp, rồi do nghiệp nhơn duyên ây 
hoặc đọa Địa ngục nhẫn đến sanh trong Người, 
trên Trời chăng? 


358 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Không. Vang ây rỗng 
không, chắng có âm thanh thật thì làm sao có 
nghiệp rồi do nghiệp nhơn duyên mà đọa Địa 
ngục nhẫn đến sanh trong Người, trên Trời. 

- Này Tu Bỏ Đê! Vang ấy vả có tu đạo, do tu 
đạo ây mà có nhiễm, có tịnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Tại sao? Vì 
vang ây không có sự thật nên chăng thể nói là 
cấu, là tịnh. 

- Này Tu Bộ Đề! Như nắng dợn chăng phải 
nước như tướng nước, chắng phải sông như tướng 
sông. Năng dợn ấy vả có nghiệp, do nghiệp nhơn 
duyên mà đọa Địa ngục, nhẫn đến do tu đạo mà 
có câu, có tịnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Không. Trong nắng dợn 
chắng bao giờ có nước, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí 
thôi. Nắng dợn ây không có sự thật, làm sao có 
được nghiệp, nhẫn đến chắng thể nói là cấu là 
tịnh được. 

- Nây Tu Bỏ Đè! Như thành Càn thát bà, lúc 
mặt trời mọc thây thành Càn thát bà. Kẻ vô trí 
không có thành mà tưởng có thành. Thành Càn 
thát bà ấy vả có nghiệp, do nghiệp nhơn duyên ây 
hoặc đọa Địa ngục, nhẫn đến do sự tu đạo mà có 
cầu có tịnh chăng? 


PHẨM THÁT DỤ - THỨ TÁM MƯƠI LĂM 359 


- Bạch đức Thế Tôn! Không. Thành Càn thát 
bà ấy rốt ráo không có, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí 
thôi, thì làm sao có được nghiệp nhẫn đến có thể 
nói được là câu, là tịnh. 

- Này Tu Bồ Để! Nhà ảo thuật, làm ra các thứ 
vật, những là voi, ngựa, bò, dê, nam, nữ. Huyễn 
ảo ấy vả có nghiệp, do nhơn duyên ây hoặc đọa 
địa ngục, nhẵn đến do sự tu đạo mà có câu, có 
tịnh chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Vật huyễn ảo ấy rỗng 
không, chẳng có sự thật thì làm sao có được 
nghiệp, nhẫn đến có thể nói là cấu, là tịnh. 

- Nây Tu Bồ Đề! Như hóa nhơn do đức Phật 
biến hóa ra. Hóa nhơn ây vả có nghiệp, do nghiệp 
nhơn duyên ây hoặc đọa địa ngục, nhẫn đến có 
cấu, có tịnh chăng? 

- Bạch đức Thê Tôn! Không. Hóa nhơn ấy 
không có sự thật, thì làm sao có được nghiệp, rôi 
do nghiệp nhơn duyên ây hoặc đọa Địa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sanh, hoặc sanh trong Người, trên Trời, 
làm sao có được sự tu đạo, rỗi do sự tu đạo ây mà 
có câu, có tịnh. 

- Nầy Tu Bộ Đề! Ý ông nghĩ sao? Ở trong 
tướng rỗng không ấy có kẻ câu, có kẻ tịnh chăng? 


360 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Bạch đức Thế Tôn! Không. Trong ấy vô sở 
hữu, không có kẻ bị câu, không có kẻ được tịnh. 

- Nầy Tu Bồ Đề! Như không có kẻ bị cấu, 
không có kẻ được tịnh thì cũng không có cấu, 
tịnh. Tại sao? Vì chúng sanh ở trong ngã và ngã 
sở có câu, có tịnh. Người thây thật thì chắng cấu, 
chắng tịnh. Như người thấy thật chăng câu, chăng 
tịnh nên cũng không có câu, tịnh. 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM BÌNH ĐĂNG 
THỨ TÁM MƯƠI SÁU 


Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thế Tôn! Người thấy thật chắng 
cầu, chẳng tịnh. Người thây chăng thật cũng 
chăng cấu, chăng tịnh. Tại sao? Vì tất cả pháp 
tánh vô sở hữu. Trong vô sở hữu không có cấu, 
không có tịnh. Trong sở hữu cũng không có cấu, 
không có tịnh. Trong vô sở hữu, trong hữu sở hữu 
cũng không có câu, không có tịnh. 

Bạch đức Thế Tôn! Tại sao người như thật 
ngữ chắng cấu, chăng tịnh, người chăng thật ngữ 


362 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


cũng chắng cấu, chắng tịnh? 

Đức Phật dạy: 

Nâày Tu Bồ Đê! Tướng các pháp bình đẳng ây 
Ta nói là tịnh. 

Nây Tu Bồ Đề! Những gì là các pháp bình 
đăng? Đó là Như, bất dị, bất cuông, pháp tướng, 
pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế. Có Phật hay 
không Phật, pháp tánh thường trụ, đó gọi là tịnh. 
Đây là vì thế đề mà nói, chớ chẳng phải đệ Nhứt 
nghĩa. Đệ nhứt nghĩa vượt qua tất cả ngữ ngôn, 
luận nghị, âm thanh. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp rỗng 
không, chắng thê nói được như mộng, như hưởng, 
như diệm, như ảnh, như huyền, như hóa. Tại sao? 
Đại Bồ tát lại dùng những pháp như mộng, như 
hưởng, như diệm, như ảnh, như huyễn, như hóa. 
Làm sao phát được tâm Vô thượng Bồ đề mà 
nguyện răng: “Tôi sẽ đầy đủ sáu ba la mật, tôi sẽ 
đây đủ Thần thông ba la mật, tôi sẽ đầy đủ Trí ba 
la mật; tôi sẽ đây đủ bốn thiên, bốn tâm, bỗn vô 
sắc định, bốn niệm xứ nhẫn đến tám phần Thánh 
đạo; tôi sẽ đây đủ ba giải thoát môn, tám bội xả, 
chín định thứ đệ; tôi sẽ đầy đủ mười trí lực nhẫn 
đến đây đủ mười tám pháp bất cộng: tôi sẽ đầy đủ 
ba mươi hai tướng, tắm mươi tùy hình hảo; tôi sẽ 


PHẨM BÌNH ĐĂNG - THỨ TÁM MƯƠI SÁU 363 


đây đủ các môn đà la n1, các môn tam muội; tôi sẽ 
phóng quang minh chiêu khắp mười phương, biết 
tâm niệm chúng sanh thuyết pháp thích ứng?”. 

- Nây Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Các pháp 
của ông nói có như mộng, như hưởng, như diệm, 
như ảnh, như huyễn, như hóa chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Vâng. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu tất cả pháp như 
mộng... đến như hóa, thì làm sao đại Bồ tát hành 
Bát nhã ba la mật? Như mộng... đến như hóa là 
hư vọng chẳng thật, chăng nên dùng pháp hư 
vọng chăng thật để có thể được đầy đủ Đàn ba la 
mật nhẫn đến mười tám pháp bất cộng. 

- Nây Tu Bộ Đề! Đúng như vậy. Pháp hư 
vọng chắng thật chắng có thể được đây đủ Đàn ba 
la mật nhẵn đến mười tảm pháp bất cộng. Hành 
pháp hư vọng chắng thật ấy chăng thê được Vô 
thượng Bỏ đề. Nây Tu Bỏ Đê! Tắt cả pháp ây đều 
là pháp tạo tác ức tưởng tư duy. Dùng pháp tạo 
tác ức tưởng tư duy ấy chăng có thể được Nhứt 
thiết chủng trí. 

Này Tu Bồ Đề! Tất cả pháp ây có thể trợ giúp 
đạo pháp mà chắng có thê thêm ích cho quả, các 
pháp ấy không có sanh, không có xuất, không có 
tướng. Từ lúc ban sơ phát tâm đến nay, đại Bồ tát 


364 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


thực hành nghiệp lành như là Bồ thí ba la mật 
nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí. Tại sao? Vì đại Bồ 
tát ây biết các pháp như mộng nhẫn đến như hóa, 
các pháp như vậy chắng có được Bồ thí ba la mật 
nhẫn đến Nhứt thiết chủng trí, chắng thành tựu 
chúng sanh được, chẳng tịnh Phật quốc độ được, 
chắng được Vô thượng Bồ đề. 

Đại Bồ tát ây thực hành nghiệp lành Bồ thí ba 
la mật nhẵn đến Nhứt thiết chủng trí, biết như 
mộng nhẫn đến biết như hóa, cũng biết tất cả 
chúng sanh như đi trong mộng nhẫn đến như đi 
trong hóa. Đại Bồ tát ấy chăng nắm lây. Bát nhã ba 
la mật là pháp có. Do vì chăng năm lấy như vậy 
nên được Nhứt thiết chủng trí, biết các pháp như 
mộng, không chỗ nắm lây được, nhẫn đến biết các 
pháp như hóa, không chỗ nắm lẫy được. Tại sao 
vậy? Vì Bát nhã ba la mật không thể nắm lây 
tướng được, Thiền ba la mật nhẫn đến mười tắm 
pháp bất cộng chăng thể nắm lây tướng được. 

Đại Bồ tát ây biết tất cả pháp là chăng thể năm 
lây tướng được rồi phát tâm câu Vô thượng Bồ 
đề. Tại sao vậy? Tất cả pháp chẳng thể nắm lây 
tướng được, không có căn bốn định thật, nó như 
mộng nhẵn đến như hóa. Dùng pháp chẳng thể 
năm lây tướng, không thể được pháp chắng thể 
năm lây tướng. Chỉ vì chúng sanh chăng biết, 


PHẨM BÌNH ĐĂNG - THỨ TÁM MƯƠI SÁU 365 


chăng thây các pháp tướng như vậy, nên đại Bồ 
tát ây vì chúng sanh mà câu Vô thượng Bỏ đề. Từ 
lúc mới phát tâm đến nay, đại Bồ tát ây chỗ có bố 
thí là vì tất cả chúng sanh, nhẫn đến chỗ có tu trí 
huệ đều vì tất cả chúng sanh, chăng phải vì chính 
thân mình. Cầu Vô thượng Bồ đề, đại Bồ tát 
chăng vì sự khác mà chỉ vì tất cả chúng sanh. 

Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát thấy 
chúng sanh không có chúng sanh mà trụ trong 
tướng chúng sanh, nhẫn đến không có tri giả, 
không có kiến giả mà trụ trong tướng tri, tướng 
kiến. Đại Bồ tát ấy làm cho chúng sanh rời xa 
điên đảo. Rời xa rồi an trí chúng sanh trụ trong 
pháp tánh cam lỗ không có tướng hư vọng, đó là 
không có tướng chúng sanh nhẫn đến không có 
tướng tri giả, tướng kiến giả. Lúc bấy giờ Bồ tát 
ây đều rời bỏ tâm động, tâm có niệm, tâm hý luận 
mà thường hành tâm chắng động, tâm chăng 
niệm, tâm chắng hý luận. 

Này Tu Bồ Đề! Do sức phương tiện như vậy, 
lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát tự mình 
không chỗ nắm lây, cũng dạy tất cả chúng sanh 
cho họ được không chỗ nắm lấy. Đó là thế đề chớ 
chắng phải đệ Nhứt nghĩa đề. 

- Bạch đức Thế Tôn! Lúc được Vô thượng Bồ 


366 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


đề, đức Thế Tôn được các Phật pháp, đó là do thê 
đế mà được hay là do đệ Nhứt nghĩa đế mà được? 
- Nây Tu Bỏ Để! Do vì thế đế mà nói đức Phật 
được pháp ây. Trong pháp â ây, không có pháp gì có 
thể gọi được là người ây được pháp ây. Tại sao? 
Vì người ấy được pháp ấy là hữu sở đặc. Nếu 
dùng pháp nhị thì không có đạo, không có quả. 


- Bạch đức Thế Tôn! Nếu hành pháp nhị thì 
không có đạo, không có quả, còn hành pháp bất 
nhị thì có đạo, có quả chăng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Hành pháp nhị không đạo, 
không quả; hành pháp bất nhị cũng không đạo, 
không quả. Nếu không có pháp nhị, không có 
pháp bất nhị tức là đạo, tức là quả. Tại sao vậy? 
Dùng pháp như vậy đắc đạo, đắc quả, dùng pháp 
như vậy chắng đắc đạo, chẳng đắc quả, đó là hý 
luận. Trong các pháp bình đăng không có hý luận. 
Tướng không có hý luận là các pháp bình đăng. 

- Bạch đức Thế Tôn! Các pháp không có tánh, 
trong đó những øì là bình đắng? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nếu không pháp có, không 
pháp không, cũng chắng nói các pháp tướng bình 
đăng, trừ bình đắng không còn pháp nào khác rời 
lia tất cả pháp tướng bình đăng. Tướng bình đẳng 


PHẨM BÌNH ĐĂNG - THỨ TÁM MƯƠI SÁU 367 


ây, hoặc phàm phu, hoặc Thánh nhơn đều không 
thể đi được, không thê đến được. 

- Bạch đức Thế Tôn! Cho đến đức Phật cũng 
chăng thê đi, chăng thể đến ư! 

- Nây Tu Bồ Đề! Các pháp bình đắng ấy tất cả 
Thánh nhơn đêu chăng thể đi, chăng thể đến, dâu 
là Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật có sức tự tại đi 
trong tất cả pháp, sao lại nói đức Phật cũng chắng 
thể đi, cũng chăng thể đến? 

- Nây Tu Bồ Đề! Nếu các pháp bình đăng 
cùng với Phật có khác nhau thì nên hỏi như vậy. 
Nay hàng phàm phu bình đắng, các Thánh Nhơn 
Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, Bích 
chi Phật, đại Bồ tát, chư Phật và Thánh pháp đều 
bình đăng, là bình đắng duy nhứt không có hai. 
Nghĩa là hàng phảm phu ây, Tu đà hoàn nhân đến 
chư Phật ây ở trong tất cả pháp bình đẳng ây đều 
là bất khả đắc. 

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu trong các pháp bình 
đăng đều chắng có được phàm phu nhẫn đến Phật, 
thì hàng phàm phu, Tu đà hoàn nhẫn đến Phật 
không có sai khác nhau ư! 


- Nầy Tu Bộ Đề! Đúng như vậy. Trong các 


368 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


pháp bình đăng không có sai khác nhau, là phàm 
phu, là Tu đà hoàn, nhẫn đến là Phật. 

- Bạch đức Thê Tôn! Nếu không có phàm phu, 
Tu đà hoàn nhẫn đến Phật sai khác nhau, thì làm 
sao phân biệt có Tam bảo xuất hiện thế gian? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Ý ông nghĩ sao? Phật bảo, 
Pháp bảo và Tăng bảo cùng các pháp bình đắng 
có khác nhau chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Như chỗ tôi được nghe ý 
nghĩa từ đức Phật dạy thì Tam bảo cùng các pháp 
bình đăng không khác nhau. Bạch đức Thế Tôn! 
Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ây tức là bình 
đăng. Pháp ấy đều chắng hiệp, chẳng tan, không 
sắc, không hình, không đối, là nhứt tướng, nghĩa 
là vô tướng. Đức Phật có trí lực ấy có thể phân 
biệt được nơi chỗ các pháp vô tướng: là phàm phu, 
là Tu đà hoàn, là Tư đà hàm, là A na hàm, là A la 
hán, là Bích chi Phật, là đại Bô tát, là chư Phật. 


- Nây Tu Bỏ Đề! Đúng như vậy. Ý ông nghĩ 
sao? Nếu chư Phật được Vô thượng Bỏ đề mà 
chắng phân biệt các pháp thì sẽ biết là Địa ngục, 
là Ngạ quỷ, là Súc sanh, là Nhơn, là Thiên, là trời 
Tứ Thiên Vương, nhẫn đến là trời Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng, là bôn niệm xứ nhẫn đến là tám phân 
Thánh đạo, là nội Không nhẫn đến là vô pháp hữu 


PHẨM BÌNH ĐĂNG - THỨ TÁM MƯƠI SÁU 369 


pháp Không, là Phật thập lực nhẫn đến mười tám 
pháp bất cộng chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Sẽ chăng biết vậy. 

- Nây Tu Bồ Đê! Vì thế nên biết rằng đức 
Phật có đại ân lực, ở trong các pháp bình đắng 
chắng động mà phân biệt các pháp. 

- Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật ở trong 
các pháp bình đăng chăng động, người phàm phu 
ở trong các pháp bình đắng cũng chăng động, Tu 
đà hoàn nhẫn đến Bích chi Phật ở trong các pháp 
bình đẳng cũng chăng động. Nếu tướng các pháp 
bình đẳng tức là tướng người phàm phu, tức là 
tướng Tu đà hoàn nhẫn đến chư Phật, tức là tướng 
bình đắng. 

Bạch đức Thế Tôn! Nay các pháp đều riêng 
tướng. Nghĩa là: tướng sắc khác, tướng thọ tưởng 
hành thức khác; tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý khác; 
tướng địa khác, tướng thủy, hỏa, phong, Không, 
thức khác; tướng tham khác, tướng sân, s1 khác; 
tướng tà kiến khác, tướng thiền khác, tướng vô 
lượng tâm khác, tướng vô sắc định khác, tướng tứ 
niệm xứ khác... nhẫn đến tướng bát Thánh đạo 
phân khác; tướng Bồ thí ba la mật khác, nhẫn đến 
tướng Bát nhã ba la mật khác, tướng ba giải thoát 
môn khác, tướng mười tám không khác, tướng 


370 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Phật thập lực khác, tướng bốn vô úy khác, tướng 
bốn trí vô ngại khác; tướng mười tám pháp bất 
cộng khác, tánh pháp hữu vi khác, tánh pháp vô 
vi khác. Tướng người phàm phu khác, nhẫn đến 
tướng Phật khác, các pháp đêều riêng tướng khác 
như vậy, làm thế nào lúc hành Bát nhã ba la mật, 
đại Bồ tát ở trong các pháp tướng sai khác mà 
chăng sanh phân biệt. Nêu chăng sanh phân biệt 
thì chăng thê hành Bát nhã ba la mật. Nếu chắng 
thể hành Bát nhã ba la mật thì chẳng thể từ một 
địa đến một địa. Nếu chẳng thể từ một địa đến 
một địa thì chẳng thể vào Bồ tát vị. Vì chăng thể 
vào Bồ tát vị nên chăng thê vượt qua Thanh văn 
địa, Bích chi Phật địa. Vì chắng vượt qua Thanh 
văn, Bích chi Phật địa nên chắng đây đủ được 
thân thông ba la mật. Vì chăng đây đủ được Thân 
thông ba la mật nên chăng đây đủ được Bồ thí ba 
la mật nhẫn đến chăng đầy đủ được Bát nhã ba la 
mật, từ một Phật quốc đến một Phật quốc cúng 
dường chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo các căn 
lành, dùng căn lành ấy có thê thành tựu chúng 
sanh, tịnh Phật quốc độ. 

- Nây Tu Bồ Đê! Như lời ông hỏi, các pháp 
tướng ây cũng là tướng người phàm phu, cũng là 
Tu đà hoàn nhẫn đến Phật. 


PHẨM BÌNH ĐĂNG - THỨ TÁM MƯƠI SÁU 371 


- Bạch đức Thế Tôn! Các pháp ây đêu riêng 
tướng, nghĩa là tướng sắc khác, nhân đên tướng 
pháp hữu vi, tướng pháp vô vi khác, làm sao đại 
Bô tát quán nhứt tướng chăng khởi phân biệt? 
¬ Nâày Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Tướng sắc 
ây có rông không chăng? Nhân đên tướng chư 
Phật có rông không chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Thật rỗng không. 

- Này Tu Bồ Đê! Trong rỗng không, các pháp 
tướng riêng khác có thê có được chăng? Nghĩa là 
tướng sắc nhân đên tướng Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng thê có được. 

- Nây Tu Bồ Đê! Vì lẽ ây nên phải biết rằng 
trong các pháp bình đăng chắng phải người phảm 
phu, cũng chăng rời lìa người phảm phu, nhãn 
đến chăng phải Phật, cũng chăng rời lìa Phật. 

- Bạch đức Thế Tôn! Bình đăng ấy là pháp 
hữu vi hay pháp vô v1? 

- Nây Tu Bộ Đề! Chắng phải pháp hữu vi, 
chăng phải pháp vô vi. Tại sao vậy? Vì rời lìa 
pháp hữu vi thì chăng có được pháp vô vI. Rời lỉa 
pháp vô vi thì chăng có được pháp hữu vI. 

Nầy Tu Bỏ Đê! Tánh hữu vị, tánh vô vi ấy, cả 
hai pháp ây chăng hiệp, chăng tan, không sắc, 


372 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


không hình, không đối, là nhứt tướng, nghĩa là vô 
tướng. Đức Phật cũng dùng thê để để nói chớ 
chăng phải lấy đệ Nhứt nghĩa. Tại sao? Trong đệ 
Nhứt nghĩa không có thân hành, không có khẩu 
hành, không có ý hành; cũng chắng rời lìa thân, 
khẩu, ý hành mà được đệ Nhứt nghĩa. Tướng bình 
đăng của các pháp hữu vi, vô vi ấy, tức là đệ Nhứt 
nghĩa. Lúc hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ tát ở 
trong đệ Nhứt nghĩa chắng động mà làm việc Bồ 
tát làm lợi ích cho chúng sanh. 


KINH MA- HA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM NHƯ HÓA 
THỨ TÁM MƯƠI BẢY 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thê Tôn! Nếu các pháp bình đắng 
không có tạo tác thị vị, thì làm sao đại Bô tát 
hành Bát nhã ba la mật ở trong pháp bình đăng 
chăng động mà làm việc Bồ tát đê bô thí, ái ngữ, 
lợi ích, đông sự? 

Đức Phật dạy: 

Nây Tu Bồ Đề! Đúng như vậy. Đúng như lời 
ông nói, các pháp bình đăng ây không có tạo tác. 


374 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Nếu chúng sanh tự biết các pháp bình đắng, 
thì đức Phật chăng dùng thần lực ở trong các 
pháp bình đăng chăng động mà cứu vớt họ ra 
khỏi tướng ngô, tướng ngã nhẫn đến tướng tri 
giả, tướng kiến giả, do rỗng không mà ra khỏi 
năm đường sanh tử, ra khỏi tướng sắc nhẫn đến 
tướng thức, ra khỏi tướng nhãn nhẫn đến tướng 
ý, ra khỏi tướng địa chủng nhẫn đến tướng thức 
chủng. Làm cho họ xa lìa tánh tướng hữu vi để 
được tánh tướng vô vị. Vô vị tánh tướng tức là 
rỗng không vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Dùng những Không gì 
mả tất cả pháp Không? 

- Nầy Tu Bồ Đê! Bồ tắt Xa rời tất cả pháp 
tướng. Vì dùng Không â ây nên tất cả pháp Không. 
Này Tu Bồ Đê! Ý ông nghĩ sao? Nếu có hóa nhơn 
làm hóa nhơn. Hóa nhơn ây lại có sự thật mà 
chăng rỗng không chăng? 

- Bạch đức Thế Tôn! Hóa nhơn ây không có 
sự thật nào mà chắng rỗng không. 

- Nây Tu Bỏ Đê! Không ấy và hóa nhơn, cả 
hai chăng hiệp chăng tan, vì là Không vậy. Không 
chắng nên phân biệt là Không, là hóa. Tại sao? Vì 
hai sự ấy ở trong Không đều chăng có được là 
Không, là hóa. Tại sao vậy? Nây Tu Bồ Đề! Sắc 


PHẨM NHƯ HÓA - THỨ TÁM MƯƠI BẢY 375 


tức là hóa, thọ tưởng hành thức là hóa, nhẫn đến 
Nhứt thiệt chủng trí tức là hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế gian pháp là hóa, 
còn pháp xuât thê gian có là hóa chăng? 

- Nây Tu Bô Đê! Tắt cả pháp đêu là hóa. Ở 
trong pháp ây, có pháp Thanh văn biên hóa, có 
pháp Bích chi Phật biên hóa, có pháp đại Bô tát 
biên hóa, có pháp chư Phật biên hóa, có pháp 
phiên não biên hóa, có pháp nghiệp nhơn duyên 
biên hóa. Vì lẽ ây, nây Tu Bồ Đê! Nên tât cả pháp 
đêu là biên hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Các phiên não đoạn dứt 
ầy, nghĩa là quả Tu đà hoàn, quả Tư đà hàm, quả 
A na hàm, quả A la hán, đạo Bích chi Phật, Phật 
đạo đứt đoạn tập chủng các phiên não có phải đêu 
là biên hóa chăng? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Nếu có pháp tướng sanh diệt 
thì đêu là biên hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Những pháp gì không 
phải biên hóa? 

- Nây Tu Bỏ Đề! Nếu là pháp không sanh, 
không diệt, thì không phải biên hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Pháp gi không sanh, 
không diệt, không phải biên hóa? 


376 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


- Nây Tu Bồ Đê! Niết bàn không tướng hư dối 
là chăng phải biến hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Như đức Phật tự nói, các 
pháp bình đăng chăng phải Thanh văn làm ra, 
chắng phải Bích chi Phật làm ra, chăng phải đại 
Bồ tát làm ra, chắng phải chư Phật làm ra. Có Phật 
hay không có Phật, tánh các pháp thường Không. 
Tánh Không tức là Niết bàn. Sao đức Phật lại nói 
một pháp Niết bàn chắng phải biên hóa? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đúng như vậy. Các pháp 
bình đẳng chắng phải Thanh văn làm ra, nhẫn đến 
tánh Không tức là Niết bàn. Nếu hàng Bồ tát mới 
phát tâm, nghe tất cả pháp đều rốt ráo tánh Không 
nhẫn đến Niết bản cũng đều như hóa ấy thì lòng 
rất kinh sợ. Đó là vì mới phát tâm nên Bồ tát ây 
còn phân biệt pháp sanh diệt thì như hóa, pháp 
chăng sanh diệt thì chăng như hóa. 

- Bạch đức Thế Tôn! Làm sao dạy Bồ tát mới 
phát tâm biết được tánh Không? 

- Nây Tu Bỏ Đê! Các pháp có phải là trước có 
mà nay không chăng? 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUẬN 
THỨ TÁM MƯƠI TÁM 


” Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

: Đại Bồ tát câu Bát nhã ba la mật phải như đại 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Đại Bồ tát ây hiện nay ở 
chô Đại Lôi Am Phật mà hành Bô tát đạo. 

Ngài Tu Bỏ Đề bạch đức Phật: 

Bạch đức Thê Tôn! Đại Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân câu Bát nhã ba la mật như thê nào? 

- Nây Tu Bồ Đê! Đại Bỏ tát Tát Đà Ba Luân 


* Hán bộ quyền thứ 30. 


378 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


trước kia, lúc cầu Bát nhã ba la mật chăng tiếc 
thân mạng, chắng mảng danh lợi. Ngài Ở trong 
rừng văng vẻ, nghe trên hư không có tiếng bảo 
răng: “Nầy thiện nam tử! Người từ đây đi qua 
phương Đông chớ nhớ đến mỏi mệt, chớ nhớ đến 
ngủ nghỉ, chớ nhớ đến uống ăn, chớ nhớ đến ngày 
đêm, chớ nhớ đến lạnh nóng, chớ nhớ đến trong 
ngoài. Khi đi người chớ nhìn hai bên, chớ phá 
hoại tướng thân, chớ phá hoại tướng sắc tướng 
thọ tưởng hành thức. Tại sao vậy? Nếu phá hoại 
các tướng ấy thì ở trong Phật pháp có trở ngại. 
Nếu ở trong Phật pháp có trở ngại thì qua lại 
trong năm đường sanh tử, cũng chăng được Bát 
nhã ba la mật. 

Bỏ tát Tát Đà Ba Luân đáp: 

Tôi sẽ y theo lời dạy. Tại sao vậy? Vì tôi 
muốn vì tất cả chúng sanh mà làm ánh sáng lớn, 
tôi muốn tập hợp pháp của tất cả chư Phật, tôi 
muốn được Vô thượng Bồ đề. 

Trên hư không lại có tiếng nói: 

Lành thay, lành thay! Người nên có lòng tin 
pháp Không, vô tướng, vô tác. Đem tâm ly tướng 
mà câu Bát nhã ba la mật: ly tướng ngã, nhẫn đến 
ly tướng tri giả, kiên giả. Người phải xa rời ác tri 
thức, phải gần gũi cúng dường thiện tri thức. Ai là 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 379 


thiện tri thức? Là người có thể nói pháp Không, 
vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt và Nhứt thiết 
chủng trí, làm cho người nghe, tâm họ thâm nhập 
vui mừng tin ưa. Đó là thiện tri thức. 

Nếu người đi như vậy không lâu sẽ được nghe 
Bát nhã ba la mật: Hoặc được nghe từ trong 
quyền kinh, hoặc được nghe từ nơi Bồ tát nói. 
Chỗ mà người theo đó được nghe Bát nhã ba la 
mật, người phải xem nơi ây như đức Phật. Người 
phải tri ân, phải nghĩ răng: Đây tức là thiện tri 
thức của tôi. Do nghe pháp Bát nhã ba la mật ấy, 
tôi sẽ chóng được chăng thối chuyên Vô thượng 
Bồ đề, được ở gân chư Phật, thường sanh trong 
nước có Phật, xa rời các chướng nạn, được đây đủ 
chỗ không chướng nạn. 

Người phải suy lường công đức ây, phải ở chỗ 
được nghe pháp xem như đức Phật. Người chớ 
mống tâm vì thế lợi mà theo bên pháp sư, mà chỉ 
vì ưa thích chánh pháp, chỉ vì kính trọng chánh 
pháp nên theo bên Bồ tát pháp sư. Lúc bây ĐIỜ 
người phải cảnh giác biết những ma sự. Nếu ác 
ma giả vì pháp mà đem ngũ dục đến dâng cho Bồ 
tát pháp sư. Nếu Bỏ tát pháp sư nhập Thật pháp 
môn vì công đức lực nên nhận lấy, nhưng không 
hề nhiễm ngũ dục ấy. 


380 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bồ tát pháp sư lại vì ba việc nên nhận lây ngũ 
dục ấy: Một là vì sức phương tiện. Hai là vì 
muốn cho chúng sanh gieo căn lành. Ba là vì 
muốn cùng chúng sanh đông sự ấy. Đối với sự 
ây, người chớ sanh tâm chăng kính tin mà phải 
sanh lòng kính tin, nghĩ răng: “Tôi chưa được 
phương tiện trí. Đại sư vì độ chúng sanh nên 
dùng pháp phương tiện cho họ được phước đức, 
nên Đại sư mới nhận lấy ngũ dục ấy, nơi Bồ tát 
trí huệ vẫn không trước, không ngại, chăng bị 
ngũ dục nhiễm ô”. 

Người liên phải quán thật tướng các pháp, 
nghĩa là tật cả pháp chắng cấu, chắng tịnh. Tại 
sao vậy? Tất cả pháp tự tánh rỗng không, không 
có chúng sanh, không có ngã, không có nhơn. Tất 
cả pháp như ảo, như mộng, như hưởng, như ảnh, 
như diệm, như hóa. Người quán các pháp thật 
tướng ấy rôi phải theo Pháp sư, không lâu người 
sẽ thành tựu Bát nhã ba la mật. 

Lại nữa, người phải cảnh giác biết ma sự. Nêu 
Bỏ tát Pháp sư thây người muốn học Bát nhã ba 
la mật mà chẳng để ý đến, thì người chớ có sanh 
lòng oán hận. Người chỉ phải nên vì pháp mà 
sanh lòng cung kính, chớ có ý chán lười, phải 
thường theo bên Pháp sư. 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 381 


Sau khi được nghe lời chỉ bảo từ trên hư 
không, Tát Đà Ba Luân Bồ tát đi qua phương 
Đông không bao lâu chợt nghĩ răng: “Sao tôi 
không hỏi tiếng trên hư không phải đi đến xứ nào, 
xa hay gần, sẽ phải theo ai để được nghe Bát nhã 
ba la mật”. Tát Đà Ba Luân Bồ tát liền đứng lại, 
ưu sâu khóc than mà nghĩ rằng: “Tôi ở lại đây 
chăng nhớ đến mỏi nhọc nhẫn đến chăng nhớ đến 
đói khát, lạnh nóng, nếu chắng được nhơn duyên 
nøghe học Bát nhã ba la mật, tôi quyết chăng rời 
khỏi nơi đây”. 

Này Tu Bỏ Đề! Như người chỉ có một đứa con 
trai, đứa con ấy bỗng chết, người ây ưu sâu đau 
khổ, trong lòng chỉ có, sâu khổ chớ chăng nghĩ gì 
khác. Cũng vậy, lúc ây Tát Đà Ba Luân Bồ tát 
không nghĩ gì khác ngoài sự mong muốn được 
biết bao giờ tôi được nghe Bát nhã ba la mật, tại 
sao tôi không hỏi tiếng trên hư không: “Tôi phải 
đến xứ nào, xa hay gân, sẽ theo ai để học Bát nhã 
ba la mật”. 

Lúc Tát Đà Ba Luân Bồ tát buôn nghĩ như 
vậy, trên hư không có đức Phật bảo răng: 

Lành thay, lành thay! Nây thiện nam tử! Chư 
Phật quá khứ lúc hành Bồ tát đạo, câu Bát nhã ba 
la mật cũng như người ngày nay vậy. Người g1ữ 


382 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


gìn tâm siêng năng tinh tân, ưa thích chánh pháp 
ây mà đi qua phương Đông cách đây năm trăm do 
tuân có tòa thành tên Chúng Hương. Thành ấy có 
bảy lớp, bảy báu trang nghiêm, nhà cửa bao lơn 
đều trang sức băng bảy báu, hào bằng bảy báu, 
hàng cây bảy báu vòng quanh bảy vòng. Tòa 
thành ây ngang rộng mười hai do tuần, giàu vui 
an tịnh, nhơn dân đông đảo, có năm trăm thị xã, 
đường sá tương đương đẹp tốt như tranh vẽ. Cầu 
công rộng rãi sạch sẽ như đất băng. Trên bảy lớp 
thành đều có lâu đài, cây báu bày hàng, nhánh lá 
băng hoàng kim, bạch ngân, ngọc xa cừ, mã não, 
san hô, lưu ly, pha lê và chơn châu mảu hồng. 
Giây báu kết giăng, linh lưới bằng vàng trùm lên 
thành. Gió thôi linh khua vang tiếng hòa nhã làm 
vui lòng người nghe, như ngũ nhạc khéo hòa tâu 
rất là vui vẻ, tiếng lưới vàng và linh báu cũng như 
vậy. Bốn phía thành có ao nước chảy trong sạch, 
lạnh âm vừa thích. Trong ao có những chiếc 
thuyên băng bảy báu. Đó là do nghiệp đời trước 
của chúng sanh nơi ấy gây nên. Ngôi thuyên báu 
ây qua lại vui chơi. Trong nước ao có các loại hoa 
sen xanh, vàng, đỏ, trăng và nhiều thứ hoa khác 
che khắp mặt ao. Bao nhiêu thứ hoa trong cõi Đại 
thiên đều có trong ây. Bốn phía thành lại có năm 
trăm khu vườn nhà bảy báu trang nghiêm rất đáng 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 383 


ưa thích. Trong mỗi khu vườn ấy đều có năm 
trăm ao nước. Mỗi ao rộng mười dặm cũng băng 
bảy báu nhiêu màu trang nghiêm. Trong ao nước 
ây cũng có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng chen 
đây mặt nước. Hoa sen ấy lớn như bánh xe: màu 
xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, 
màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trăng ánh sáng trắng. 
Mặt nước ao lại có nhiều loại chim: chim le, 
chim nhạn, chim uyên ương kêu tiếng hòa nhau. 
Các khu vườn nhà ấy không thuộc riêng ai. Đó là 
do nghiệp đời trước của chúng sanh xứ ây gây 
nên, họ luôn mãi tin ưa chánh pháp sâu xa và 
thực hành Bát nhã ba la mật nên hưởng thọ quả 
báo ấy. 

Nây thiện nam tử! Trong thành Chúng Hương 
có tòa đài cao, cung điện của đại Bỏ tát Đàm Vô 
Kiệt ở trên đải ây. Cung ây rộng một do tuân, 
bằng bảy báu nhiễu mảu trang nghiêm rất đáng 
ưa thích. Tường rào bảy lớp cũng bằng bảy báu, 
bao lơn bảy báu, lầu gác bảy báu, hào báu bảy 
lớp cũng băng bảy báu chồng chất xây thành, bảy 
lớp hàng cây, nhánh lá bảy báu, bảy lớp vườn 
bao quanh. Trong cung điện ấy có bốn khu vườn 
vui chơi: một khu vườn tên Thường Hỷ, khu thứ 
hai tên Ly Uu, khu thứ ba tên Hoa Sức, khu thứ 
tư tên Hương Sức. Trong mỗi khu vườn có tắm 


384 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ao: ao thứ nhất tên Hiền, ao thứ hai tên Hiền 
Thượng, ao thứ ba tên Hoan Hý, ao thứ tư tên Hỷ 
Thượng, ao thứ năm tên An Ôn, ao thứ sáu tên 
Đa An Ôn, ao thứ bảy tên Viễn Ly, ao thứ tắm 
tên Bất Thôi Chuyên. 

Bốn bên ao, mỗi mặt riêng một thứ báu: hoàng 
kim, bạch ngân, lưu ly và pha lê. Ngọc mai khôi 
làm đáy ao, trên trải cát hoàng kim. Cạnh mỗi ao 
đều có thềm bực bằng các thứ báu. Khoảng giữa 
thêm bực có hàng cây Ba tiêu băng vàng Diêm 
phu đản. Trong tất cả ao đều có hoa sen xanh, 
vàng, đỏ, trăng che trùm mặt nước. Bốn bên các 
ao đêu có cây hoa đẹp, gió thối các hoa rơi vào 
trong nước ao. Nước ao có đủ tám công đức, 
thơm như chiên đàn, đây đủ màu sắc và mùi vị, 
vừa nhẹ vừa nhu nhuyễn. Đàm Vô Kiệt Bồ tát 
cùng sáu muôn tám ngàn thê nữ, ngũ dục đây đủ, 
chung vui cùng hưởng. Nhơn dân trong thành 
cùng vào các vườn Thường Hỷ và ao Hiên v.v... 
ngũ dục đầy đủ, cùng chung vui cùng hưởng. 

Nây thiện nam tử! Sau khi cùng các thể nữ 
đạo chơi vuI thú xong, ngày ba thời, Đàm Vô Kiệt 
Bỏ tát giảng thuyết Bát nhã ba la mật. Nam nữ 
lớn nhỏ trong thành Chúng Hương chọn nơi đông 
người tụ họp, thiết lập pháp tòa lớn. Bốn chân 
pháp tọa ấy hoặc bằng hoàng kim, hoặc băng 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 385 


bạch ngân, hoặc băng lưu ly, hoặc băng pha lê, 
trên trải nệm êm dây nhiều màu thòng những tua 
tụi, dùng bạch điệp đẹp trùm lên trên, rải những 
hoa đẹp hương thơm. Pháp tọa ây cao năm dặm, 
giăng trướng bạch châu. Bốn phía khoảng đất ây 
rải hoa năm màu, đốt những hương thơm, nước 
thơm tưới trên đất. Đó là để cúng dường Bát nhã 
ba la mật vậy. 

Đàm Vô Kiệt Bỏ tát ngồi trên pháp tòa ây 
giảng thuyết Bát nhã ba la mật. Nhơn chúng nơi 
thành ấy cung kính cúng dường Đàm Vô kiệt Bồ 
tát đề nghe Bát nhã ba la mật. Đại hội ây có trăm 
ngàn vạn chúng, chư Thiên cùng người thế gian 
hòa hiệp một chỗ. Trong đó có người lăng nghe, 
có người thọ, có người trì, có người tụng, có 
người biên, có người chánh quán, có người thực 
hành đúng theo lời dạy. Bây giờ do nhơn duyên 
Ấy, nên chúng sanh đều chẳng đọa ác đạo, chắng 
thối chuyên Vô thượng Bồ đề. 

Này thiện nam tử! Người qua đến chỗ Đàm 
Vô Kiệt Bồ tát sẽ được nghe Bát nhã ba la mật. 
Đàm Vô Kiệt Bỏ tát là thiện tri thức trong nhiễu 
đời trước của người, hay dạy cho người Vô 
thượng Bồ đề, chỉ dạy cho người được lợi ích vui 
mừng. Thuở trước, lúc Đàm Vô Kiệt Bồ tát cầu 
Bát nhã ba la mật cũng như người ngày nay. 


386 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Người đi chớ kế ngày đêm, chớ e ngại, không lâu 
người sẽ được nghe Bát nhã ba la mật. 

Khi nghe lời chỉ bảo trên hư không, Tát Đà Ba 
Luân Bồ tát lòng rất vui mừng nghĩ răng: “Bao 
giờ tôi sẽ được thây vị thiện tri thức ấy để được 
nghe Bát nhã ba la mật”. 

Nây Tu Bồ Để! Ví như có người trúng phải 
tên độc, trong lòng người ấy không nghĩ gì khác, 
chỉ nghĩ răng: “Lúc nào gặp được lương y nhồ tên 
độc ra, chữa khỏi nạn khô cho tôi”. Cũng vậy, Tát 
Đà Ba Luân Bỏ tát không còn nghĩ gì khác, chỉ 
tâm nguyện lúc nào tôi được thây Đàm Vô Kiệt 
Bồ tát, cho tôi được nghe Bát nhã ba la mật, dứt 
hết tâm chấp có. 

Ở tại chỗ cũ ây, Tát Đà Ba Luân tâm tưởng 
niệm Đàm Vô Kiệt Bồ tát, ở trong tất cả pháp 
được tri kiến vô ngạI, liên được vô lượng môn 
tam muội hiện tiền, đó là: Chư pháp tánh quán 
tam muội, Chư pháp tánh bất khả đắc tam muội, 
Phá chư pháp vô minh tam muội, Chư pháp bất dị 
tam muội, Chư pháp bất hoại tự tại tam muội, 
Chư pháp năng chiếu minh tam muội, Chư pháp 
ly ám tam muội, chư pháp vô dị tương tục tam 
muội, Chư pháp bất khả đắc tam muội, Tán hoa 
tam muội, Chư pháp vô ngã tam muội, Như 
huyễn oai thế tam muội, Đắc như cảnh tượng tam 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 387 


muội, Đắc nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn tam 
muội, Nhứt thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội, 
Nhập phân biệt âm thanh tam muội, Đặc chủng 
chủng ngữ ngôn tự cú trang nghiêm tam muội, Vô 
úy tam muội, Tánh thường mặc nhiên tam muội, 
Đắc vô ngại giải thoát tam muội, Ly trần cầu tam 
muội, Danh tự ngữ cú trang nghiêm tam muội, 
Kiến chư pháp tam muội, Chư pháp vô ngại đảnh 
tam muội, Như hư không tam muội, Như kim 
cang tam muội, Bất úy trước sắc tam muội, Đắc 
thăng tam muội, Chuyển nhãn tam muội, Tất 
pháp tánh tam muội, Năng dữ an ôn tam muội, Sư 
tử hồng tam muội, Thăng nhứt thiết chúng sanh 
tam muội, Hoa trang nghiêm tam muội, Đoạn 
nghi tam muội, Đoạn nhứt thiết kiên cỗ tam muội, 
Xuất chư pháp đắc thân thông lực vô úy tam 
muội, Năng đạt chư pháp tam muội, Chư pháp tài 
ân tam muội, Chư pháp vô phân biệt kiến tam 
muội, Ly chư kiến tam muội, Ly nhứt thiết ám 
tam muội, Ly nhứt thiết tướng tam muội, Giải 
thoát nhứt thiết trước tam muội, Trừ nhứt thiết 
giải đãi tam muội, Đặc thâm pháp minh tam 
muội, Bất khả đoạt tam muội, Phá ma tam muội, 
Bất trước tam giới tam muội, Khởi quang minh 
tam muội, Kiến chư Phật tam muội. An trụ trong 
các tam muội ấy, Tát Đà Ba Luân Bồ tát liên thây 
mười phương vô lượng vô số chư Phật vì chư đại 


388 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Bồ tát mà nói Bát nhã ba la mật. Lúc ây chư Phật 
mười phương an ủi Tát Đà Ba Luân Bồ tát răng: 

Lành thay, lành thay! Nây thiện nam tử! Lúc 
chúng ta hành Bỏ tát đạo thuở trước cầu Bát nhã 
ba la mật được các tam muội ấy cũng như chỗ 
được của người hiện nay vậy. Được các tam muội 
ây rồi chúng ta khéo vào Bát nhã ba la mật, thành 
tựu sức phương tiện, trụ bực Bắt thối chuyền. 
Chúng ta quán tánh các tam muội ấy chăng thấy 
có pháp gì xuất tam muội, nhập tam muội; cũng 
chắng thây ai hành Phật đạo, cũng chắng thấy ai 
được Vô thượng Bồ đè. Này thiện nam tử! Đó gọi 
là Bát nhã ba la mật, nghĩa là chăng quan niệm có 
các pháp ấy. 

Nây thiện nam tử! Chúng ta an trụ trong pháp 
vô sở niệm mà được thân màu hoàng kim rất sáng 
chói nầy, có ba mươi hai tướng, tắm mươi tùy 
hình hảo, trí huệ chăng thể nghĩ bàn được, giới vô 
thượng, tam muội vô thượng, Phật vô thượng trí 
huệ, tât cả công đức thảy đều đây đủ. Đã đầy đủ 
tất cả công đức mà đức Phật còn chăng thể lây 
tướng nói hết được, huống là hàng Thanh văn, 
Bích chi Phật và những người khác. 

Nây thiện nam tử! Vì lẽ ấy nên ở trong Phật 
pháp nây phải càng cung kính mến nhớ, sanh lòng 
tin thanh tịnh. Đối với thiện tri thức phải xem như 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 389 


đức Phật. Tại sao vậy? Vì nhờ thiện tri thức thủ 
hộ mà Bồ tát mau được Vô thượng Bồ đề. 

Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bỏ tát bạch chư Phật 
mười phương: “A1 là thiện tri thức của tôi mà tôi 
phải thân cận cúng dường?”. 

Chư Phật mười phương bảo Tát Đà Ba Luân 
Bồ tát: 

Đàm Vô Kiệt Bồ tát đã nhiều đời giáo hóa Vô 
thượng Bỏ đề cho người thành tựu. Đàm Vô Kiệt 
Bỏ tát thủ hộ người, dạy cho người sức phương 
tiện Bát nhã ba la mật, Bỏ tát ấy là thiện tri thức 
của người. Dầu người có cúng dường Đàm Vô 
Kiệt Bồ tát hoặc một kiếp, hai kiếp, ba kiếp nhẫn 
đến hơn trăm kiếp, đầu đội cung kính, đem tất cả 
đồ sắc, thanh, hương, vị, xúc, vui thích trong cõi 
Đại thiên cúng dường hết cũng chưa đáp được ơn 
trong khoảnh khắc. Tại sao vậy? Vì do nhơn 
duyên của Đàm Vô Kiệt Bồ tát làm cho người 
được những tam muội như vậy, được sức phương 
tiện Bát nhã ba la mật như vậy. 

Chư Phật an ủi giáo hóa Tát Đà Ba Luân Bồ 
tát như vậy, làm cho Ngài vui mừng xong, bỗng 
nhiên chẳng hiện. 

Khi ây, từ tam muội dậy, Tát Đà Ba Luân Bồ 
tát chăng còn thấy chư Phật bèn nghĩ răng: “Chư 


390 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Phật ấy từ đâu đến, đi về đâu?”. Vì chăng thây 
chư Phật nên Ngài lại buồn râu chắng vui: Ai sẽ 
dứt hết chỗ nghi ngờ của tôi? 

Ngài lại nghĩ răng: Đàm Vô Kiệt Bồ tát từ lâu 
xa đã thường hành Bát nhã ba la mật, được sức 
phương tiện và các đà la ni, nơi pháp Bồ tát được 
tự tại, cũng dường nhiều chư Phật quá khứ, nhiêu 
đời làm thây tôi, thường làm lợi ích cho tôi. Tôi 
sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt Bồ tát: “Chư Phật từ đâu đến, 
đi đến đâu?”. 

Lúc ấy đôi với Đàm Vô Kiệt Bỏ tát, Tát Đà 
Ba Luân Bồ tát sanh lòng cung kính, tôn trọng, 
mến ưa, nghĩ răng: “Tôi phải lây gì cúng dường 
Đàm Vô Kiệt Bỏ tát? Hiện nay tôi nghèo cùng, 
không có hoa hương, vàng bạc, châu báu. Không 
có những vật khả dĩ cúng dường Bát nhã ba la 
mật và pháp sư Đàm Vô Kiệt Bồ tát. Tôi không 
nên đi tay không để đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ tát. 
Nếu tôi đi không thì khó sanh lòng mừng rỡ. Vì 
Bát nhã ba la mật, tôi phải bán thân để có tài vật 
cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát. Từ nhiêu đời tôi 
đã mất vô số thân. Trong vô thi sanh tử hoặc chết, 
hoặc bán, hoặc vì dục vọng mà nhiều đời chịu vô 
lượng khổ não ở trong địa ngục. Chưa bao giờ vì 
pháp thanh tịnh, vì pháp sư mà mất thân”. Giữa 
đường, Tát Đà Ba Luân Bồ tát vào một thành, đến 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 391 


giữa chợ rao lớn răng: “Ai cần người! Ai cần 
người! Ai muốn mua người?”. 

Bây giờ ác ma nghĩ rằng: Vì mến chánh pháp 
mà Tát Đà Ba Luân nây tự bán thân, vì Bát nhã ba 
la mật mà cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát. Ông 
ây sẽ chánh vấn Bát nhã ba la mật và sức phương 
tiện: “Đại Bồ tát hành Bát nhã ba la mật thê nào đề 
chóng được Vô thượng Bồ đề?”. Ông ấy sẽ được 
đây đủ đa văn như nước biến cả, lúc đó chăng thể 
ngăn trở phá hoại được. Ông ấy sẽ đây đủ tất cả 
công đức lợi ích chư đại Bồ tát nơi Vô thượng Bồ 
để, qua khỏi cảnh giới của ta và cũng dạy những 
người khác ra khỏi cảnh giới của ta để được Vô 
thượng Bỏ đề. Ta phải phá hoại công việc của ông 
ây. Bây giờ ác ma che các nhà Bà la môn, cư sĩ 
chăng cho nghe tiếng rao bán thân của Tát Đà Ba 
Luân Bồ tát, chỉ trừ một trưởng giả nữ, vì nhơn 
duyên đời trước, nên ác ma chăng che được. 

Tát Đà Ba Luân rao bán thân chăng ai hỏi 
mua, bèn buôn râu khóc lóc, đứng lại một nơi, rơi 
lệ tự nghĩ răng: Vì tôi có tội lớn nên bán thân mà 
chắng aI mua, vì Bát nhã ba la mật mà tôi tự bán 
thân để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát. 

Bây giờ Thiên Để Thích Đề Hoàn Nhơn nghĩ 
răng: “Tát Đà Ba Luân Bồ tát mến chánh pháp mà 
tự bán thân, vì Bát nhã ba la mật nên muốn cúng 


392 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát, ta sẽ thử ông ấy coi 
có phải thật vì thâm tâm mến pháp mà xả thân 
chăng?”. Thiên Đề Thích liên hóa làm người Bà 
la môn đi ngang qua chỗ Tát Đà Ba Luân đứng 
hỏi rằng: “Cớ chi mà ngươi đứng nơi đây khóc 
than buôn râu, nhan sắc tiêu tụy như vậy?”. 

- Thưa Bà la môn! Tôi mến kính chánh pháp. 
Vì Bát nhã ba la mật nên tôi bán thân để cúng 
dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát nhưng không ai mua. 
Tôi nghĩ mình phước bạc không có của báu, 
muốn bán thân cũng chắng ai mua. Tôi lây gì 
cúng dường Bát nhã ba la mật và Đàm Vô Kiệt 
Bồ tát. 

Bà la môn nói: 

Tôi chắng cân người. Hiện nay tôi muốn tế 
trời, cần có tim máu vả tủy người. Ông có thể bán 
những vật ây cho tôi không? 

Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng: Tôi được lợi lớn, 
được lợi đệ nhứt. Nay tôi vì đây đủ Bát nhã ba la 
mật, phương tiện lực nên được người mua tim 
máu và tủy. Nghĩ xong, Tát Đà Ba Luân trong 
lòng rất vui mừng không còn buôn râu, bảo bà la 
môn răng: “Tôi bằng lòng trao cho ông tất cả 
những vật ông muốn dùng”. 

Bà la môn hỏi: “Ông lây giá bao nhiêu?”. 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 393 


Tát Đà Ba Luân đáp: “Fùy ý ông cho bao 
nhiều cũng được”. 

Liền đó, Tát Đà Ba Luân tay mặt cầm dao bén 
đâm vào cánh tay tả tuôn máu ra, rồi cắt thịt bắp 
về bên mặt, muôn chặt xương đề lây tủy. Khi ây 
có một trưởng giả nữ ở trên gác cao thây Tát Đà 
Ba Luân tự cắt thân thể, chăng tiếc mạng sông, 
muốn biết duyên do, nàng liên xuống gác đến hỏi 
Tát Đà Ba Luân rằng: “Người ơi sao lại tự hủy 
thân khôn khổ đến như vậy. Dùng tim máu tủy 
nây để làm gì?”. 

Tát Đà Ba Luân đáp: “Tôi bản cho ông Bà la 
môn đây, để có tiên vật cúng dường Bát nhã ba la 
mật và Đàm Vô Kiệt Bồ tát”. 

Trưởng giả nữ hỏi: “ Ông muốn đem bán tim 
máu vả tủy để cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát sẽ 
được công đức gì?”. 

Tát Đà Ba Luân đáp: 

Đàm Vô Kiệt Bồ tát khéo học Bát nhã ba la 
mật và phương tiện lực, Ngài sẽ giảng dạy tôi 
việc phải làm của Bồ tát và đạo sở hành của Bồ 
tát. Tôi học pháp ấy, đạo ấy, lúc được Vô thượng 
Bỏ đề làm y chỉ cho chúng sanh sẽ được thân màu 
hoàng kim đủ ba mươi hai tướng, tám mươi tùy 
hình hảo quang minh vô lượng, đại từ đại bị đại 


394 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


hỷ đại xả, bốn vô úy, bốn trí vô ngại, Phật thập 
lực, mười tám pháp bất cộng, sáu thần thông 
chắng thể nghĩ bản, giới định trí huệ thanh tịnh, 
được Vô thượng Bồ đề. Ở trong các pháp được tri 
kiến nhứt thiết vô ngại. Đem pháp bửu vô thượng 
phân bố cho tất cả chúng sanh. Những công đức 
lợi ích như vậy, tôi sẽ được từ nơi Đàm Vô Kiệt 
Bồ tát ây. 

Trưởng giả nữ nghe Phật pháp thượng diệu â ây 
lòng rất vui mừng kinh ngạc, rởn Ốc nói: 


Rất là hy hữu. Chỗ ông nói vi diệu khó được 
nghe. Vị mỗi mỗi pháp công đức Ấy đáng xả cả 
hăng sa thân mạng. Chỗ ông nói đó rất là vi diệu! 
Nay ông cần những øì, tôi sẽ cung cấp hết. Những 
vàng bạc, châu báu, hoa hương, phan lọng, y 
phục, nhạc khí, tôi sẽ cấp cho ông tất cả để ông 
cúng dường Bát nhã ba la mật và Đàm Vô Kiệt 
Bỏ tát. Ông chớ nên hủy hoại thân thê. Tôi cũng 
sẽ đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bỏ tát cùng ông gieo căn 
lành để được pháp vi diệu như lời ông nói đó. 

Lúc ây Thiên Đế Thích hoàn lại bốn hình 
khen: 

Lành thay, lành thay! Ông bền chịu sự đau 
khô như vậy mà chắng động tâm. Chư Phật quá 
khứ lúc hành đạo Bồ tát cũng như vậy mà cầu Bát 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 395 


nhã ba la mật và phương tiện lực nên được Vô 
thượng Bồ đề. Tôi thật chẳng dùng tim, máu, tủy 
người, chỉ đến để thử nhau thôi. Ông cầu mong 
điều gì, tôi sẽ ban chol 

Tát Đà Ba Luân nói: “Tôi cầu mong Vô 
thượng Bỏ đề”. 

Thiên Để Thích nói: “Điều ấy sức tôi làm 
không được. Đó là cảnh giới chư Phật. Tôi quyết 
phải báo đến, vậy ông nên câu việc khác”. 

Tát Đà Ba Luân nói: “Nếu như vậy, xin thân 
thể tôi bình phục như cũ”. Liên đó thân thê của 
Tát Đà Ba Luân bình phục không còn thương 
tích y như trước không khác. Thiên Đề Thích 
bỗng nhiên biến mất. Trưởng giả nữ bảo Tát Đà 
Ba Luân: 

Người đến nhà tôi, cần thứ gì tôi sẽ xin cha 
mẹ tôi cấp cho. Tôi cũng sẽ từ giã cha mẹ tôi rồi 
mang theo kẻ hầu hạ cùng người đi đến chỗ Đàm 
Vô Kiệt Bồ tát để cúng dường và cầu pháp. 

Tát Đà Ba Luân liên đến đứng ngoài cửa nhà 
trưởng giả nữ. Nàng vào thưa cha mẹ xin đủ đồ 
dùng để cúng dường và xin phép cha mẹ cho nàng 
mang theo năm trăm thị nữ vốn là kẻ hâu hạ nàng 
cùng đi với Tát Đà Ba Luân đến chỗ Đàm Vô Kiệt 
Bỏ tát để cúng dường Bát nhã ba la mật. Bồ tát ây 


396 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


sẽ vì chúng con mà thuyết pháp. Con sẽ thực hành 
đúng theo và sẽ được pháp của chư Phật. 

Cha mẹ nàng hỏi: “Tát Đà Ba Luân là người 
nào?”. Nàng thưa: 

Người â ây hiện đứng ngoài cửa. Người â ây dùng 
thâm tâm câu Vô thượng Bồ đề, muốn độ tất cả 
chúng sanh khỏi vô lượng khổ sanh tử. Vì câu 
pháp mà người ấy tự bán thân mình để cúng 
dường Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật có tên 
là Đạo sở học của Bồ tát. Vì cúng dường Bát nhã 
ba la mật và Đàm Vô Kiệt Bồ tát mà Tát Đà Ba 
Luân ở giữa chợ rao lớn: “Ai muốn cân người, ai 
muốn mua người?”. Bán thân không ai hỏi mua, 
người ấy đứng một chỗ buôn râu khóc than. Thiên 
Đề Thích hóa làm người Bà la môn đến thử thách 
hỏi duyên cớ. Tát Đà Ba Luân nói: “Tôi muốn 
bán thân để cúng dường Bát nhã ba la mật và 
Đàm Vô Kiệt Bồ tớt, nhưng vì phước bạc nên 
chẳng aI hỏi mua”. Bà la môn nói: “Tôi chăng 
cân người, tôi muốn tế Trời, phải dùng tim máu 
và tủy người, ông có bán được không?”. Tát Đà 
Ba Luân nghe nói hết buôn rầu, vui mừng ưng 
bán không cần giá cả. Lúc ấy Tát Đà Ba Luân tay 
mặt cầm dao bén đâm vào cánh tay trái lây máu, 
rồi cắt thịt bắp về mặt, muốn chẻ xương lấy tủy. 
Con ở trên gác ngó thấy vội xuống hỏi duyên cớ. 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 397 


Khi biết rõ duyên do, con hứa cung cấp đủ đồ 
cúng dường và ngăn người ấy hủy hoại thân thể. 
Con cũng hứa sẽ xin phép cha mẹ cùng đi với 
người ấy đến cúng dường Bát nhã ba la mật và 
Đàm Vô Kiệt Bồ tát. 

Cha mẹ nàng nói: 

Thật là hy hữu khó có. Người ấy tính tân vì 
pháp và rất thích pháp tướng. Những Phật pháp 
ấy chăng thê nghĩ bản, là tối đệ Nhứt ở tật cả thê 
gian, là nhơn duyên an lạc của tất cả chúng sanh. 
Vì pháp ấy mà người ây đại thệ trang nghiêm. 
Cha mẹ cho phép con đến gặp Đàm Vô Kiệt Bồ 
tát để thân cận cúng dường. Vì con đã phát tâm 
lớn muốn được Phật pháp. Con tinh tấn như vậy 
cha mẹ đâu được chắng tùy hỷ. 


Được cha mẹ cho phép, trưởng giả nữ rất vui 
mừng, liên trang nghiêm xe bảy báu năm trăm cỗ. 
Đích thân nàng cùng năm trăm thị nữ sắm sửa đồ 
cúng dường, đem các thứ hoa tươi và hoa băng 
vàng, băng bạc, những y phục trần báu, chuỗi 
ngọc, hương tốt, đồ ăn uông thơm ngon, rôi cùng 
Tát Đà Ba Luân và năm trăm thị nữ, mỗi người 
ngôi một xe, cung kính trang trọng đi lần về 
phương Đông, thấy thành Chúng Hương bảy báu 
trang nghiêm, bảy lớp vây quanh, hào băng bảy 
báu và hàng cây bảy báu cũng đều bảy lớp. Thành 


398 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ây rộng mười hai do tuân, giàu thạnh an tĩnh rất là 
vui sướng. Trong thành nhơn dân đông đúc, có 
năm trăm thị xã, đường xá tương đương đẹp đẽ 
như tranh vẽ. Câu kỳ băng phăng, rộng rãi, sạch 
sẽ. Đến khi vào trong thành, thấy Đàm Vô Kiệt 
Bỏ tát ngôi trên pháp tòa giữa đài cao đang thuyết 
pháp cho vô lượng trăm ngàn muôn ức thính 
chúng cung kính vây quanh. 

Lúc thấy Đàm Vô Kiệt Bồ tát, Tát Đà Ba 
Luân lòng liền vui mừng như Tỳ kheo nhập đệ 
Tam thiền nhiếp tâm an tĩnh, tự nghĩ rằng: “Theo 
nghĩa thì chúng ta chắng nên ngôi xe đến Đàm Vô 
Kiệt Bồ tát”. Suy nghĩ xong liên xuống xe đi bộ. 
Trưởng giả nữ cùng năm trăm thị nữ cũng xuống 
xe đi bộ. 

Bây giờ Tát Đà Ba Luân cùng trưởng giả nữ 
và năm trăm thị nữ châu báu trang nghiêm, cung 
kính vây quanh, đồng đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ 
tát. Đàm Vô Kiệt Bồ tát có đài bảy báu trang 
nghiêm với ngưu đâu chiên đàn đỏ, màn lưới 
chơn châu che trùm phía trên, bốn gốc đều treo 
bửu châu ma ni để làm đèn sáng và có bốn lò 
hương báu thường đốt hương thơm để cúng 
dường Bát nhã ba la mật. Trong đài có giường lớn 
bảy báu, giường nhỏ bốn báu đặt trên giường lớn. 
Bát nhã ba la mật được biên vào lá vàng hoàng 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 399 


kim và an trí trên giường nhỏ. Các thứ phan lọng 
trang nghiêm treo che phía trên. 

- Tát Đà Ba Luân Bồ tát cùng chúng nữ nhơn 
thây đài báu thờ Bát nhã ba la mật ây có các châu 
báu trang nghiêm. Lại thây Thiên Đê Thích Đê 
Hoàn Nhơn cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư 
Thiên dùng hoa trời Mạn đà la, chiên đàn nghiên 
bột, mạt các thứ báu rải trên đài. Trên hư không 
trôi nhạc trời đê cúng dường đài báu ây. Tát Đà 
Ba Luân hỏi Thiên Đê Thích: 

Ngài Kiều Thi Ca! Có duyên cớ gì mà Ngài 
cùng vô lượng trăm ngàn vạn chư Thiên đem hoa 
hương trời và kỹ nhạc trời cúng dường đài ây 
như vậy? 

Thiên Đề Thích đáp: 

Người chăng biết ư? Đây là ma ha Bát nhã ba 
la mật, là mẹ của chư đại Bô tát, hay sanh chư 
Phật và nhiệp trì Bồ tát. Bô tát học Bát nhã ba la 
mật ây thành tựu tât cả công đức, được các Phật 
pháp và Nhứt thiệt chủng trí. 

Tát Đà Ba Luân liền vui mừng hỏi Thiên Đề 
Thích: 

Ngài Kiều Thi Ca! Bát nhã ba la mật ây là mẹ 
chư đại Bô tát, hay sanh chư Phật và nhiệp trì Bô 
tát. Bô tát học Bát nhã ba la mật ây thành tựu tât 


400 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


cả công đức, được các Phật pháp và Nhứt thiết 
chủng trí nay ở tại chỗ nào? 

Thiên Đề Thích đáp: 

Trong đài cao ấy có giường lớn bảy báu, trên 
giường lớn đặt giường nhỏ bốn báu, Bát nhã ba la 
mật được biên trên lá vàng hoàng kim an trí trên 
giường nhỏ ấy. Đàm Vô Kiệt Bồ tát dùng ấn bảy 
báu ấn lên. Chúng ta không thể mở được đề cho 
người xem. 

Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ tát cùng trưởng giả 
nữ và năm trăm thị nữ đem đô cúng dường như 
hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng chia làm hai 
phân: một phần cúng dường Bát nhã ba la mật, một 
phân cúng dường Đàm Vô Kiệt Bồ tát đang ngôi 
trên pháp tòa. Sau khi cúng dường phân Bát nhã ba 
la mật xong, Tát Đà Ba Luân Bồ tát cùng các nữ 
nhơn đem phân cúng dường thứ hai đến chỗ Đàm 
Vô Kiệt Bồ tát. Thấy Đàm Vô Kiệt Bồ tát ngồi trên 
pháp tòa, liên vì pháp lấy đô cúng dường dâng lên 
Đàm Vô Kiệt Bồ tát. Những đô cúng dường ây 
hiện lên hư không, phía trên Đàm Vô Kiệt Bồ tát, 
hóa thành hoa đài, bửu trướng, bửu cái, bốn phía 
bửu cái treo thòng những phan báu. 

Tát Đà Ba Luân và các nữ nhơn thấy Đàm Vô 
Kiệt Bồ tát biến hóa như vậy lòng rất vui mừng 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 401 


nghĩ rằng: “Thật chưa từng có. Công đức thân 
thông của Đàm Vô Kiệt Bô tát là như vậy. Lúc 
hành Bồ tát đạo mà sức thần thông còn được 
chừng ấy huống là lúc được Vô thượng Bồ đề”. 
Trưởng giả nữ và năm trăm thị nữ lòng tin thanh 
tịnh kính trọng Đàm Vô Kiệt Bồ tát, đều phát tâm 
Vô thượng Bồ đề, đồng nguyện răng: “Như Đàm 
Vô Kiệt Bồ tát được các thâm pháp Bỏ tát, như 
Đàm Vô Kiệt Bồ tát cúng dường Bát nhã ba la 
mật, như Đàm Vô Kiệt Bô tát ở trong đại chúng 
hiển thị diễn thuyết nghĩa Bát nhã ba la mật, như 
Đàm Vô Kiệt Bồ tát được sức phương tiện Bát 
nhã ba la mật, thành tựu thân thông, ở nơi công 
việc Bồ tát được tự tại, chúng tôi cũng sẽ được 
như vậy”. 

Tát Đà Ba Luân Bồ tát và các nữ nhơn cúng 
dường Bát nhã ba la mật và Đàm Vô Kiệt Bồ tát 
rôi, đông đảnh lễ Đàm Vô Kiệt Bồ tát. Sau đó 
cùng đứng qua một phía. Đứng qua một phía 
xong, Tát Đà Ba Luân Bỏ tát bạch Đàm Vô Kiệt 
Bồ tát rằng: 


Ngày trước lúc tôi câu Bát nhã ba la mật, ở 
trong rừng văng vẻ nghe tiếng trên hư không dạy 
răng: “Nây thiện nam tử! Từ đây người đi qua 
phương Đông sẽ được nghe Bát nhã ba la mật”. 
Tôi theo lời đi qua phương Đông. Chăng bao lâu 


402 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


tôi nghĩ rằng: “Sao tôi chăng hỏi nơi tiếng hư 
không, tôi phải đi đến xứ nào, xa gần, nghe pháp 
nơi ai”. Tôi quá buồn khô khóc lóc, ở lại đó bảy 
ngày đêm; vì quá buôn khô nên tôi không màng 
ăn uống, chỉ nghĩ rằng: “Lúc nào tôi được nghe 
Bát nhã ba la mật?”. Đương lúc tôi buôn rầu nhứt 
tâm niệm Bát nhã ba la mật như vậy, tôi thây đức 
Phật hiện thân trên hư không bảo tôi rằng: “Nhà 
ngươi chớ buông bỏ tâm đại nguyện, đại tình tần. 
Dùng tâm đại nguyện, đại tỉnh tân ấy, nhà ngươi 
đi qua phương Đông cách đây năm trăm do tuân 
có tòa thành tên Chúng Hương, trong thành ấy có 
đại Bồ tát tên Đàm Vô Kiệt. Nhà ngươi sẽ được 
nghe Bát nhã ba la mật nơi Đàm Vô Kiệt Bỏ tát. 
Bỏ tát ấy là thiện tri thức nhiều đời của nhà 
ngươi, thường thủ hộ nhà ngươi”. 

Đức Phật chỉ bảo xong, tôi đi qua phương 
Đông, trong lòng chắng nghĩ gì khác, chỉ tâm 
niệm bao giờ tôi được thây Đàm Vô Kiệt Bồ tát 
vì tôi mà nói Bát nhã ba la mật? Lúc ấy tôi dừng 
lại giữa đường, nơi tất cả pháp, tôi được tri kiến 
vô ngại, được các tam muội quán chư Pháp tánh 
v.v... hiện ra trước. Tôi an trụ trong các tam 
muội ấy, thấy mười phương vô lượng vô số chư 
Phật giảng thuyết Bát nhã ba la mật. Chư Phật 
khen tôi răng: “Lành thay, lành thay! Nây thiện 


PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM 403 


nam tử! Thuở trước, lúc cầu Bát nhã ba la mật, 
Ta được các tam muội cũng như nhà ngươi hôm 
nay vậy. Được các tam muội ấy rồi thì được khắp 
các Phật pháp”. 

Chư Phật vì tôi thuyết pháp và an ủi tôi xong, 
bỗng nhiên chăng hiện. Tôi từ tam muội dậy, suy 
nghĩ răng: “Chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu?”. 
Vì không còn thây chư Phật nên tôi rất buôn rầu. 
Tôi lại suy nghĩ răng: Đàm Vô Kiệt Bỏ tát trước 
đã cúng dường chư Phật gieo các căn lành, từ lâu 
hành Bát nhã ba la mật và sức phương tiện, ở 
trong Bồ tát đạo đã được tự tại, là thiện tri thức 
của tôi, thủ hộ tôi. Tôi sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt Bô tát 
sự việc ây: “Chư Phật từ đâu đến và đi đến đâu?”. 

Nay tôi hỏi đại sư: “Chư Phật ấy từ đâu đến và 
đi đến đâu?”. Đại sư vì tôi nói chỗ chư Phật từ 
đâu đến và đi cho tôi được biết. Tôi biết rồi cũng 
thường chăng rời thấy chư Phật. 


KINHMA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT 
THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 


Lúc ây Đàm Vô Kiệt đại Bồ tát bảo Tát Đà Ba 
Luân Bô tát: 

Nây thiện nam tử! Chư Phật không từ đâu 
đến, đi cũng không đến đâu. Tại sao vậy? 

Chư pháp như, tướng chẳng động. Chư pháp 
như tức là chư Phật. 

Pháp vô sanh, không đến không đi. Pháp vô 
sanh tức là chư Phật. 

Phật vô diệt, không đến không đi. Pháp vô 
diệt tức là chư Phật. 


406 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Pháp thật tế, không đến không đi. Pháp thật tế 
là chư Phật. 

Pháp Không, không đến không đi. Pháp 
Không là chư Phật. 

Pháp vô nhiễm, không đến không đi. Pháp vô 
nhiễm là chư Phật. 

Pháp tịch diệt, không đến không đi. Pháp tịch 
diệt là chư Phật. 

Tánh hư không, không đến không đi. Tánh hư 
không là chư Phật. 

Này thiện nam tử! Rời các pháp ây không còn 
có Phật. Chư Phật như, các pháp như, một như 
không sa1 khác. Nây thiện nam tử! Như ây thường 
một, không có hai, không có ba, ra ngoài các 
pháp sô, vì là vô sở hữu. Ví như tháng cuôi xuân, 
giữa ngày lúc năng nóng, có người thấy ánh năng 
dợn động bèn đuôi theo mong tìm được nước. M 
ông nghĩ sao? Nước ây từ ao nào, núi nào, suối 
nào chảy đên, nay đi vê đâu, hoặc là chảy về biên 
Đông, biên Tây, biên Nam, biên Bắc ư? 

Tát Đà Ba Luân thưa: 

- Thưa Đại sư! Trong ánh năng còn không có 
nước, làm sao có được chỗ nước đền, nước đi! 


- Nầy thiện nam tử! Kẻ ngu vô trí bị sự khát 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 407 


bức ngặt, thấy nắng dợn bèn tưởng là nước. Nây 
thiện nam tử! Nếu có người phân biệt chư Phật có 
đi, phải biết các người ây đều là ngu phu. Tại sao 
vậy? Chư Phật, chăng thể lấy sắc thân thấy được. 
Chư Phật, pháp thân không đến, không đi, cũng 
không chỗ đến, chỗ đi. 

Nầy thiện nam tử! Thí như nhà ảo thuật, thuật 
ra các thứ như volI, ngựa, bò, dê, nam, nữ. \4 ông 
nghĩ sao? Áo sự ấy từ chỗ nào đến, đi đến đâu? 

- Thưa Đại sư! Ảo sự không thật làm sao có 
chỗ đến, chỗ đi. 

- Nây thiện nam tử! Người mà phân biệt đức 
Phật có đến, có đi cũng như vậy. Nây thiện nam 
tử! Ví như chiêm bao thây vol, ngựa, bò, dê, nam, 
nữ. Ý ông nghĩ sao? Cảnh vật được thây trong 
chiêm bao có chỗ đến chỗ đi chăng? 

- Thưa Đại sư! Cảnh vật được thấy trong chiêm 
bao đều là hư vọng, làm sao lại có đến, có đi. 

- Nây thiện nam tử! Nếu người mà phân biệt 
đức Phật có đến, có đi cũng như vậy. Nây thiện 
nam tử! Đức Phật nói các pháp như chiêm bao. 
Nếu có chúng sanh nào chẳng biết pháp nghĩa ấy, 
cho danh tự sắc thân là Phật, người ấy phân biệt 
chư Phật có đến, có đi. Vì chăng biết tướng thật tế 
của các pháp, nên đều là hạng ngu phu vô trí. Các 


408 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


người ây mãi mãi qua lại năm đường, xa rời Bát 
nhã ba la mật, xa rời các Phật pháp. 

Nây thiện nam tử! Đức Phật nói các pháp như 
ảo, như mộng. Nếu có chúng sanh nào biết đúng 
thật, thì người ây chăng phân biệt các pháp, hoặc 
đến, hoặc đi, hoặc sanh, hoặc diệt. Nếu chắng 
phân biệt các pháp hoặc đến, hoặc đi, hoặc sanh, 
hoặc diệt thì có thể biết được thật tướng của các 
pháp mà đức Phật đã nói. Người ấy hành Bát nhã 
ba la mật gân Vô thượng Bồ đề, øọI là chơn Phật 
đệ tử, chắng hư vọng ăn của tín thí. Người ây 
đáng nhận cúng dường. Là phước điển thê gian. 

Nây thiện nam tử! Ví như ở đại hải, những 
châu báu trong nước chắng từ phương Đông lại, 
chăng từ phương Nam lại, chăng từ phương Tây 
lại, chắng từ phương Bắc lại, cũng chắng từ bốn 
phương cạnh và trên dưới lại. Vì do nơi căn lành 
của chúng sanh mà biến sanh châu báu ấy. Châu 
báu ấy cũng chăng phải không nhơn duyên mà 
sanh. Châu báu ây đều từ nhơn duyên hòa hiệp 
mà sanh. Châu báu ấy nếu diệt mất, nó cũng 
chắng đi đến mười phương. Các duyên hòa hiệp 
thì có. Các duyên rời tan thì diệt. Nây thiện nam 
tử thân chư Phật cũng vậy, từ bốn nghiệp nhơn 
duyên quả báo mà sanh. Lúc sanh chăng từ mười 
phương đến, lúc diệt cũng chăng đi đến mười 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 409 


phương. Chỉ các duyên hiệp thì có, các duyên rời 
thì diệt. 

Nây thiện nam tử! Ví như đờn không hâu, lúc 
tiếng phát ra không chỗ đến, lúc tiếng diệt không 
chỗ đi. Vì các duyên hòa hiệp nên có tiếng. Có 
thùng, có cô, có da, có dây, có trụ, có cân, có 
người lấy tay khảy, các duyên â ây hòa hiệp mà có 
âm thanh ây. Âm thanh ấy cũng chăng từ thùng 
đờn nhẫn đến chắng từ tay người phát ra. Các 
duyên hòa hiệp bèn có âm thanh. Lúc các duyên 
ây rời tan, âm thanh cũng không có chỗ đi. Nây 
thiện nam tử Thân chư Phật cũng như vậy, từ vô 
lượng công đức nhơn duyên sanh, chăng từ một 
nhơn, một duyên, một công đức sanh, cũng chắng 
không nhơn duyên mà có. Vì các duyên hòa hiệp 
nên có. Thân chư Phật chẳng riêng từ một sự mà 
thành, đến không từ đâu, đi không đến đâu. 

Nây thiện nam tử! Phải biết chư Phật, tướng 
đến, tướng đi như vậy. Cũng phải biết tất cả pháp 
không có tướng đến, đi. Nếu ông biết chư Phật và 
các pháp không có tướng đến, đi, sanh, diệt thì tất 
là được Vô thượng Bồ đề, cũng hay hành Bát nhã 
ba la mật và phương tiện lực. 

Lúc ấy Thiên Đề Thích Đề Hoàn Nhơn đem 
hoa trời Mạn đà la trao cho Tát Đà Ba Luân Bồ 
tát mà nói răng: 


410 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Ngài lây hoa nầy cúng dường Đàm Vô Kiệt 
Bỏ tát. Tôi phải thủ hộ cúng dường Ngài. Tại sao 
vậy? Vì do nơi Ngài mà hôm nay đem sự lợi ích 
đến cho trăm ngàn muôn ức chúng sanh, khiến họ 
được Vô thượng Bồ đề. Nây Ngài! Đàm Vô Kiệt 
Bồ tát ây rất là khó gặp được. Vì lợi ích cho tật cả 
chúng sanh mà đại Bồ tát ây chịu những sự nhọc 
nhăn khô sở trong vô lượng vô số kiếp. 


Tát Đà Ba Luân Bồ tát nhận lây hoa Mạn đà la 
rải trên Đảm Vô Kiệt mà bạch răng: “Thưa Đại 
sư! Từ ngày hôm nay, thân tôi thuộc về Đại sư 
dùng cung cấp cúng dường”. Lúc ây trưởng giả 
nữ và năm trăm thị nữ thưa với Tát Đà Ba Luân 
Bồ tát răng: 

Từ hôm nay chúng tôi cũng đem thân thuộc về 
Ngài. Do căn lành nhơn duyên nây, chúng tôi sẽ 
được pháp như vậy, cũng như Ngài đã được. 
Chúng tôi cùng Ngài đời đời cúng dường chư 
Phật, đời đời thường cúng dường ngài. 

Tát Đà Ba Luân Bồ tát bảo chúng nữ nhơn: 
“Các người lầy tâm chí thành thuộc về tôi, tôi sẽ 
nhận các người”. 

Chúng nữ thưa: “Chúng tôi lấy tâm chí thành 
thuộc vê Ngài, tùy theo chô Ngài dạy bảo”. 

Tát Đà Ba Luân Bồ tát và chúng nữ nhơn đem 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 411 


những đô bửu vật trang nghiêm cùng năm trăm cỗ 
xe bảy báu dâng lên Đàm Vô Kiệt Bỏ tát mà bạch 
răng: “Tôi đem năm trăm nữ nhơn nây phụng cấp 
Đại sư. Năm trăm cỗ xe nây tùy Đại sư dùng”. 

Thiên Đề Thích liền khen rằng: 

Lành thay, lành thay! Nây Ngài! Đại Bồ tát thí 
xả tất cả sở hữu phải như vậy. Bồ thí như vậy sẽ 
chóng được Vô thượng Bồ đề. Cúng dường người 
thuyết pháp như vậy ắt có thể được nghe Bát nhã 
ba la mật và phương tiện lực. Chư Phật quá khứ, 
thuở trước lúc hành Bồ tát đạo cũng an trụ trong 
sự bô thí như vậy mà được nghe Bát nhã ba la mật 
và phương tiện lực rôi được Vô thượng Bồ đề. 

Lúc ấy Đàm Vô Kiệt Bồ tát muốn cho Tát Đà 
Ba Luân Bồ tát được căn lành đầy đủ nên thọ lây 
năm trăm cỗ xe, năm trăm thị nữ và trưởng giả 
nữ; thọ lấy xong bèn đem cho lại Tát Đà Ba Luân 
Bỏ tát. Đàm Vô Kiệt Bồ tát thuyết pháp đến mặt 
trời lặn, Ngài rời khỏi pháp tòa vào cung. Tát Đà 
Ba Luân Bồ tát nghĩ rằng: Tôi vì pháp mà đến 
đây, vậy tôi chăng nên ngôi và năm. Tôi phải 
dùng hai oal nghi hoặc đi, hoặc đứng để chờ Pháp 
sư từ nội cung ra thuyết pháp. 

Lúc ây Đàm Vô Kiệt Bồ tát trọn bảy năm nhứt 
tâm nhập trong Vô lượng A tăng kỳ Bồ tát tam 


412 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


muội và hành Bát nhã ba la mật cùng phương tiện 
lực. Tát Đà Ba Luân Bồ tát cũng trọn bảy năm đi 
kinh hành hoặc đứng, chắng ngôi, chăng năm, 
không có ngủ nghỉ, không tham dục giận phiên, 
lòng chẳng chấp luyến, chỉ nệm tưởng Đảm Vô 
Kiệt Bỏ tát bao giờ xuất định ra thuyết pháp. Qua 
bảy năm, Tát Đà Ba Luân Bồ tắt nghĩ răng: Tôi 
phải vì Đàm Vô Kiệt Bồ tát mà trần thiết pháp tòa 
để Ngài sẽ ngôi trên đó thuyết pháp. Tôi phải rưới 
quét sạch sẽ, rải các thứ hoa, trang nghiêm chỗ 
thuyết pháp, vì Đàm Vô Kiệt Bồ tát sẽ thuyết Bát 
nhã ba la mật và phương tiện lực. 

Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ tát cùng trưởng 
giả nữ và năm trăm thị nữ đặt giường bảy báu. 
Năm trăm nữ nhơn đều cởi thượng y của mình 
trải trên pháp tòa, tâm niệm Đàm Vô Kiệt Bồ tát 
sẽ ngôi trên pháp tòa nây thuyết Bát nhã ba la 
mật và phương tiện lực. Sắp đặt pháp tòa xong, 
tìm nước rưới đất mà tìm không được. Tại sao? 
Vì ác ma che ngăn làm cho nước chắng hiện. Ác 
ma nghĩ răng: “Tát Đà Ba Luân Bồ tát tìm nước 
chăng được, ở nơi Vô thượng Bồ đề nêu móng 
khởi chừng một niệm kém khác thì trí huệ chẳng 
thiếu, căn lành chẳng thêm, sẽ chậm trễ nơi Nhứt 
thiết trí”. 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 413 


Lúc ấy Tát Đà Ba Luân Bồ tát nghĩ răng: “Tôi 
phải tự đâm thân mình lây máu TƯỚI đất để bụi 
không bay lắm dơ Đại sư. Tôi còn cân gì thân thể 
nây, nó sẽ hư hại. Từ vô thỉ đến nay, tôi luôn luôn 
mật thân mạng chưa từng được có pháp”. Tát Đà 
Ba Luân Bồ tát liền cầm đao bén tự đâm vào thân, 
lây máu rưới đất. Tát Đà Ba Luân Bồ tát với 
trưởng giả nữ và năm trăm thị nữ đều không có 
tâm niệm khác, ma cũng không có dịp hại được. 

Thiên Đề Thích Đề Hoàn Nhơn nghĩ răng: 
“Thật chưa từng có, Tát Đà Ba Luân Bỏ tát mễn 
yêu chánh pháp đến đỗi như vậy. Tự đâm thân 
mình lây máu rưới đất. Bồ tát ây cùng chúng nữ 
nhơn tâm chăng động chuyển. Ác ma Ba Tuân 
chẳng phá hư được căn lành của họ. Tâm họ kiên 
cô, phát đại trang nghiêm, chẳng tiếc thân mạng. 
Dùng thâm tâm câu Vô thượng Bỏ đề. Sẽ độ tất 
cả chúng sanh khỏi vô lượng khô sanh tử”. Thiên 
Đề Thích khen ngợi Tát Đà Ba Luân Bồ tát: 

Thiện nam tử! Ngài có sức tinh tấn kiên cô 
khó lay động, chăng nghĩ bàn được. Ngài yêu 
mến chánh pháp, câu được chánh pháp rất là vô 
thượng. Thiện nam tử! Chư Phật thuở quá khứ 
cũng như vậy. Dùng thâm tâm yêu pháp, tiếc 
pháp, trọng pháp, tập họp các công đức, được Vô 
thượng Bồ đề. 


414 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tát Đà Ba Luân Bồ tát nghĩ rằng: “Tôi đã vì 
Đàm Vô Kiệt Bồ tát trần thiết pháp tòa, quét rưới 
đất sạch sẽ rồi, tôi phải tìm ở đầu đề được hoa đẹp 
thơm để trang nghiêm đất chỗ thuyết pháp nây. 
Và lúc Bồ tát ngôi trên pháp tòa thuyết pháp còn 
phải rải hoa cúng dường”. Thiên Đề Thích biết 
tâm niệm Tát Đà Ba Luân Bồ tát, liền đem ba 
ngàn thạch hoa trời Mạn đà la trao cho Tát Đà Ba 
Luân Bồ tát. Được hoa rôi, Tát Đà Ba Luân dùng 
phân nửa số hoa rải đất, còn phân nửa số hoa chờ 
lúc Đàm Vô Kiệt Bồ tát ra ngôi thuyết pháp sẽ 
cúng dường. 

Lúc ấy Đàm Vô Kiệt Bỏ tát nhập tam muội 
quá bảy năm rồi, từ tam muội dậy, vì thuyết Bát 
nhã ba la mật nên củng vô lượng trăm ngản vạn 
chúng cung kính vây quanh đến ngồi trên pháp 
tòa. Lúc thây Đàm Vô Kiệt Bỏ tát, Tát Đà Ba 
Luân Bồ tát lòng rất vui mừng như Tỳ kheo nhập 
đệ Tam thiền, bèn cùng trưởng giả nữ và năm 
trăm thị nữ đến chỗ Đàm Vô Kiệt Bồ. tát rải hoa 
cúng dường, đầu mặt đảnh lễ rồi ngồi qua một 
phía. Đàm Vô Kiệt Bồ tát thấy đại chúng ngôi 
xong, bèn bảo Tát Đà Ba Luân Bồ tát răng: 


Nây thiện nam tử! Lăng nghe và lãnh thọ 
kỹ. Nay tôi sẽ vì ông mà thuyêt tướng Bát nhã 
ba la mật. 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 415 


Nây thiện nam tử! Vì các pháp bình đắng nên 
phải biết Bát nhã ba la mật cũng bình đăng. Vì 
các pháp rời lìa nên phải biết Bát nhã ba la mật 
cũng rời la. Vì các pháp bất động nên phải biết 
Bát nhã ba la mật cũng bất động. Vì các pháp vô 
niệm nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô 
niệm. Vì các pháp vô úy nên phải biết Bát nhã ba 
la mật cũng vô úy. Vì các pháp nhứt vị nên phải 
biết Bát nhã ba la mật cũng nhứt vị. Vì các pháp 
vô biên nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô 
biên. Vì các pháp vô sanh nên phải biết Bát nhã 
ba la mật cũng vô sanh. Vì các pháp vô diệt nên 
phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô diệt. Vì hư 
không vô biên nên phải biết Bát nhã ba la mật 
cũng vô biên. Vì nước đại hải vô biên nên phải 
biết Bát nhã ba la mật cũng vô biên. Vì núi Tu Di 
trang nghiêm nên phải biết Bát nhã ba la mật 
cũng trang nghiêm. Vì hư không vô phân biệt 
nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô phân 
biệt. Vì sắc vô biên nên phải biết Bát nhã ba la 
mật cũng vô biên. Vì thọ, tưởng, hành, thức vô 
biên nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô 
biên. Vì địa chủng vô biên nên phải biết Bát nhã 
ba la mật cũng vô biên. Vì thủy chủng, hỏa 
chủng, phong chủng vô biên nên phải biết Bát 
nhã ba la mật cũng vô biên. Vì Không chủng vô 


416 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


biên nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô 
biên. Vì như kim cang bình đăng nên Bát nhã ba 
la mật cũng bình đẳng. Vì các pháp vô phân biệt 
nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô phân 
biệt. Vì các tánh bất khả đắc nên phải biết Bát 
nhã ba la mật cũng bất khả đắc. Vì các pháp vô 
sở hữu bình đăng nên phải biết Bát nhã ba la mật 
cũng vô sở hữu bình đăng. Vì các pháp vô tác 
nên phải biết Bát nhã ba la mật cũng vô tác. Vì 
các pháp bất khả tư nghì nên phải biết Bát nhã ba 
la mật cũng bắt khả tư nghì. 

Liên lúc ấy, Tát Đà Ba Luân Bỏ tát tại chỗ 
ngôi được các tam muội. Những là: Chư pháp 
đăng tam muội, Chư pháp ly tam muội, Chư pháp 
vô úy tam muội, Chư pháp nhứt vị tam muội, Chư 
pháp vô biên tam muội, Chư pháp vô sanh tam 
muội, Pháp vô diệt tam muội, Hư không vô biên 
tam muội, Đại hải thủy vô biên tam muội, Tu Di 
sơn trang nghiêm tam muội, Hư không vô phân 
biệt tam muội, Sắc vô biên tam muội, Thọ Tưởng 
Hành Thức vô biên tam muội, Địa chủng vô biên 
tam muội, Thủy Hỏa Phong Không chủng vô biên 
tam muội, Như kim cang đăng tam muội, Chư 
pháp vô phân biệt tam muội, Chư pháp bất khả tư 
nghị tam muội. Được sáu trắm vạn môn tam muội 
như vậy. 


PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN 417 


Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: 

Như Ta hôm nay ở trong Tam thiên Đại thiên 
thê giới cùng chư Tăng ly kheo vây quanh, lây 
tướng ấy, lây tướng mạo ây, lẫy danh tự ấy thuyết 
Bát nhã ba la mật. Tát Đà Ba Luân được sáu trăm 
muôn môn tam muội ây, thấy mười phương hằng 
sa chư Phật ở trong Đại thiên thế giới cùng chư 
Tăng Tỳ kheo cung kính vây quanh, lấy tướng như 
vậy, lẫy tướng mạo như vậy, lây danh tự ấy thuyết 
đại Bát nhã ba la mật ây cũng như vậy. Từ thuở ây 
về sau, Tát Đà Ba Luân Bồ tát đa văn trí huệ 
chắng nghĩ bản được, như nước đại hải thường 
chăng rời chư Phật, sanh nơi nước có Phật, nhãn 
đến trong giấc mơ cũng chắng có lúc nào chưa 
từng thây Phật, tất cả các nạn thảy đêu đã dứt, tại 
cõi nước Phật tùy theo nguyện sanh vê. 

Nây Tu Bồ Đề! Phải biết nhơn duyên Bát nhã 
ba la mật ấy có thê thành tựu tất cả công đức đại 
Bồ tát, được Nhứt thiết chủng trí. Vì thế nên chư 
đại Bồ tát nễu muốn học sáu ba la mật, muốn 
thâm nhập chư Phật trí huệ, muốn được Nhứt 
thiết chủng trí thì phải thọ trì Bát nhã ba la mật 
ây, đọc tụng, chánh ức niệm, rộng vì người mà 
giảng thuyết, cũng biên chép quyển kinh, tôn 
trọng tán thán, cúng dường hương hoa nhẫn đến 
kỹ nhạc. Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật là mẹ 


418 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


của mười phương chư Phật quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Mười phương chư Phật đêu tôn trọng Bát nhã 
ba la mật vậy. 


KINH MA-HA. 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


PHẨM CHÚC LỤY 
THỨ CHÍN MƯƠI 


Bây giờ đức Phật bảo ngài A Nan: 

Này A Nan! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật có 
phải là Đại sư của ông chăng? Còn ông có phải là 
đệ tử của đức Phật chăng? 

Ngài A Nan thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! Đức Phật là Đại sư của 
tôi. Đãng Thiện Thệ là Đại sư của tôi. Tôi là đệ tử 
của đức Phật. 

- Đúng như vậy. Đức Phật là Đại sư của ông. 
Ông là đệ tử của đức Phật. Nếu như chỗ phải làm 


420 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


của hàng đệ tử thì ông đã làm rồi. Nầy A Nan! 
Ông dùng nghiệp thân, khẩu, ý nhơn từ cúng 
dường hầu hạ đức Phật, cũng thường đúng theo ý 
của đức Phật, không có trái lỗi. 

Nây A Nan! Thân Ta hiện tại đây, ông ái kính, 
cúng dường, cung cấp, hầu hạ, tâm ông thường 
thanh tịnh. Sau khi Ta diệt độ, tất cả sự ái kính, 
cúng dường, cung cấp ấy ông phải dành cho Bát 
nhã ba la mật. Nhẫn đến lần thứ hai, lần thứ ba, 
đức Phật đem Bát nhã ba la mật chúc lụy cho ông: 
Nây A Nan! Ông chớ có quên, chớ để mất, chớ 
làm người đoạn Phật chủng tối hậu. 

Nây A Nan! Tùy bao nhiêu thời gian mà Bát 
nhã ba la mật còn tại thế gian, phải biết là bao 
nhiêu thời gian có Phật ở đời thuyết pháp. Nầy A 
Nan! Nếu có ai biên chép Bát nhã ba la mật, rồi 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, rộng giảng 
thuyết cho người, lấy các thứ hoa hương, phan 
lọng, bửu y, đèn đuốc cung kính, tôn trọng, ca 
ngợi, cúng dường, phải biết người ấy chăng rời 
thây Phật, chẳng rời nghe pháp, được thường ở 
gân bên Phật. 

Đức Phật nói Bát nhã ba la mật rồi, Di Lặc Bồ 
tát v.v... chư đại Bồ tát, huệ mạng Tu Bỏ Đề, huệ 
mạng Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiên Liên, Ma ha Ca 
Diếp, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma ha Câu Sỉ 


PHẨM CHÚC LỤY - THỨ CHÍN MƯƠI 421 


La, Ma ha Ca Chiên Diên, A Nan v.v... cùng tất 
cả đại chúng và tất cả thê gian, chư Thiên, Nhơn 
chúng, Càn thát bà, A tu la v.v... nghe lời đức 
Phật nói đều rất vui mừng. 


LỜI BẠT CỦA DỊCH GIÁ 


Phật lịch 2511 (1967), tôi bắt đầu phiên dịch 
bộ Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật ba mươi 
quyền trong Hán Tạng ra Việt văn và được Đại 
đức trụ trì chùa Hải Tuệ ở chợ Trương Minh 
Giảng lo ấn hành. Cứ mười bộ ở quyền chữ Hán 
được dịch ra Việt văn thì ¡n thành một tập. Bốn 
thảo Việt dịch tập thứ Nhứt đưa cho nhà In Sen 
Vàng lo ân loát, chưa xong thì có sự kiện Tết 
Mậu Thân, phần lên khuôn bị cháy mất, may mà 
mây tập bốn thảo còn sót lại. Vì sự kiện ây mà tập 
thứ Nhất đến năm Phật lịch 2513 (1969) mới in 
xong và đến tay đọc giả. 

Lúc sắp ¡n tập thứ Hai, biến cô thứ hai lại xảy 
ra, người đứng lo ấn hành, Đại đức trụ trì chùa hải 
Tuệ bị đại nạn mất tích. 

Đến năm Phật lịch 2515 (1971), Đại đức 
Thông Phương tiếp nối công trình dở dang của 
Đại đức trụ trì chùa Hải Tuệ phụ trách và đầu 
năm Phật lịch 2516 (1972), tập kinh thứ Hai mới 
đến tay chư Phật tử, và Đại đức Thông Phương 
cũng viên tịch vì bạo bệnh cách vài tháng sau 
củng năm. 

Đầu năm nay, Phật lịch 2517 (1973), Đại đức 
Thích Hồng Minh tiếp nối đảm nhận ấn hành tập 


thứ Ba, vả bộ kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật ba 
ImƯƠI quyền (20) Việt dịch nây được lưu hành 
trọn vẹn bốn ngàn bộ (mỗi bộ gồm ba tập). 


Bao cam go, bao trở ngại, bộ kinh Việt văn 
mới được hoàn thành. Nhưng xét lại cũng chưa 
bằng muôn một sự hy sinh vì chánh pháp, vì Bát 
nhã ba la mật của chư Phật, chư đại Bồ tát, từ 
nhiêu kiếp nhiều đời. 

Xin ghi lại nguyên thủy cội nguồn của bộ kinh 
Việt văn nây hầu chư quý đọc giả nay và mai. 

Ngưỡng vọng Tam Bảo oai thần, Bát nhã 
công đức gia hộ cho mọi người tất cả chúng 
sanh: tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, 
đồng được đây đủ Bát nhã ba la mật, đồng viên 
thành Phật đạo. 


Phật lịch: 2517 - 1973 
Ngày tiên an cư năm Quỷ Sửu 
Dịch giả: T)-kheo THÍCH TRÍ TỊNH 
Kính ghi 


MỤC LỤC 


Nữ: CHH-NG HÌ THÍ c4 1ả65)01ẢI00404481bdSqx4vxql844 64166 80152094x13:054101696 00s taế 5 
17778787), nen rẻ... 7 
Ban biên tập - Ban thực HHÍỆNH.............................. Đà - G1 SH SH ng tk kh 9 
" PHẢM MA SÂU - THỨ SÁU MƯƠI HAI...................À......2-52 2525522 5522++25zze: lỗi 
" PHẨM ĐÁNG HỌC - THỨ SÁU MƯƠI BA.......................... 5-22-5252 Szc2£z2zxcxd 19 
“ PHẨM TÙY HỶ - THỨ SÁU MƯƠI BÓN.........................-22 22 52+2sccrczxzrrrred 27 
" PHẨM HƯ KHÔNG - THỨ SÁU MƯƠI LĂM..........................--2- 5c 55c2sz+csced 39 
" PHẨM CHÚC LỤY - THỨ SÁU MƯƠI SÁU...........................---- 2-52 55+2s£2£<2 x2 49 
" PHẨM BÁT KHẢ TẬN - THỨ SÁU MƯƠI BẢY .......................- 5: 552552255c S52 63 
" PHẨM LỤC ĐỘ TƯƠNG NHIẾP - THỨ SÁU MƯƠI TÁM......................... 69 
" PHẨM ĐẠI PHƯƠNG TIỆN - THỨ SÁU MƯƠI CHÍN.............................. §7 
" PHẨM TAM HUỆ - THỨ BẢY MƯƠI.......................... 5-5255 SE2ES2E£2E2E2+Ezxered III 
" PHẨM ĐẠO THỌ - THỨ BẢY MƯƠI MÓT.......................--- 2+ ©52cc2zs+csec 137 
" PHẨM BÒ-TÁT HẠNH - THỨ BẢY MƯƠI HAI........................-52©52-55552£ 147 
" PHẨM CHỦNG THIỆN CĂN - THỨ BẢY MƯƠI BA.........................----- 155 
" PHẨM BIÉN HỌC - THỨ BẢY MƯƠI BÓN .........................---- 2552 5c2zsscsec 161 
" PHẨM TAM THỨ ĐỆ HÀNH - THỨ BẢY MƯƠI LĂM ........................... 179 
" PHẨM NHỨT NIỆM - THỨ BẢY MƯƠI SÁU..........................----52©52-55552¿ 195 
" PHẨM LỤC DỤ - THỨ BẢY MƯƠI BẢY .......................-2-- 252 52+2xczczzzscsee 215 
" PHẨM TỨ NHIẾP - THỨ BẢY MƯƠI TÁM...........................-- 2-2552 552zc+cse2 231 
" PHẨM THIỆN ĐẠT - THỨ BẢY MƯƠI CHÍN...........................--52 52 5+c5e¿ 265 
" PHẨM THẬT TẾ - THỨ TÁM MƯƠI............................2- 2-22 22££+£++£E££E2zz+cse£ 281 
" PHẨM CỤ TÚC - THỨ TÁM MƯƠI MÓT............................- 2-2 2+2sczszxscsec 301 
" PHẨM TỊNH PHẬT QUỐC - THỨ TÁM MƯƠI HAI........................----- 319 
" PHẨM QUYÉT ĐỊNH - THỨ TÁM MƯƠI BA.........................---2-©52 552552252 331 
" PHẨM TỨ ĐỀ - THỨ TÁM MƯƠI BÓN........................---2-52 252 2Eccxccrcrrxerxee 345 
" PHẨM THÁT DỤ - THỨ TÁM MƯƠI LĂM........................-2-55-5525522s<+c5e2 353 
" PHẨM BÌNH ĐĂNG - THỨ TÁM MƯƠI SÁU.......................------2©52- 52552: 361 


" PHÁM NHƯ HÓA - THỨ TÁM MƯƠI BẢY....................... 22 SE SE SE ve SE cscseez 373 


" PHẨM TÁT-ĐÀ-BA LUÂN - THỨ TÁM MƯƠI TÁM...........................--- 377 
" PHẨM ĐÀM VÔ KIỆT - THỨ TÁM MƯƠI CHÍN ...........................-- 2-5 405 
" PHẨM CHÚC LỤY - THỨ CHÍN MƯƠI.......................... 2-52 522 22<£x+zxzzzzz 419 


TRÍ TỊNH TOÀN TẬP 
KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
Hán địch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập 

Việt địch: HT. Thích Trí Tịnh 

(Trọn bộ 3 quyền — Quyền 3) 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

VU VAN HỢP 

Biên táp: 

Hồ Minh Trí 

Trình bảy: Ộ 

Ban Văn hóa chùa Hoắng Pháp 

Đơn vị liên kết: 

Chùa Hoăng Pháp, Hóc Môn, Tp. HCM 


In 1000 quyền, khổ 19x26em, tại Xí nghiệp ¡in Fahasa, 774 Trường 
Chinh, Q. Tân Bình, Tp. HCM. Giấy đăng ký KHXB số: 130- 
2012/CXB/05/01-08/TĐ. Quyết định XB số: 166/QĐ-NXBTĐ/CN8&8§ 
cấp ngày 28-12-2012. In xong và nộp lưu chiêu quý I năm 2013.¿ 


